Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


NGUYỀN CHÂU GIANG 


THIẾT KÊ BÀI GIẢNG 

ĐỊA LÍ 6 

■ 

TRUNG HỌC Cơ SỞ 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


2Ẽ2BÊ1 »JM 


Sau một thời gian ngắn phát hành, bộ sách Thiết kế bài giảng Địa lí 6 đã 
được đông đảo các bạn đồng nghiệp gần xa đón nhận, sử dụng tham khảo cho 
các bài soạn của mình. Không những thế, nhiều bạn còn gửi thư góp ý, nhận xét 
mong cuốn sách hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ. 

Thể theo nhu cầu của bạn đọc khắp mọi miền đất nước, chúng tôi đã sửa 
chữa, bổ sung và tái bản lần thứ nhất bộ sách này. 

Thiết kế bài giảng Địa lí 6 được viết theo chương trình sách giáo khoa (SGK) 
mới ban hành năm học 2002 - 2003. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng 
Địa lí 6, theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích Cực 
nhận thức của học sinh (HS). 

Về nội dung, mục tiêu cần đạt ở từng bài học, các phương tiện hữu ích và phù 
hợp với điều kiện giảng dạy hiện nay ở nước ta như bản đồ, biểu đồ, hình ảnh địa 
lí sinh động, quả địa cầu... 

Về phương pháp dạy học, Thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích Cực 
hoá hoạt động học tập của học sinh, vì thế đã cô' gắng định danh cụ thể các hoạt 
động dạy - học của thầy và trò. Người thầy luôn giữ vai trò tổ chức, chỉ đạo, trò là 
chủ thể tích cực, chủ động nắm bắt tri thức. Trình tự các buớc lên lớp cũng được 
sắp xếp hợp lí, có thể thay đổi linh hoạt theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy 
học. Thiết kế bài giảng còn đưa ra các bài tập trắc nghiệm ở cuối bài, nhằm giúp 
các em củng cố các kiến thức đã học. 

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là công cụ thiết thực, góp phần hỗ trợ 
các bạn giáo viên (GV) giảng dạy Địa lí 6 có hiệu quả. Chúng tôi mong nhận 
được những ý kiến đóng góp của các bạn để cuốn sách được hoàn thiện hơn. 


TÁC GIẢ 




Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


ChirơNq I _ TRÁI ĐẤT. 


vị TRÍ, HÌNH DỌNG 
vh KÍCH THƯỚC củn TRÁI ĐẤT 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS nắm được vị trí và tên (theo thứ tự xa dần Mặt Trời) của các hành t in h 
trong hệ Mặt Trời, biết một số đặc điểm của Trái Đất. 

• Hiểu một số khái niệm và công dụng của đường kin h tuyến, vĩ tuyến, kinh 
tuyến gốc, vĩ tuyến gốc. 

2. Kĩ năng 

• Xác định được kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, 
nửa cầu Đông, nửa cầu Tây. 

• Biết quan sát, nhận xét một số hiện tượng địa lí. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY -HỌC 

• Bản đồ tự nhiên thế giới. 

• Quả Địa Cầu. 

• Hình 1,2, 3 trong SGK (phóng to). 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Hãy nêu nội dung của môn Địa lí lớp 6? 

b) Phương pháp để học tốt môn Địa lí lớp 6? 

2. Bài giảng 

Vào bài: Trong vũ trụ bao la, Trái Đất là một hành tinh xanh trong hệ Mặt 
Trời. Cùng quay quanh Mặt Trời với Trái Đất còn 8 hành tinh khác với các kích 
thước, màu sắc, đặc điểm khác nhau. Tuy rất nhỏ nhưng Trái Đất là thiên thể duy 


Ròi 1 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


nhất có sự sống trong hệ Mặt Trời. Rất lâu rồi, con người luôn tìm cách khám phá 
những bí ẩn về "chiếc nôi" của mình. Bài học này ta tìm hiểu một số kiến thức đại 
cuơng về Trái Đất (vị trí, hình dạng, kích thuổc ■■■). 


Hoạt động của thầy và trò 

Ghi bảng 

GV. Giới thiệu khái quát: 

- Hệ Mặt Trời; người đầu tiên tìm ra 
hệ Mặt Trời - Thuyết “một Tâm hệ” 
cho rằng Mặt Trời là Trung tâm của 

Hê Măt Trời - đó là Nicôlai Côpecnic 
(1473-1543). 

1) Vị trí của 
Trời 

Trái Đất trong hệ Mặt 


Hoạt động 1 
(CÁ NHÂN) 

CH : Quan sát Hi (SGK), hãy kể tên 9 
hành tinh lớn trong hệ Mặt Tròi. (Theo 
thứ tự xa dần Mặt Trời). Trái Đất nằm 
ở vị trí thứ mấy ? 

Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 trong số 9 
hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 

GV (Mở rộng) 

- Trái Đất là một thiên thể trong hệ 
Mặt Trời. Hệ Mặt Trcũ lại là một bộ 
phận rất nhỏ bé trong hệ lớn hơn là hệ 
Thiên Hà (còn có tên là hệ Ngân Hà), 
nơi có khoảng 200 tỉ ngôi sao tự phát 
sáng giống như Mặt Trời. 

- Hệ Ngân Hà chứa Mặt Trời lại chỉ là 
một trong hàng chục tỉ Thiên Hà trong 
vũ trụ bao la... 

GV : (Lưu ý HS ) các thuật ngữ : 

Hành tinh; Hằng tinh; Mặt Trời; Hệ 
Mặt Trời, hệ Ngân Hà. 

CH (giành cho HS khá): 

Hãy cho biết ý nghĩa của vị trí thứ 3 
trong hệ Mặt Trời của Trái Đất. (Theo 
thứ tự xa dần hệ Mặt Trời). 

(Gợi ý) Vị trí thứ 3 - đó là khoảng 
cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là 150 
triệu krn. Khoảng cách vừa đủ để nước 







Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


tồn tại ở thể lỏng, rất cần cho sự 
sống...là một trong những điều kiện rất 
quan trọng để góp phần nên Trái Đất là 
hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ 
Mặt trời. 

Chuyển ý: Các em đã biết vị trí của Trái 
đất. Vậy hình dạng, kích thước của Trái 
đất ra sao ta cùng chuyển sang mục 2. 

GV : - Mỗi dân tộc trên thế giới có trí 
tưởng tượng khác nhau về Trái đất. 

Khi loài ngưcũ chưa có câu trả lời đúng 
về hình dạng Trái Đất. 

Ví dụ : ở Việt Nam trí tưởng tượng 
của người xưa về hìn h dạng Trái Đất 
qua phong tục bánh chưng, bánh dày... 

- Thế kỉ xvn : Hành trình vòng 
quanh thế giới của Ma-gien-lăng trong 
1083 ngày (1522) đã có câu trả lời 
đúng về hình dạng Trái Đất. 

Ngày nay, ảnh, tài liệu từ vệ tinh, tàu 
vũ trụ gửi về là chứng cứ khoa học về 
hình dạngTrái Đất. 

CH : Quan sát ảnh (Tr5): Hãy cho biết 
Trái Đất có h ìn h gì? 

(lưu ý) HS có thể nói Trái Đất hình 
tròn. 

- Hình tròn là h ìn h trên mặt phẳng. 

- Nói rõ Trái Đất có hì nh kh ối. 

GV : Dùng quả địa cầu giới thiệu mô 
hình thu nhỏ của Trái Đất, khẳng định 
rõ nét hình dạng Trái Đất. 

CH : Quan sát H2(SGK) Cho biết kích 
thước độ dài bán kín h và đường xích 
đạo của Trái Đất. 

( Diện tích tổng cộng của Trái Đất là 
510 triệu km 2 ). 

Chuyển ý : Trên quả địa cầu hoặc trên 
bản đồ ta thấy có nhiều đường dọc, 
đường ngang, đó là những đường gì? 
Ta cùng tìm hiểu mục 3. 


2) Hình dạng, kích thước của Trái Đất 


a) Hình dạng 

Trái Đất có dạng hình cầu. 


b) Kích thước 

- Trái Đất có kích thước rất lớn 
+ Bán kinh : 6.370km 
+ Xích đạo : 40.076km 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Hoạt động 2 
(CÁ NHÂN/CẶP) 


GV : Dùng quả địa cầu minh họa lời 
giảng Trái Đất tự quay quanh một trục, 
tưởng tượng gọi là địa trục . Địa trục 
tiếp xúc với bề mặt đất ở hai điểm. Đó 
chính là hai địa cực : Cực Bắc và Cực 
Nam. 

CH : Dựa vào H3 (SGK) Cho biết : 

- Các đường nối liền hai điểm cực Bắc 
và Cực Nam trên bề mặt quả địa cầu là 
những đường gì? Chúng có chung đặc 
điểm gì? 

- Trên quả địa cầu có thể vẽ ra bao 
nhiêu đường kinh tuyến ? 

- Nếu mỗi đường kinh tuyến cách l°ở 
tâm thì có 360 đường kinh tuyến. 

CH : Những vòng tròn trên quả địa cầu 
vuông góc với các kin h tuyến là những 
đường gì? So sánh độ dài của chúng? 
(nhỏ dần từ xích đạo về cực) 

- Trên quả địa cầu có thể vẽ ra bao 
nhiêu đường vĩ tuyến 

(nếu cách 1° ở tâm thì trên bề mặt địa 
cầu từ cực Bắc- Nam có 181 vĩ tuyến) 
CH : - Để đánh số các đường kinh 
tuyến, vĩ tuyến người ta làm như thế 
nào? 

(Chọn ra 1 kinh tuyến, 1 vĩ tuyến làm 
gốc và ghi ở 0° ). 

Tìm trên quả địa cầu hoặc trên bản đồ 
kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc. 


Gl ': Dùng quả địa cầu, hoặc bản đồ 
thế giới nêu rõ : 


3. Hệ thống kinh tuyến, VI tuyến 


Kinh tuyến : Là những đường nối cực 
Bắc đến cực Nam Trái Đất có độ dài 
bằng nhau. 


- Vĩ tuyến : Là những vòng tròn vuông 
góc với Kinh tuyến, có độ dài khác 
nhau. 


- Kinh tuyến gốc (0°) đi qua đài thiên 
văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân 
Đôn (nước Anh). 

- Vĩ tuyến gốc (0°) là đường xích đạo. 




Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Kinh tuyến đối diện kinh tuyến gốc 
là k in h tuyến 180,2 kinh tuyến này 
chia bề mặt của quả địa cầu ra thành 
bán cầu Đông và bán cầu Tây. 

+ Các kinh tuyến từ 1°- 179° bên phải 
k in h tuyến gốc là Kinh tuyến Đông. 

+ Các kinh tuyến từ 1°-179° bên trái 
k in h tuyến gốc là kinh tuyến Tây. 

- Xích đạo chia quả Địa cầu ra làm 2 
phần là bán cầu Bắc và bán cầu Nam. 

+ Từ xích đạo - Cực Nam có 90 đường 
vĩ tuyến Nam. 

+ Từ Xích đạo - Cực Bắc có 90 đường 
vĩ tuyến Bắc. 

- Hệ thống kin h tuyến, vĩ tuyến có ý 
nghĩa rất quan trọng dùng để xác định 
vị trí của mọi địa điểm trên bề mặt trái 
đất.( Chỗ giao nhau của 2 đường kinh 
tuyến, vĩ tuyến). 

3. củng cố 

- Gọi HS đọc phần chữ đỏ ở trang 8 trong SGK. 

- Xác định trên quả Địa cầu : Các đường kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến 
Đông, kinh tuyến Tây, vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây, 
nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. 

PHIẾU HỌC TẬP 

Chọn câu trả lời đúng và đánh dấu (x) 

Câu 1 : Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất nằm ở vị trí : 

a. Thứ 3 từ Mặt Trời ra. 

b. Thứ 7 từ hành tinh ngoài cùng vào. 

c. Thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 

d. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 2 : Kinh tuyến gốc là kin h tuyến : 

a. Có kích thước lớn nhất trong các đường kinh tuyến. 

b. Là đường kinh tuyến đi qua đài Thiên văn Grin-uýt ở 
ngoại ô Luân Đôn, quy ước kinh tuyến 0°. 

c. Vuông góc với đường vĩ tuyến gốc. 


□□□□ □□□□ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


d. Là đường kinh tuyến 180°. 

Câu 3 : Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 15° thì trên quả địa cầu sẽ vạch ra được 

a. 180 Kinh tuyến 

b. 90 Ki nh tuyến 

c. 360 Kinh tuyến 

d. 24 Kinh tuyến 

Câu 4 : Trên quả địa cầu, nước Việt Nam nằm ở : 

a. Nửa cầu Bắc và nửa cầu Tây 

b. Nửa cầu Nam và nửa cầu Đông 

c. Nửa cầu Bắc và nửa cầu Đông 

d. Nửa cầu Nam và nửa cầu Tây 

Câu 5 : Hãy ghép ô bên trái (I) với ô chữ bên phải (II) để có một đáp án đúng. 


I 

Đáp án 

II 

1. Xích đạo 

2. VI tuyển gốc 

3. Kinh tuyến tây 

4. Vĩ tuyến Bắc 

5. Kinh tuyến 

6. Bán cầu Nam 

7. Nửa cầu Đông 

8. Vĩ tuyến 


a. Là kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc. 

b. Là đường vĩ tuyến nằm phía trên xích đạo. 

c. Là đường tròn lổn nhất, chia quả địa cầu 2 
phần bằng nhau. 

d. Là đường xích đạo. 

e. Là khu vực từ xích đạo đến cực Nam, gồm 

90 đường vĩ tuyến Nam. 

g. Là nửa đường tròn trên bề mặt quả địa cầu và 
nối liền 2 cực. 

i. Là khu vực từ phía Đông kinh tuyến gốc 
đến kinh tuyến 180°. 

h. Là những đường tròn vạch ngang trên mặt 
địa cầu song song với xích đạo. 


Đáp án : Câu 1 (d) 


Câu 2(b) 

Câu 3(d) 

Câu 4 (c) 

Câu 5; (í-c); (2-d); (3-a); (4-b); (5-g); (6-e); (7-i); (8-h) 

4. Hướng dẫn về nhà 

- Làm bài tập 1,2. 

- Đọc bài đọc thêm. 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Bài 2 


BẢN DỒ. CÁCH V€ BẢN Dồ 







Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS trình bày được khái niệm bản đồ và một vài đặc điểm của bản đồ được 
vẽ theo các phép chiếu đồ khác nhau. Biết một số việc cơ bản khi vẽ bản đồ. 

2. Kĩ năng 

• Rèn luyện cách quan sát, nhận biết các yếu tố địa lí đơn giản trên bản đồ. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• Quả Địa Cầu. 

• Một số bản đồ : Thế giới, châu lục, quốc gia, bán cầu. 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ (gọi hai HS cùng lên kiểm tra : một trả lời, một làm bài tập 
trên bảng). 

a) Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Nêu ý nghĩa. 

b) Giải bài 1 (tr.8, SGK). 

c) Xác định trên quả Địa Cầu : Các đường kin h tuyến Đông và Tây, vĩ tuyến 
Bắc và Nam, bán cầu Đông, Tây; bán cầu Bắc, Nam; kinh tuyến, vĩ tuyến gốc. 

d) GV vẽ hai hình tròn (tượng trưng cho Trái Đất) yêu cầu một HS ghi đường 
xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam; một HS ghi kinh tuyến gốc, nửa cầu Đông, 
nửa cầu Tây. 

2. Bài giảng 

Vào bài: Trong cuộc sống hiện đại, bất kể là trong nghiên cứu, học tập địa lí 
và trong xây dựng đất nước, quốc phòng, vận tải, du lịch v.v... đều không thể thiếu 
bản đồ. Vậy bản đồ là gì? Muốn sử dụng chính xác bản đồ, cần phải biết các nhà 


địa lí, trắc địa làm thế nào để vẽ được bản đồ. 


Hoạt động của thầy và trò 


Ghi bảng 

Hoạt động 1 


(CÁ NHÂN) 


CH. Quan sát, so sánh hình dáng các 
lục địa trên bản đồ treo tường với hình 
vẽ trên quả địa cầu ? 

+ Giống nhau : đều là hình ảnh thu nhỏ 

1) Bản đồ là gì ? 






Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


của thế giói hoặc một khu vực hay quốc 
gia. 

+ Khác nhau : - Bản đồ vẽ trên mặt 
phẳng của giấy. 

- Địa cầu vẽ trên mặt cung nên chính 
xáchơn, giống thực tế hơn. 

-Vậy theo em bản đồ là gì ? 


Là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác 
về vùng đất hay toàn bộ bề mặt Trái Đất 
trên một mặt phẳng. 


Chuyển ý : Dựa vào bản đồ, chúng ta 
biết rất nhiều thông tin về địa lí tự 
nhiên, k in h tế - xã hội và mối quan hệ 
giữa chúng. Vậy, để vẽ được bản đồ cần 
phải làm như thế nào ? 


Hoạt động 2 


(CÁ NHÂN/CẶP) 

2) Vẽ bản đồ 


CH. Bề mặt trái đất là một mặt cong, 
bản đồ là mặt phẳng. Vậy để vẽ được 
bản đồ, việc đầu tiên phải làm gì ? 

(Phải chuyển mặt cong trái đất ra mặt 
phẳng tờ giấy). 

CH. - Vậy vẽ bản đồ là làm công việc 

gì? 

Chuyển ý : Dựa vào bản đồ để có khái 
niệm chính xác về vị trí, sự phân bố các 
đối tượng, hiện tượng địa lí tự nhiên, 
kinh tế - xã hội, của các vùng khác 
nhau trên Trái Đất. 


Là chuyển mặt cong h ình cầu của Trái 
Đất lên mặt phẳng của giấy bằng các 
phương pháp chiếu đồ. 


CH. H 4 biểu thị bề cong Quả Đất, Địa 
Cầu được dàn phẳng ra mặt giấy. Hãy 
cho nhận xét có điểm gì khác Hị. 

(Các vùng đất trên bản đồ đều có sự 
biến dạng nhất định) 

CH. Tại sao đảo Grơnlen trên bản đồ 
H 5 lại to gần bằng diện tích lục địa Nam 
Mĩ.' 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


(Thực tế (trơnlen = 1/9 lục địa Nam Mĩ). 
GV (giảng giải): 

- Khi dàn mặt cong sang mặt phẳng bản 
đồ phải điều chỉnh, nên bản đồ có sai số. 

- Phương pháp chiếu Méccato các đường 
kinh vĩ là những đường thẳng song song. 
Càng về hai cực sự sai lệch càng lớn (sự 
biến dạng), đó là điều giải thích sự biến 
dạng của bản đồ khi thể hiện đảo Grơnlen 
ở vị trí gần cực Bắc gần bằng diện tích lục 
địa Nam Mĩ ở vị trí gần xích đạo của nửa 
cực Nam. 

Kết luận : 

Các vùng đất biểu hiện trên bản đồ đều 
có sự biến dạng so với thực tế. Càng về 
hai cực sự sai lệch càng lớn. 

- Ví dụ minh họa khác? 

- Đó là ưu, nhược điểm của từng loại 
bản đồ. 

CH. Hãy nhận xét sự khác nhau về hình 
dạng các đường kinh tuyến, vĩ tuyến ỏ 
bẩn đồ H 5 , H 6 , H 7 . 

(Càng vào chính giữa khung kinh tuyến, 
vĩ tuyến thì độ chính xác càng cao). 

Tại sao có sự khác nhau đó ? 

Tại sao các nhà hàng hải hay dùng bản 
đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến là những 
đường thẳng ? 

(Vì vẽ bản đồ giao thông dùng các bản 
đồ vẽ theo phương pháp chiếu Mécato 
phương hướng bao giờ cũng chính xác). 
Chuyển ý : Trên bản đồ thể hiện các đối 
tượng địa lí với những đặc điểm của nó. 
Phải dựa trên cơ sở để thể hiện được 
như vậy ? 


GV. Yêu cầu HS đọc mục 2 và trả lời 


3) Một số công việc phải làm khi 
bản đồ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


câu hỏi: 

- Để vẽ được bản đồ phải lần lượt làm 
những công việc gì? 

- Giải thích thêm về ảnh vệ tinh, ảnh 
hàng không? 


Thu thập thông tin về đối tượng địa lí. 
Tính tỉ lệ, lựa chọn các kí hiệu để thể 
hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. 


3. củng cố 

Phương án 1 

a) Bản đồ là gì? Tầm quan trọng của bản đồ trong việc học địa lí. 

b) Yêu cầu HS đọc phần chữ đỏ (tr. 11) và trả lời câu hỏi: 

- Vẽ bản đồ là gì? 

- Công việc cơ bản nhất của việc vẽ bản đồ? 

- Những hạn chế của các vùng đất được vẽ trên bản đồ? 

- Để khắc phục những hạn chế trên người ta làm như thế nào? 

Phương án 2. (Phiếu kiểm tra trắc nghiệm) 

Hãy chọn 1 phương án đúng và đánh dấu (x) vào ô thích hợp. 

Câu 1 : Bản đồ là gì: 

a. Là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất trên mặt phẳng giấy □ 

b. Là hình vẽ thu nhỏ, tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề 


mặt Trái Đất. □ 

c. Là hình vẽ thu nhỏ trên giấy, tương đối chính xác các đối tượng địa lí 
trên bề mặt Trái Đất được thu nhỏ theo tỉ lệ và có lưới kinh, vĩ. 

d. Phương án a, b, c đều đúng. 

Câu 2 : Ưu điểm lớn nhất của bản đồ địa lí là cho người sử dụng thấy được : 

a. Các hoạt động sản xuất của con người. □ 

b. Các loại địa hình, sông ngòi, khí hậu. □ 

c. Sự phân bố cụ thể các đối tượng địa lí trong không gian. □ 

d. Tình hình phân bố dân cư và các dịch vụ của con người. □ 

Câu 3 : Các nhà hàng hải hay dùng bản đồ có kinh, vĩ tuyến là những đường thẳng vì: 

a. Để xác định vị trí nơi đến. □ 

b. Vạch lộ trình đi trên biển. □ 


c. Các đường hàng hải ch ính thường nằm gần xích đạo nên dễ chính xác.n 


□ □ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


d. Các đáp án đều đúng. □ 

Câu 4 : Bản đồ có vai trò quan trọng trong học tập và giảng dạy địa lí vì : 

a. Thể hiện mối quan hệ của các yếu tố địa lí. □ 

b. Thể hiện hình dạng Trái đất ở một nơi hay một kh u vực. □ 

c. Thể hiện vị trí, sự phân bố các yếu tố, hiện tượng địa ư theo lãnh thổ. □ 

d. Tất cả các đáp án trên. □ 

Câu 5 : Hãy sắp xếp các thứ tự công việc phải làm khi vẽ bản đồ. 

a. Tính tỉ lệ. □ 


b. Đo đạc (hoặc sử dụng ảnh hàng khôngvà ả nh vệ tinh) thu thập thông tin 
các đối tượng địa 11 

c. Thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. 

d. Lựa chọn kí hiệu. 

Đáp án : Câu 1 (d) Câu 2 (c) 

Câu 3 (c) Câu 4 (d) 

Câu 5 (b-d-a-c) 

4. Hướng dẫn về nhà 

Có thể đưa mục b phần củng cố sang phần hướng dẫn học ở nhà. 

Đọc bài 3; 4 nhóm HS chuẩn bị thước tỉ lệ để thực hành bài tập tiết sau. 


Bài 3 


TỈ lf BẢN DỒ 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. kiến thức 

• HS hiểu tỉ lệ bản đồ là gì và nắm được ý nghĩa hai loại: số tỉ lệ và thước tỉ lệ. 

2. Kĩ năng 

• Biết cách tính các khoảng cách thực tế dựa vào số tỉ lệ và thước tỉ lệ. 

• Biết vận dụng kiến thức đã học để đọc tỉ lệ các yếu tố địa lí trên bản đồ. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY -HỌC 


□ □ □ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


• Một số bản đồ có tỉ lệ khác nhau. 

• Phóng to H8 trong SGK. 

• Thước tỉ lệ. 

ra. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Bản đồ là gì? Bản đồ có tầm quan trọng như thế nào trong giảng dạy và học 
tập địa lí? 

b) Những công việc cơ bản cần thiết để vẽ được bản đồ? 

2. Bài giảng 

Vào bài: Bất kể loại bản đồ nào cũng đều thể hiện các đối tượng địa ư nhỏ 
hơn kích thước thực của chúng. Để làm được điều này, người vẽ phải có phương 
pháp thu nhỏ theo tỉ lệ khoảng cách và kích thước của các đối tượng địa lí để đưa 
lên bản đồ. Vậy tỉ lệ bản đồ là gì? Công dụng của tỉ lệ bản đồ ra sao, cách đo tính 
khoảng cách trên bản đồ dựa vào số tỉ lệ thế nào? Đó là nội dung của bài. 


Hoạt động của thày và trò 

Ghi bảng 

Hoạt động 1 

Ví du:—; 1 v.v... 

20 50 1U0 

GV. Dùng hai bản đồ có tỉ lệ khác 
nhau. Giới thiệu vị trí phần ghi tỉ lệ 
của mỗi bản đồ. 

- Yêu cầu HS lên bảng đọc, rồi ghi ra 
bảng tỉ lệ của hai bản đồ đó. 

1)Ý nghía của tỉ lệ bản đồ 

a) Tỉ lệ bản đồ 

1 1 

(VD : - đó là các tỉ lê 

100.000 250.000 

bản đồ. Được ghi ỏ phía dưới, góc của 
bản đồ. Các số đó chính là tỉ số giữa 
khoảng cách trên bản đồ so với 
khoảng cách tương ứng trên thực địa). 

- Tỉ lệ bản đồ là gí? 

Là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ so 
với khoảng cách tương úng trên thực địa. 


Hoạt động 2 
(NHÓM/CẶP) 

ru - rw tỉ lô r-ỉ .Q hai hảr. ƠÀ rr gj ị b) Ý nghĩa : Tỉ lệ bản đồ cho biết bản 

Họ. Cho biết điểm giống, khác nhau. I đồ được thu nhỏ bao nhiêu so với thực 






Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


(Giống : Thể hiện cùng một lãnh thổ 
Khác : Tỉ lệ khác). 

CH. Quan sát hai bản đồ treo tường và 
hai ban đồ H8, H9. 

Cho biết có mấy dạng biểu hiện tỉ lệ 
bản đồ? 

- Nội dung mỗi dạng? 

Giải thích tỉ lệ - _ —:_— 

100 000 250 000 
+ Tử số chỉ giá tri gì? (Khoảng cách 
trên bản đồ). 

+ Mãu số là số chỉ giá trị gì? (Khoảng 
cách ngoài thực địa). 

(1 cm trên bản đồ = 1 km ngoài thực 
địa) —Tỉ lệ số; 1 đoạn 1 cm = 1 km 
hoặc v.v... —> Tỉ lệ thước). 

GV kết luận : 

- Tỉ lệ số cho biết khoảng cách trên 
bản đồ được thu nhỏ bao nhiêu lần so 
với thực tế. 

- Tỉ lệ thước được thể hiện như một 
thước đo đã tính sẵn, mỗi đoạn trên 
thước đều ghi số đo độ dài tương ứng. 
trên thực địa. 

CH. Quan sát bản đồ H g ; Hg cho biết: 

- Mỗi cm trên một bản đồ ứng vứi 
khoảng cách bao nhiêu trên thực địa? 

+ Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ 
lớn hơn? Tại sao? 

+ Bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa 
lí chi tiết hơn? Nêu dẫn chứng? 

(+ Hg: lcm trên bản đồ ứng với 7.500m 
ngoài thực địa. Họ: lcm trên bản đồ 
ứng với 15.000m ngoài thực địa. 

+ Bản đồ Hg có tỉ lệ lớn hơn và thể 
hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn). 
CH. Vậy : Mức độ nội dung của bản đồ 
phụ thuộc vào yếu tố gì? (Tỉ lệ bản đồ). 

- Muốn bản đồ có mức độ chi tiết cao 
cần sử dụng loại tỉ lệ nào? 


địa. 

Hai dạng biểu hiện tỉ lệ bản đồ : 
- Tỉ lẹ so 
-Tỉiệ thước 


Bản đồ có tì lệ bản đồ càng lớn, thì số 
lượng các đối tượng địa lí đưa lên bản 




Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


CH. Tiêu chuẩn phân loại các loại tỉ lệ 
bản đồ? (Lớn, trung bình, nhỏ). 

GV chốt lại qui ước 3 cấp độ tỉ lệ : 

-Tỉ lệ lớn: Trên 1:200.000 
- Tỉ lệ TB : Từ 1: 200.000 đến 1 : 


đồ càng nhiều. 


1000.000 

- Tỉ lệ nhỏ : Dưới 1 : 1000.000 
GV. Kết luận : Tỉ lệ bản đồ quy định 
mức độ khoảng cách hóa nội dung thể 
hiện trẽn bản đổ. 


Hoạt động 3 
(NHÓM) 

2) Đo tính các khoảng cách thực địa 
dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ sô' trên 
bản đồ 


GV. mục 2 : 

Yêu cầu HS đọc SGK, nêu trình tự 
cách đo tính khoảng cách dựa vào tỉ lệ 
thước, tỉ lệ số. 


Hoạt động nhóm 


GV. Chia lớp thành 4 nhóm (hoặc theo 
tổ) giao việc : 

Nhóm ỉ : Đo và tính khoảng cách thực 
địa theo đường c him bay từ khách sạn 
Hải Vân - khách sạn Thu Bồn. 

Nhóm 2. Đo và tính khoảng cách thực 
địa theo đường c him bay từ khách sạn 
Hòa Bình - khách sạn Sông Hàn? 
Nhóm 3. Đo và tính chiều dài của 
đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường 
Trần Quý Cáp - đường Lí Tự Trọng). 
Nhóm 4. (Tương tự như nhóm 3) Đoạn 
đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Lí 
Thường Kiệt đến đường Quang Tmng). 
Hướng dẫn: 

- Dùng compa hoặc thước kẻ đánh dấu 
khoảng cách rồi đặt vào thước tỉ lệ. 

- Đo khoảng cách theo đường chim 
bay từ điểm này sang điểm khác. 


- Muốn biết khoảng cách trên thực tế, 
ta có thể dùng số ghi tỉ lệ hoặc thước tỉ 
lệ trên bản đo. 






Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Đo từ chính giữa các kí hiệu, không 
đo từ cạnh kí hiệu. 

GV. Kiểm tra mức độ chính xác của 
kiến thức. 

GV kết luận : Muốn biết khoảng cách 
trên thực tế, ta có thể dùng số ghi tỉ lệ 
hoặc thước tỉ lệ trên bản đồ. 

3. củng cố 

Hãy điền dấu thích hợp vào chỗ trống giữa các số tỉ lệ bản đồ sau : 


100.000 yoo.ooo 1.200.000 


PHIẾU BÀI TẬP 

Câu 1 : Hãy điền vào chỗ trống(....) Những từ và cụm từ cho kiến thức đúng: 

Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở.(1) dạng là.(2). Các bản đồ có 

thể có tỉ lệ.(3) .Tỉ lệ càng.(4) thì mức độ chi tiết của nội 

dung bản đồ càng.(5). Ti lệ càng.(6) thì càng có t ính chất 

khái quát. 

Hãy chọn 1 phương án đúng và đánh dấu (x) vào ô thích hợp. 

Câu 2 : Hãy nêu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ. 

a. Chỉ rõ mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với 


thực tế. □ 

b. Chỉ rõ mức độ thu nhỏ của thước tỉ lệ so với khoảng cách thực trên 

mặt đất. □ 

c. Chỉ rõ độ sai khác nhau giữa bản đồ và trên thực tế. □ 

d. Các phương án trên đều đúng. □ 

Câu 3 : Bản đồ nào dưới đây có tỉ lệ lớn. 

a. Bản đồ có tỉ lệ 1 : 70.000 □ 

b. Bản đồ có tỉ lệ 1 : 700.000 □ 

c. Bản đồ có tỉ lệ 1 : 1000.000 □ 

d. Bản đồ có tỉ lệ 1 : 10.000.000 □ 

Câu 4 : Số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây là 1 :200.000 Cho biết 5cm trên bản đồ ứng 
vói. 

a. 20km trên thực địa. □ 











Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


b. 10km trên thực địa □ 

c. 8km trên thực địa □ 

d. lkm trên thực địa □ 


Câu 5 : Trong số các bản đồ có tỉ lệ sau, bản đồ nào thể hiện chi tiết rõ nét nhất 


a. 1/100.000 □ 

b. 1/2000 □ 

c. 1/7500 □ 

d. 1/1000 □ 


Câu 6 : Điền khoảng cách thực tế ứng với khoảng cách trên bản đồ. Các tỉ lệ : 


1 

Tỉ lệ 

1 — 

Khoảng cách trên bản đồ 

Khoảng cách trên thực địa 

m 

km 

1/10.000 

lcm 



1/25.000 

2cm 



1/500.000 

5cm 




* Đáp án : • Câu 1 : (1) hai 

(2) Tỉ lệ số và tỉ lệ thước 

(3) Khác nhau 

(4) Lớn 

(5) Cao 

(6) Nhỏ 

• Câu 2 : (a) 

• Câu 3 : (a) 

• Câu 4 : (d) 

• Câu 5 : (d) 

hoặc 0,5 km. 

4. Hướng dẫn về nhà : Làm bài tập 2, 3 (tr.4, SGK). 


trên thực địa 


ÍỈC1Ỉ4 


PHƯƠNG HƯỚNG TRễN BẢN Dồ. 
KINH ĐỘ, Vỉ Độ vn TỌB Độ Địn Lí 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 











Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


1. Kiến thức 

• HS biết và nhớ các quy định về phương hướng trên bản đồ. 

• Hiểu thế nào là kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí của một điểm. 

2. Kĩ năng 

• Biết cách tìm phương hướng, kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa ỉí của một điểm 
trên bản đồ, trên quả Địa cầu. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Bản đồ châu Á, bản đồ khu vực Đông Nam Á. 

• Quả Địa Cầu. 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Tỉ lệ bản đồ là gì? Làm bài tập 2 (tr. 14, SGK). 

b) Nêu ý nghĩa của tử số, mẫu số trong số tỉ lệ. 

Ví dụ : 1/15.000.000; làm bài tập 3 (tr.14, SGK). 

(Bản đồ có tỉ lệ — = —) 

10 .000 700 000 


2. Bài giảng 

Vào bài: Khi nghe đài phát thanh báo cơn bão mới hình thành, để làm công 
việc phòng chống bão và theo dõi diễn biến cơn bão chuẩn xác cần phải xác định 
được vị trí và đường di chuyển cơn bão. Hoặc một con tàu bị nạn ngoài khơi đang 
phát tín hiệu cấp cứu, cần phải xác định vị trí chính xác của con tàu đó để làm 
công việc cứu hộ. Để làm được những công việc trên, ta phải nắm vững phương 
pháp xác định phương hướng và tọa độ địa lí của các điểm trên bản đồ. Nội dung 
bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta những kiến thức đó 


Hoạt động của thày và trò _I_ Ghi bảng 

Hoạt động 1 


(CẢ NHẢN - ĐÀM THOẠI GỘI MỞ) 


CH. Trái Đất là một quả cầu tròn, làm 
thế nào xác định được phương hướng 
trên mặt quả Địa cầu? 

(Lấy phương hướng tự quay của Trái 


1) Phương hướng trên bản đồ 






Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Đất để chọn Đông, Tây; hướng vuông 
góc với hướng chuyển động của Trái 
Đất là Bắc và Nam. Đã có 4 hướng cơ 
bản Đông, Tây, Nam, Bắc rồi định ra 
các phương hướng khác). 


GV. Giới thiệu khi xác định phương 
hướng trên bản đồ. 

Chú ỷ : - Phần chính giữa bản đồ được 
coi là phần tmng tâm. 

- Từ trung tâm xác định phía trên là 
hướng Bắc, dưới là hướng Nam, trái là 
hướng Tây, phải là hướng Đông. 

CH. Nhắc lại, tìm và chỉ hướng của các 
đường kinh tuyến, vĩ tuyến trên quả Địa 
Cầu? 

GV. Kinh tuyến nối cực Bắc với cực Nam 
cũng là đường chỉ hướng Bắc - Nam. 

Vĩ tuyến là đường vuông góc với các 
kinh tuyến và chỉ hướng Đông - Tây. 
Vậy : Cơ sở xác định phương hướng 


Kinh tuyến: 

+ Đầu trên : Hướng Bắc; 

+ Đầu dưới: Hướng Nam. 
Vĩ tuyến: 

+ Bên phải: Hướng Đông; 
+ Bên trái: Hướng Tây. 


trên bản đồ là dựa vào yếu tố nào? 


Dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ 
tuyến để xác đ ịnh phương hướng trên 
bản đổ.' 


Hoạt động 2 


(NHÓM/CẶP) 


CH. Trên thực tế có những bản đồ 
không thể hiện kinh tuyến, vĩ tuyến. 
Làm thế nào để xác định được phương 
hướng? 

Chú ý : Có những bản đồ, lược đồ không 
thể hiện các đường kinh, vĩ tuyến thì 
dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc rồi tìm 
các hướng còn lại. Vậy các hướng còn 
lại được xác định theo qui ước như hình 
ío. (SGK). 

- Các hướng chính : 



Tây Nam Nam Đông Nam 








Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


CH. Hãy xác định các hướng còn lại ỏ 
hình sau : 



GV. Nhận xét, rồi chuẩn xác lại kiến 
thức. 

Chuyển ỷ: Hệ thống kinh tuyến , vĩ 
tuyến không chỉ có tác dụng xác định 
phương hướng mà còn để xác định vị trí 
một điểm qua kin h độ, vĩ độ (Tọa độ 

đỉa lí) của nó. _ 

Hoạt động 3 
(CÁ NHÂN/CẶP) 

2) Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí 


CH. Hãy tìm điểm c trên H n . Đó là 
chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và 
vĩ tuyến nào? (KT 20°T và VT 10°B) 
CH. Vậy kinh độ, vĩ độ của 1 điểm là 
gì? Tọa độ địa lí của một điểm là gì? 

- Toạ độ địa lí của c là bao nhiêu ? 
GV : Chuẩn xác kiến thức. 


a) Khái niệm kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí 


Tọa độ địa lí của một điểm chính là kinh 
độ, vĩ độ của địa điểm đó trên bản đồ. 


- Kinh độ của điểm c là khoảng cách từ 
c đến kin h tuyến gốc. 

- Vĩ độ của c là khoảng cách từ c đến 
vĩ tuyến gốc (xích đạo). 

CH. Một HS viết tọa độ địa lí điểm A, B 


b) Cách viết tọa độ địa lí của 1 điểm 







Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


như sau : 

Viết: 

- kinh độ trên 

Í15 T „ Í10'N 

- vĩ độ dưới 

A ; B 

[ [20 Đ 

VD : 

í 20 T 

Toa đô của c <Ị 

Em hãy nhận xét đúng, sai? Tại sao? 


[lO B 

GV (lưu ý HS): 

- Cần hướng dẫn cho HS phương pháp 


- Hoặc c (20°T, 10°B) 

tìm tọa độ địa lí trong trường hợp địa 
điểm cần tìm không nằm trên các đường 



kinh tuyến, vĩ tuyến kẻ sẵn. 

- Vị trí của một địa điểm ngoài tọa độ 



địa lí cần xác định độ cao (so với mặt 
nước biển). 




Hoạt động 4 


(NHÓM) 


Phương án 1 : 

GV. Yêu cầu HS làm việc theo nhóm 
(mỗi nhóm có thể là một tổ học tập, 
hoặc hai bàn quay lại...): 

- Nhóm 1 : Làm bài tập phần a (tr.16). 

- Nhóm 2 : Làm bài tập phần b (tr.16). 

- Nhóm 3 : Làm bài tập phần c (tr. 16). 


Phương án 2 : (Dùng phiếu học tập phát 
cho cá nhân) 

GV.Yêu cầu HS dựa vào H 12 xác định 
hướng bay từ thủ đô Hà Nội đến thủ đô 
một số nước trong khu vực Đông Nam 
Á và ghi tên vào phiếu học tập. 


3) Bài tập 

a) Các chuyến bay từ Hà Nội đi : 

- Viên Chăn : hướng Tây Nam; 

- Giacácta : hướng Nam; 

- Manila : hướng đông Nam. 


b) Tọa độ địa lí của các điểm A, B, c 
như sau : 


Í130 

Đ 

110 Đ 

_ , 130 1) 

A 


;B ; 

c 

[10 

B 

[10 B 

[0° 


c) Các điểm có tọa độ địa lí là : 

[o° [10 N 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


1 . 


Đường bay 

Hướng bay 

- Từ Hà Nội đi Viêng Chăn 

+ 

- Từ Hà Nội đi Giacácta 

+ 

- Từ Cualalămpơ đi Băngcốc 

+ 

- Từ Cualalămpơ đi Manila 

+ 

- Từ Manila tói Băngcốc 

+ 


2. Xác định toạ độ địa lí của những 
điểm sau trên bản đồ : 


Điểm A:. 

Điểm B:. 

Điểm c:. 

3. củng cố 

Phương án l: 

a) Căn cứ vào đâu người ta xác định phương hướng? Cách viết một tọa độ địa 
lí, cho ví dụ. 

b) Nếu nhà em quay mặt hướng Đông-Nam thì : Sau nhà hướng gì? Đầu hồi 
phải hướng gì ? Đầu hồi trái hướng gì? 

Đáp án : - Sau nhà hướng Tây -Bắc. 

Đầu hồi trái (Bắc - Đông Bắc). 

Đầu hồi phải (Nam - Tây Nam) 

c) Xác định phương hướng trên bản đồ cực Bắc, cực Nam. 


Cực Bắc 


Cực Nam 


















Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Hình 1 


Hình 2 


Gợi ý : Hình 1 hướng Bắc là trung tâm bản đồ. Tất cả bốn phía xung quanh là 
hướng gì? Hìn h 2 (tương tự). 

ĐỐ vui: Em hãy giúp bạn : Muốn chọn vị trí để dựng ngôi nhà mà 4 mặt đều 
quay về 1 hướng thì vị trí đó nằm ở đâu? 

Đáp án : Vị trí nằm ở Cực Bắc hoặc Cực Nam. 

Phương án 2 : Phiếu Kiểm tra trắc nghiệm 

Hãy chọn 1 phương án đúng và đánh dấu (x) vào ô thích hợp : 

Câu 1 : Đối với bản đồ không vẽ Kinh tuyến, Vĩ tuyến; để xác định phương hướng 
cần dựa vào : 

a. Hình vẽ trên bản đồ □ 

b. Mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ để xác định hướng Bắc, sau đó tìm 

các hướng còn lại. □ 

c. Vị trí trên bản đồ. □ 

d. Các hưỡng mũi tên trên bản đồ. □ 

Câu 2 : Theo quy ước, đầu phía trên của Kinh tuyến gốc chỉ vào hướng nào. 


□ 

□ 

□ 

□ 


a. Tây 

b. Đông 

c. Bắc 

d. Nam 


Câu 3 : Vị trí của một điểm trên bản đồ (hoặc quả địa cầu) được xác định : 


a. Theo đường Kinh tuyến gốc và Vĩ tuyến gốc 


□ 


b. Là chỗ cắt nhau của hai đường Kinh tuyến và Vĩ tuyến đi qua nó. □ 


c. Theo phương hướng trên bản đồ. 

d. Theo hướng mũi tên trên bản đồ. 


□ 

□ 


Câu 4 : Cho địa điểm A nằm trên giao điểm của Kinh tuyến 80° thuộc nửa cầu 
Tây và Vĩ tuyến 20° phía trên đường xích đạo. Cách viết toạ độ của điểm 
đó là : 



□ 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


80 Đ 


□ 


b. A 


20 B 


20 B 


□ 


c. A 


80 Đ 


d. A 


Ị80 Đ 
[20 N 


□ 


Câu 5 : Việt Nam nằm giữa các Vĩ độ nào sau đây : 

a. 8°30’ B-23°23’ B 

b. 8°36’ B-23°27’ B 


□ 

□ 

□ 

□ 


c. 8°30’ B-23°27’ B 


d. 8°36’ B- 33°23’ B 


* Đáp án : Câu 1 (b) 

Câu 2 (c) 

Câu 3(b) 

Câu 4(b) 

Câu 5 (a) 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Làm bài tập 1,2. 

b) Làm bài tập sau : Một chiếc máy bay nếu xuất phát từ thủ đô Hà Nội, bay 
thẳng theo hướng Bắc 1000 km, rồi rẽ sang hướng Đông 1000 km, sau đó đi về 
hướng Nam cũng 1000 km, cuối cùng lại bay về hướng Tây cũng lOOOkm. Hỏi 
máy bay đó có về đúng nơi xuất phát là Thủ đô Hà Nội không? 

c) Đọc trước bài 5. Tìm ví dụ minh họa nội dung, hệ thống, kí hiệu và biểu 
hiện các đối tượng địa lí về địa điểm, số lượng, vị trí, nhân tố không gian ... 


Bài 5 


Kí Hiệu BBN DỒ 

CÁCH Biếu HlệN ĐỈn HÌNH TR€N BẢN DỒ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS hiểu kí hiệu bản đồ là gì, biết đặc điểm và sự phân loại các kí hiệu bản đồ. 

2. Kĩ năng 

• Biết cách đọc các kí hiệu trên bản đồ, sau khi đối chiếu với bảng chú giải, 
đặc biệt là kí hiệu về độ cao của địa hình (các đường đồng mức). 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

- Một số bản đồ có các kí hiệu phù hợp với sự phân loại trong SGK. 

- Quả địa cầu. 

- Phóng to hình vẽ trong SGK : Hình 14, 15, 16. 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Kinh độ, vĩ độ khác kinh tuyến, vĩ tuyến thế nào? Hãy xác định tọa độ địa lí 
của một điểm trên bản đồ hoặc trên quả địa cầu ? 

b) Xác định vị trí một trung tâm cơn bão mới hình thành có tọa độ như sau 
trên bản đồ tự nhièn The giới (hoặc trên quả Địa Cầu) : 

1115 Đông 
[20 Bắc 

Vị trí một chiếc tàu đang gặp nạn ở địa điểm có tọa độ địa lí : 
r30 Tây 
130 Bắc 


2. Bài giảng 

Vào bài: Bất kể loại bản đồ nào cũng dùng một loại ngôn ngữ đặc biệt. Đó là 
hệ thống kí hiệu để biểu hiện các đối tượng địa lí về mặt đặc điểm, vị trí, sự 
phân bố trong không gian... Cách biểu hiện loại ngôn ngữ bản đồ này ra sao, để 
hiểu được nội dung, ý nghĩa của kí hiệu ta phải làm gì. Đó chính là nội dung bài 5. 

Hoạt đồng của thày và trò I Ghi bảng — 

Hoạt động 1 
(CÁ NHÂN/CẶP) 

1 1) Các loại kí hiệu bản đồ 




Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


GV. Giới thiệu một số bản đồ giáo khoa 
treo tường có các kí hiệu khác nhau. 

CH. Quan sát bản đồ trả lời: 

- Cho nhận xét các kí hiệu với hình 
dạng thực tế của các đối tượng. 

- Kí hiệu bản đồ là gì? 

- Trên các bản đồ đã dùng các loại kí 
hiệu nào để thể hiện các đối tượng địa lí. 

GV. Chuẩn xác kiến thức Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu, quy ước 

thể hiện đặc trưng các đối tượng địa lí. 


CH. - Quan sát H 14 . Hãy kể tên một số 
đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các 
loại kí hiệu điểm, đường và diện tích? 

- Hãy nêu công dụng của bản chú giải 
trên các bản đồ. 


- Ba loại kí hiệu : Điểm, đường, diện 
tích. 

- Ba dạng kí hiệu : Hìn h học, chữ, tượng 
hình. 


(Bảng chú giải giải thích nội dung và ý 
nghĩa của kí hiệu dùng trên bản đồ). 
CH. Cho biết ý nghĩa của kí hiệu bản đồ? 


- Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị 
trí, đặc điểm... của các đối tượng địa lí 
được đưa lên bản đồ. 


GV lưu ý 

+ Kí hiệu điểm : Thường dùng để thể 
hiện vị trí các đối tượng có diện tích 
nhỏ (biểu hiện dạng hình học, kí hiệu 
chữ, tượng hình) 

+ Kí hiệu tuyến : Thể hiện các đối tượng 
phân bố theo chiều dài (sông ngòi, 
đường giao thông, đường biên giói) 

+ Kí hiệu diện tích : Thể hiện các đối 
tượng phân bố theo diện tích lãnh thổ 
(rừng, vùng trồng cây công nghiệp, cây 
lúa...) 

Chuyển ý : Trong các đối tượng địa ư tự 
nhiên được thể hiện trên bản đồ thì địa 
hình được thể hiện bằng kí hiệu như thê 
nào? Ta cùng tìm hiểu ò mục 2. 




Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Hoạt động 2 


(CẢ LỚP) 


GV. Giới thiệu cột “phân tầng địa hình” 
của bản đồ địa h ìn h Việt Nam. 


2) Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ 


CH. Hãy xác đ ịnh độ cao địa hình 
dựa trên thang màu của bản đồ địa hìn h 
Việt Nam. 

GV: (dẫn dắt) 

Ngoài cách thể hiện địa hình bằng 
thang màu, ngưòi ta còn dùng các 
đường đồng mức để thể hiện địa h ình . 
Dựa vào mục 2 SGK, hãy cho biết. 

CH. Đường đồng mức là gì? Đặc điểm 
của đường đồng mức? 

(- Là đường nối những điểm có cùng độ 
cao với nhau. 


- Đặc điểm : + Tri só các đường đồng 
mức cách đều nhau. 


+ Các đường đồng mức càng gần nhau 
thì địa hình càng dốc.) 


Hoạt động 3 

(CÁ NHÂN/CẶP) 

CH. Quan sát hình 16. Cho biết 
+ Mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu m? 

(lOOm) 

+ Dựa vào khoảng cách các đường đồng 
mức ở hai sườn núi phía Đông và phía 
Tây, hãy cho biết sườn nào có độ dốc 
lớn hơn? (Tây dốc, Đông thoải) 

GV : chốt kiến thức. 

- Biểu hiện độ cao địa hình bằng thang 
màu hoặc bằng đường đồng mức. 

GV lưu ý 

- Hướng dẫn thang màu độ sâu ngoài 
đại dương. 

- Các đường đồng mức và đường đẳng 
sâu cùng dạng kí hiệu., song biểu kí 
hiệu ngược nhau. 






Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


3. Hướng dẫn về nhà 

- Học câu hỏi 1, 2, 3. 

- Xem lại nội dung xác định phương hướng, tính tỉ lệ trên bản đồ. 

- Chuẩn bị địa bàn, thước dây cho bài thực hành giờ sau. 


PHIẾU BÀI TẬP 

Câu 1 : Các đối tượng địa lí sau được thể hiện bằng loại kí hiệu nào thì phù hợp 
(trên bản đồ tỉ lệ nhỏ và trung bình). 


Đối tượng địa lí 

Dạng 
kí hiệu 

Đối tượng địa lí 

Dạng 
kí hiệu 

1. Mỏ khoáng sản 


6. Sân bay 


2. Vùng phân bố đất Feralít 


7. Vùng trồng trọt chăn nuôi 


3. Kênh đào 


8. Sông ngòi 


4. Bệnh viên, Trường học 


9. Nhà máy 


5. Vườn Quốc gia 


10. Bãi Cá, Bãi Tôm 



Câu 2 : Hãy chọn các ý ở hai cột A và cột B thành câu đúng. 


A 

Đáp án 

B 

4. Đường đồng mức dày 

5. Đường đồng mức thưa 


a. Địa hình dốc 

b. Biểu hiện bằng thang màu hoặc dường 
đồng mức 

c. Địa hình càng thoải 

d. Được giải thích ở bảng chú giải 

e. Là đường nối những điểm có cùng độ 
cao so với mực nước biển. 


Câu 3 : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và đánh dấu (x) 

Khi đọc hiểu nội dung bản đồ thì bước đầu tiên là : 

a. Xem tỉ lệ □ c. Tìm phương hướng □ 

b. Đọc độ cao trên đường đồng mức □ d. Đọc bản chú giải □ 

Câu 4 : Kí hiệu điểm được sử dụng cho các đối tượng địa lí phân bố 

a. Phân tán rải rác □ c. Tập trung tại một chỗ □ 

b. Kéo dài □ d. Tất cả đều đúng □ 


















Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Câu 5 : Khi biểu hiện các vùng trồng trọt và chăn nuôi, thường dùng loại kí hiệu : 


□ c. Diện tích 

□ d. Điểm 


□ 

□ 


a. Tượng hình 

b. Hình học 


* Có thể tổ chức trò chơi theo phương án sau : 

1. Trò chơi đối đáp (chia lớp 4 nhóm, cử đại diện mỗi nhóm) 

- GV hoặc lớp trưởng nói tên đối tượng địa tí, các bạn đại diện nhóm tham dự 
cuộc chơi phải trả lời ngay đối tượng đó được thể hiện trên bản đồ bằng kí hiệu gì? 

- Đại diện nhóm nào trả lời nhanh nhất và chính xác được điểm. Kết thúc 
cuộc chơi nhóm nào đạt nhiều điểm hơn sẽ thắng cuộc. 

2. Nhận biết kí hiệu nhanh nhất và chính xác. 

- Lóp trưởng điều hành, GV đánh giá (GV chuẩn bị những tấm bìa cứng có các 
dạng kí hiệu, các loại kí hiệu). Khi lớp trưởng giơ tấm bìa, HS tham dự phải nhận 
biết nhanh, đúng, trả lời kí hiệu đó thể hiện đối tượng nào. Tổ nào có nhiều bạn trả 
lời đúng sẽ thắng cuộc. 

* Đáp án : 

Câu 1 : 1. Kí hiệu hình học 


2. Kí hiệu diện tích 

3. Kí hiệu đường 


4. Kí hiệu tượng hình 

5. Kí hiệu tượng hìn h 


Câu 2 : 1 - d 


4 -a 
5-c 


2- b 

3- e. 


Câu 3 : (d) 
Câu 4 : (c) 
Câu 5 : (c) 


Bài 6 THỰC HÀNH : TỘP sử DỤNG Địn lỉhN 


vn THƯỚC DO Đ€ V€ sơ Dồ LỚP HỌC 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 




Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


1. Kiến thức 

• HS biết cách sử dụng địa bàn tìm phương hướng của các đối tượng địa ư 
trên bản đồ. 

• Biết đo các khoảng cách trên thực tế và tính tỉ lệ khi đưa lên lược đồ. 

• Biết vẽ sơ đồ đơn giản của một lóp học trên giấy. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Địa bàn : 4 chiếc. 

• Thước dây : 4 chiếc. 

• HS chuẩn bị giấy, vở, bút chì, thước kẻ, thước đo độ, tẩy... 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên phải xem bảng chú giải? 

b) Tại sao người ta lại biết sườn nào dốc hơn khi quan sát các đường đồng mức 
biểu hiện độ dốc hai sườn núi? 

2. Bài mới 

a) GV kiểm tra dụng cụ thực hành của các nhóm : 

- Phân công việc cho mỗi nhóm. 

- Nêu yêu cầu cụ thể. 

b) Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng địa bàn. 


Hoạt động của thày và trò 

Ghi bảng 

Hoạt động 

(NHÓM) 


I. Giới thiệu chung 


1. Địa bàn 

GV. Giới thiệu địa bàn. Yêu cầu cho 
biết địa bàn gồm những bộ phận nào? 

a) Kim nam châm 

Bắc : màu xanh 

Nam : màu đỏ 

b) Vòng chia độ 

Số độ từ 0° - 360° 

- Hướng Bắc từ 0° - 360° 






Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


GV. Hướng dẫn cụ thể cách sử dụng : 
+) Góc phương vị a = 0 (Bắc), a = 45° 
(Đông Bắc), a= 90° (Đông), a = 135° 
(Đông Nam) 

+) Xác định theo chiều kim đồng hồ... 


- Nam: 180° 

- Đông : 90° 

Tây : 270° 

2) Cách sử dụng 


Xoay hộp đầu xanh trùng vạch số 0. 

là dường 


Bắc Nam. 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


II. Thực hành đo vẽ 

Hoạt động 1: Tổ chức lớp 

Lớp chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm có : 1 nhóm trưỏng điều hành chung, 1 thư kí 
ghi chép số liệu, 2 HS chuyên đo, 1 HS tính toán rút tỉ lệ. HS còn lại vẽ mỗi người 
một bản, Vẽ xong nhóm chọn ra bản vẽ tốt nhất, đại diện nhóm để thi. 

Hoạt động 2: Tiến hành 

1. GV giao công việc: phân công mỗi nhóm vẽ một sơ đồ 
Yêu cầu công việc: ĐO VÀ VẼ sơ Đồ LỚP HỌC 

a. Đo : - Hướng. 

- Khung lớp học và chi tiết trong lớp. 

b. Vẽ sơ đồ (yêu cầu):... 

- Tên sơ đồ. 

-Tỉ lệ. 

- Mũi tên chỉ hướng Bắc, ghi chú. 

GV. Kiểm tra hướng dẫn HS cách làm 

2. Tiến hành 

a) Chuẩn bị dụng cụ : 

Mỗi nhóm: 

- Địa bàn (3-4 cái) hoặc kim nam châm tự tạo 

- Thước dây, thước gỗ dài 1-2 m. 

- Giấy vẽ, chì, thước, êke 

b) Tổ chức 

- Mỗi nhóm cử : nhóm trưởng, thư kí. 

- Phân công cụ thể các công việc sau : đo đạc, ghi chép, thu gọn tỉ lệ, vẽ sơ đồ. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


c) Tiến hành cụ thể: 

- Mỗi nhóm phân công thực hiện thứ tự công việc theo hướng dẫn của GV. 

+ Đo góc phương vị để tìm phương hướng của lớp (GV cần nhắc lại cách sử dụng 
địa bàn : góc phương vị a = 0 (Bắc) ... ) 

+ Đo chiều dài (CD), chiều rộng (CR) của lớp học, cửa ra vào chính, cửa ra vào 
phụ (nếu có), bảng đen, bàn GV, bàn ghế HS) 

+ Thu nhỏ tỉ lệ thích hợp khổ giấy trình bày (nên chọn tỉ lệ 1/100,1/50 là phù hợp) 

- Ghi kết quả vào bảng thống kê theo trình tự sơ đồ đúng quy định đã học : 
Hướng, các nội dung, ghi chú dẫn các chi tiết và tỉ lệ. 


d) Bảng chi tiết thống kê 


Chi tiết 
lớp học 

Kích thước 
thật 

Kích thước 
thu gọn 

Chi tiết 
bảng đen 

Kích thước 
thật 

Kích thước 
thu gọn 

CD phòng 



CD bảng 
đen 



CR phòng 



CR bảng 
đen 



CD cửa lớn 



CD bàn HS 



CR cửa lớn 



CR của 

bàn HS 



CR cửa sổ 



CRbàn HS 



CR bàn GV 



Cự li các 
bàn HS 



CD bàn GV 







3. Hướng dẫn về nhà ôn tập kiểm tra 1 tiết 

Ôn tập: 

1. Phân biệt kinh tuyến và vĩ tuyến. Vẽ hình minh họa. 

2. Bản đồ là gì? Vai trò của bản đồ trong việc học địa lí? 

3. Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điểu gì? 

4. Tại sao khi sử dụng bản đồ, việc đầu tiên phải là xem bảng chú giải? 

5. Bài tập 1,2 (tr 1); 1,2 (tr 17); 2,3 (tr 14); 3 (tr 19). 































Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KlỂM tra một tiết 

Câu 1: - Trái đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh của hệ Mặt Trời (theo 
thứ tự xa dần Mặt Trời)? 

- Trái đất có dạng hình gì? Cách Mặt Trời bao nhiêu km. 

- Các đường nối liền hai điểm cực trên bề mặt quả Địa Cầu là những 
đường gì? 

- Đường Kinh tuyến nào đi qua Luân Đôn (nước Anh), có số độ là bao 
nhiêu? 

- Những đường Kinh tuyến nào chia quả Địa Cầu thành bán cầu Đông và 
bán cầu Tây. 

- Các Kinh tuyến Đông nằm bên nào của Kinh tuyến gốc? 

- Các Kinh tuyến Tây nằm bên nào của Kinh tuyến gốc? 

Câu 2: Những vòng tròn chạy ngang, nhỏ dần về hai cực là đường gì? 

- Vĩ tuyến nào chia quả Địa cầu thà nh bán cầu Bắc và bán cầu Nam có số 
độ là bao nhiêu? Còn có tên gọi khác là gì? 

-Kích thước các vĩ tuyến thay đổi như thế nào từ xích đạo về hai cực? 

- Nếu cứ cách 10°, ta vẽ một vĩ tuyến, thì sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và 
vĩ tuyến Nam trên quả Địa Cầu. 

- Các vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam nằm ở phía nào của xích đạo? 

Câu 3: Bề mặt Trái Đất là cong, còn bản đồ là mặt phẳng. Muốn vẽ được bản đồ 
người ta phải làm gì? 

- Vì sao khi sử dụng bản đồ, ta cần phải biết chọn bản đồ phù hợp với mục 
đích của mình? 

Câu 4: Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì? 

- Muốn xác định chính xác phương hướng trên bản đồ, cần phải dựa vào 
những yếu tố nào? 

Câu 5: Để xác định các vị trí trên bản đồ, ta cần phải làm gì? 

- Tại sao khi sử dụng bản đồ, việc đầu tiên ta phải xem bảng chú giải. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Bài 7 


Sự VẬN DỘNG Tự ọunv QUANH TRỤC 
CỦA TRÁI DAT VÀ Clk H€ ỌUẢ 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS biết được sự chuyển động tự quay quanh một trục tưởng tượng của Trái 
Đất. Hướng chuyển động của Trái Đất từ Tây - Đông. Thời gian tự quay một 
vòng quanh trục của Trái Đất là 24 giờ. 

• Trình bày được một số hệ quả của sự vận động Trái Đất quanh trục. 

2. Kĩ năng 

• Biết dùng quả Địa Cầu, chứng minh hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau trên 
Trái Đất. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• Quả Địa Cầu. 

• Các hình vẽ trong SGK phóng to. 


HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 


Hoạt động của thày và trò 

Ghi bảng 


1) Sự vận động của Trái Đất quanh 

GV. Giói thií 
thu nhỏ của 
trục nối hai 

Lưu ý : - Th 
tưởng tượng 
- Trục nghit 

Nghiêng 66°33' trên măt phẳng quỹ đao ? 

trục 

Hoạt động 1 

(CÁ NHÂN) 

CH. - HS quan sát cho biết Trái Đất tự 

• Hướng tự quay của Trái Đất từ Tây - 

quay quanh trục theo hướng nào ? (HS 
lên bảng thể hiện huống quay của Trái 
Đất trên quả Địa Cầu). 

Đông 








Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- GV: Thời gian Trái Đất tự quay một 
vòng quanh trục trong một ngày đêm 
được quy ước là bao nhiêu giờ ? ( 24h) 

GV mỏ rộng (với HS khá : ) 

- Thời gian quay một vòng là 23h56' 
(chính xác là 23h56' 4 giây), đó là ngày 
thực (ngày thiên văn). 

- Còn 3 phút 56 giây là thời gian gì ? 

Là thời gian Trái Đất phải quay thêm để 
thấy được vị trí xuất hiện ban đầu của 
Mặt Trời (xem thêm phần phụ lục...). 
CH. Gọi HS lên dùng Quả Địa Cầu mô 
tả lại hướng quay của Trái Đất ? 

GV. - Như vậy, trong cùng một lúc, trên 
bề mặt Trái Đất có cả ngày và đêm, tức là 
có đủ 24h. Người ta chia ra 24 khu vực 
giờ trên thế giới (còn gọi là 24 múi giờ). 


• Thời gian tự quay một vòng 24 giờ 
(một ngày đêm). 


- Chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ 


Mỗi khu vực có một giờ riêng. Đó là 
giờ một khu vực. Trong đó, khu vực giờ 
có Kinh tuyến gốc đi qua là khu vực giờ 
gốc (Giờ Quốc tế - GMT). 


CH. Vậy mỗi khu vực giờ rộng bao 
nhiêu kinh tuyến ? (360°: 24 = 15 kin h 
tuyến). 

CH. Dựa vào H 20 cho biết: 

+ Việt Nam ở khu vực giờ thứ mấy ? 

+ Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc 
đó ỏ nước ta là mấy giờ ? (12 + 7 = 19h) 


Chuyển ý: Trái Đất tự quay một vòng 
quanh trục từ Tây sang Đông trong 24h. 
Vận động này đã tạo nên hệ quả gì ? Ta 
cùng tìm hiểu sang mục 2. 


- Khu vực có kin h tuyến gốc đi qua là 
khu vực giờ gốc. 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Hoạt động 2 
CẢ LỚP 


GV. Dùng ngọn đèn tượng trưng cho 
Mặt Trời, quả Địa Cầu tượng trưng cho 
Trái Đất, chiếu đèn vào quả Địa Cầu. 
CH. Trong cùng một lúc ánh sáng Mặt 
Trời có thể chiếu sáng toàn bộ Trái Đất 
không ? Vì sao ? 

(Do Trái Đất hình cầu nên Mặt Trời chỉ 
chiếu sáng 1/2 quả Cầu, nửa Cầu đố là 
ngày, nửa không được chiếu sáng là đêm 
(H 21 ). 

CH. Vì sao trong thực tế ta lại thấy 
khắp nơi trên Trái Đất đều lần lượt có 
ngày và đêm ? 

(Vì Trái Đất luôn tự quay quanh trục). 
GV. Chốt lại: 

GV: Nêu sự nhầm lẫn trong hải tr ình 
của đoàn thuỷ thủ Ma-gren-Lăng đi 
vòng quanh thế giới về phía Tây trong 
1083 ngày (lịch về là 6/9/1522 thực tế 
là 7/9/1522)' 

CH. Vì sao trên Trái Đất giờ của các 
địa điểm phía Đông làm sớm hơn giờ 
các địa điểm phía Tây (vì hướng tự 
quay quanh trục của Trái Đất từ Tây 
sang Đông). 


2) Hệ quả sự vận động tự quay quanh 
trục của Trái Đất 
a) Hiện tượng ngày và đêm 


- Do Trái Đất quay quanh trục từ Tây - 
Đông nên khắp nơi trên Trái Đất đều 
lần lượt có ngày và đêm. 


Hoạt động 3 

GV quay quả Địa Cầu trước ngọn đèn 
để HS thấy rõ các khu vực trên Trái Đất 
lần lượt được chiếu sáng và chốt kiến 
thức : 

- Chính vận động tự quay của Trái Đất 
đã tạo nên hiện tượng ngày đêm kế tiếp 
nhau trên mọi nơi của Trái Đất, 

- Với chu kì 24h/lvòng, 12h đêm và 12h 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


ngày trên phần lớn diện tích Trái Đất rất 
phù họp với nhịp điệu sinh học của con 
người và các loài động vật khác. 

CH. Tại sao hàng ngày quan sát bầu trời 
thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi 
sao chuyển động từ Đông - Tây (đọc 
bài đọc thêm để giải thích). 


CH. H 22 cho biêt ở Bắc bán cầu các vật 
chuyển động theo hướng từ p đến N và 
từ 0 đến s bị lệch về phía bên phải hay 
bên trái ? (bên phải) 

CH. Như vậy, các vật thể chuyển động 
trên Trái Đất có hiện tượng gì ? (lệch 
hướng). 


b) Sự lệch hướng do vận động tự qmy 
quanh của Trái Đất 


• Các vật thể chuyển động trên bề mặt 
Trái Đất đều bị lệch hướng. 

• ở nửa Cầu Bắc vật chuyển động về 
bên phải. 

ở nửa Cầu Nam vật chuyển động lệch 
về bên trái. (Nếu nhìn xuôi theo chiều 
chuyển động của vật thể.) 


GV. (mở rộng) á nh hưởng của sự lệch 
hướng tới các đối tượng địa lí trên bề 
mặt Trái Đất : hướng gió Tín Phong - 
ĐB, hướng gió Tây - TN; dòng biển, 
dòng chảy của sông (trong quân sự - 
đạn bắn theo hướng kinh tuyến). 


PHIẾU KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 


Câu 1: Dựa vào H 20 SGK cho biết trận đá bóng chung kết các đội ngoại hạng Anh 
diễn ra lúc 14 giờ GMT thì lúc đó giờ khu vực của các thành phố sau đây 
là bao nhiêu ? 


GMT 

Hà Nội 

Tôkiô 

NiuĐê-Li 

La Ha-Ba Na 

Matxcơva 

Niu-Yoóc 

14h 








Câu 2 : Đánh dấu (x) vào đáp án đúng 

Trên Trái Đất, giờ khu vực phía Đông bao giờ cũng sớm hơn giờ khu vực 
phía Tây là do : 

a. Trục Trái Đất nghiêng □ 












Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


b. Trái Đất quay từ Tây sang Đông □ 

c. Ngày đêm kế tiếp nhau □ 

d. Trái Đất quay từ Đông sang Tây □ 

Câu 3 : Sự chuyển động của Trái Đất quanh trục đã tạo ra hiện tượng : 

a. Ngày đêm nối tiếp nhau □ 

b. Làm lệch hướng chuyển động theo chiều kin h tuyến □ 

c. Giờ giấc mỗi nơi mỗi khác □ 

d. Tất cả đều đúng □ 

Câu 4 : Mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau do : 

a. Ánh sáng Mặt Trời và các hành tinh chiếu vào □ 

b. Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất □ 

c. Ánh Mặt Trời chiếu vào □ 

d. Câu b và c đúng □ 

Câu 5 : Khu vực giờ gốc là : 

a. Khu vực giờ có tên là GMT 

b. Khu vực có đường kin h tuyến gốc đi qua chính giữa 

c. Khu vực giờ 0 

d. Tất cả đều đúng 

* Đáp án : Câu 1: 21h ; 29h ; lOh ; 17h ; 9h. 

Câu 2:(b) 

Câu 3:(d) 

Câu 4:(d) 

Câu 5 : (d) 

3. Hướng dẫn về nhà 

a) Làm câu hỏi 1,2 (SGK). 

b) Chuẩn bị câu hỏi 

- Tại sao có các mùa xuân, hạ, thu, đông ? 

- Tại sao có hai mùa nóng, lạnh trái ngược nhau ở hai nửa cầu ? 


Bài 8 


Sự CHUVấN DỘNG 
củn TRÁI ĐRT ỌURNH MẶT TRỜI 


□ □ □ □ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS hiểu được cơ chế của sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Tròi 
(quỹ đạo), thời gian chuyển động và tính chất của hệ chuyển động. 

• Nhớ vị trí: Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí trên quỹ đạo Trái Đất. 

2. Kĩ năng 

• Biết sử dụng quả Địa Cầu để lặp lại hiện tượng chuyển động tịnh tiến của 
Trái Đất trên quỹ đạo và chứng minh hiện tượng các mùa. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• Tranh vẽ sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

• Quả Địa Cầu. 

• H 23 (SGK). 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất sinh ra hệ quả gì ? Nếu Trái Đất 
không có vận động tự quay thì hiện tượng ngày, đêm trên Trái Đất sẽ ra sao ? 

b) Giờ khu vực là gì ? Khi khu vực giờ gốc là 3h thì khu vực giờ 10, khu vực 
giờ 20 là mấy giờ ? 

2. Bài giảng 

Vào bài: Ngoài sự vận động tự quay quanh trục, Trái Đất còn có chuyển dộng 
quanh Mặt Trời. Sự chuyển động tịnh tiến này đã sinh những hệ quả quan trọng 
thế nào ? Có ý nghĩa lớn lao đối với sự sống trên Trái Đất ra sao? Đó là nội dung 
của bài. 

Hoạt động của thày và trò I Ghi bảng - 

Hoạt động 1 
(CÁ NHÂN/CẶP) 

1) Sự chuyển động của Trái Đất 
quanh Mặt Trời 


GV. Giói thiệu H 23 phóng to. 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Nhắc lại chuyển động tự quay quanh 
trục, hướng, độ nghiêng của trục Trái 
Đất ở các vị trí: Xuân phân, Hạ chí, 
Thu phân, Đông chí. 

- Giải thích thuật ngữ “Hình elip gần 
tròn” cho HS biết đường chuyển động 
(quỹ đạo) của Trái Đất quanh Mặt Trời. 
Chiều mũi tên trên quỹ đạo là hướng 
chuyển động của Trái Đất. 

CH. - Theo dõi chiều mũi tên trên quỹ 
đạo và trên trục của Trái Đất thì: 

- Trái Đất cùng lúc tham gia mấy 
chuyển động ? 

- Hướng chuyển động của Trái Đất 
trên quỹ đạo ? 

- Thời gian Trái Đất chuyển hết 1 vòng 
trên quỹ đạo ? 

- Độ nghiêng và hướng nghiêng của 
trục Trái Đất ở 4 vị trí trên H 23 ? 

GV kết luận : - Chuyển động của Trái 
Đất quanh Mặt Trời diễn ra đồng thời 
và cùng chiều với vận động tự quay 
quanh trục của Trái Đất 


Sau khi HS trả lời. 

GV chuẩn xác kiến thức 


Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời 
theo hướng từ Tây sang Đông, trên một 
quỹ đạo có hình elip gần tròn. 


- Thời gian Trái Đất chuyển động trọn 
một vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 
giờ. 


Hoạt động 2 
GIÁO VIÊN 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


GV (mở rộng với lớp khá): Khoảng cách Mặt Trời - Trái Đất có thay đổi trong 
năm khi Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo. Điểm mà Trái Đất gần Mặt Trời 
nhất gọi là Cận Nhật, cách 147 triệu km, thường vào ngày 3/1 hàng năm. 

Ngày 4/7, Trái Đất ở xa Mặt Trời nhất gọi là Viễn Nhật, cách 152 triệu km. 

GV lưu ý: 

Trong quá trình chuyển động, độ nghiêng và hướng trục Trái Đất không đổi. Trục 
Trái Đất luôn tạo 1 góc 66°33’ với mặt phẳng quỹ đạo và được gọi là chuyển 
động tịnh tiến. 

Chuyển ý: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất đã gây nên hệ quả địa lí 
quan trọng mà chúng ta đã học. Vậy sự vận động của Trái Đất xung quanh Mặt 
Trời đã gây nên những hệ quả địa lí quan trọng như thế nào với thiên nhiên trên 
Trái Đất. 

Hoạt động 3 
CẢ LỚP 

2) Hiện tượng các mùa 

GV: Dùng quả Địa Cầu trình bày lại chuyển động tịnh tiến của Trái Đất trên quỹ 
đạo. Yêu cầu HS quan sát và trả lời. 

CH. Trục Trái Đất nghiêng trong quá tr ình chuyển động tịnh tiến quanh Mặt Trời 
nên hai nửa cầu Bắc và Nam có thể cùng lúc ngả về phía mặt trời không ? 

(Thực tế quan sát cho thấy : không thể cùng lúc, mà 2 nửa cầu Bắc và Nam sẽ lần 
lượt ngả về phía Mặt Trời) 

CH. Hiện tượng gì xảy ra khi 2 bán cầu lần lượt thay đổi vị trí đối với Mặt trời. 

(2 nửa cầu luân phiên nhau ngả gần và chếch xa Mặt Trời) 

GV: Giảng 

- Nửa cầu nào ngả về phía mặt trời sẽ có góc chiếu lớn hơn, nhận được nhiều ánh 
sáng và nhiệt. Lúc đó là mùa nóng của nửa cầu đó. 

- Nửa cầu nào chếch xa Mặt Trời có góc chiếu nhỏ, nhận ít ánh sáng và nhiệt. 
Lúc đó là mùa lạnh của nửa cầu đó. 

CH Quan sát H23 cho biết. 

- Trong ngày 22-6 (Hạ chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời ? (Nửa cầu 
Bắc). 

- Trong ngày 22 - 12 (Đông chí) nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời ? (nửa cầu 
Nam). 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


GV chốt kiến thức : 

- Thời điểm ngả về Mặt Trời và chếch X 
vậy, mùa ở 2 nửa cầu sẽ trái ngược nhau 
CH. - Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắ 
các ngày nào? (21/ 3 ; 23 / 9) 

- Khi đó ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng 
(Khu vực xích đạo). 

GV Kết luận 

- Khi chuyển động trên quĩ đạo, trục của 
hướng về một phía nên hai nửa cầu Bắc V 
Trời, sinh ra các mùa. 

- Mỗi bán cầu có 2 mùa : 

+ Sau 21/3 đến 23/9 nửa cầu Bắc có 
mùa nóng, nửa cầu Nam mùa lạnh. 

+ Sau 23/9 đến trước 21/3 nửa cầu 
Bắc có mùa lạnh, nửa cầu Nam có mùa 
nóng. 

GV. Giới thiệu cách chia mùa nửa cầu 
Bắc. 

- Chia 2 mùa / năm : 2 mùa nóng và 
lạnh. Thời gian chuyển tiếp 2 mùa21 / 3 
và 23/9. 

- Chia 4 mùa / năm : 2 kiểu 

+ Kiểu theo dương lịch. Thời điểm đặc 
biệt của Trái Đất trên quĩ đạo chuyển 
động quanh Mặt Trcd (H23) 

+ Kiểu theo âm lịch. 

Thời điểm bắt đầu mùa (Lập xuân, lập 
Hạ, lập Thu, lập Đông), sớm hơn từ 30 

- 40 ngày so với kiểu dương lịch. 

GV kết luận. 


ì Mặt Trời của 2 nửa cầu lệch nhau vì 
về thời gian. 

:, Nam về phía Mặt Trời như nhau vào 
ỊÓC với nơi nào trên bề mặt Trái Đất. 


Trái Đất có độ nghiêng không đổi và 
à Nam luân phiên nhau ngả về phía Mặt 

- Sự phân bố ánh sáng và lượng nhiệt, 
cách tính mùa ở hai nửa cầu Bắc và 
Nam hoàn toàn trái ngược nhau. 


- Các mùa tính theo dương lịch và âm 
lịch có khác nhau về thời gian bắt đầu 
và kết thúc. 


Phương án 2 : (Dạy mục 2) 

Hoạt động nhóm (2 nhóm) 

GV Dùng H23 phóng to bài giảng : 

Do Trục Trái Đất nghiêng không đổi và 
hướng về một phía trong khi chuyển 
động quanh Mặt Trời nên Trái Đất có 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


lúc ngả nửa cầu Bắc - Nam về phía mặt 
trời, nên sinh ra hiện tượng các mùa 
khác nhau ở hai nửa cầu. 

CH. Hãy dựa vào H23 và mục 2 (SGK) 
Hoàn thành các phiếu học tập sau : 
Nhóm I. 


Ngày 

Vị trí bán Cầu Bắc 
so vói Mặt Tròi 

Lượng nhiệt và ánh 
sáng nhận được 

Mùa 

22 - 6 Hạ khí 




22 - 12 Đông Chí 




23-9 Thu Phân 




21-3 Xuân Phân 





Nhóm II: 


Ngày 

Vị trí bán Cầu Nam 
so vói Mặt Tròi 

Lượng nhiệt và ánh 
sáng nhận được 

Mùa 

22 - 6 Hạ khí 




22 - 12 Đông Chí 




23-9 Thu Phân 




21-3 Xuân Phân 





GV. - Yêu cầu đại diện nhóm trình bày 
kết quả, nhóm khác nhận xét. 

- GV chuẩn xác kiến thức 

Kết luận : Sự phân bố ánh sáng, lượng 
nhiệt và cách tính mùa ở hai nửa cầu 
Bắc và Nam trái ngược nhau. 

Nhận xét kết quả làm việc mối nhóm : 
GV. - Bổ sung chuẩn xác kiến thức. 

- Nêu cách tính mùa theo dương lịch và 
âm dương lịch ? (Các nước vùng ôn đới 
có sự phân hoá về khí hậu bốn mùa rõ rệt. 
Các nước trong khu vực nội chí tuyến sự 
biểu hiện các mùa không rõ, hai mùa là 























Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


mùa khô và mưa). 

Lưu ý HS : 

1) Xuân phân, Thu phân, Hạ chí, Đông 
chí là những tiết chỉ thời gian giữa các 
mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

2) Lập xuân, iập Hạ, lập Thu, lập Đông 
là những tiết thời gian bắt đầu một mùa 
mới cũng là thời gian kết thúc một mùa 
cũ. Có vị trí cố định trên quỹ đạo của 
Trái Đất quanh Mặt Trời. 

3. củng cố 

a) Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kì nóng và 
lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm. 

b) Hướng dẫn cách tính bài 3 (tr.30, SGK). 

c) Hình 23 cho biết: Khu vực nào trên Trái Đất luôn nhận được ánh sáng Mặt 
Trời chiếu sáng quanh năm. Nhất là vào ngày 21 - 3 và 23 - 9 Mặt Trời chiếu 
thẳng góc trên mặt đất. Theo em khu vực này có phải là nơi ban ngày nóng nhất 
Trái Đất không ? Tại sao ? (Có thể nêu câu hỏi, rồi yêu cầu HS về nhà tìm hiểu, 
suy nghĩ trả lời vào tiết sau). 

PHIẾU KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 

Chọn câu đúng nhất - đánh dấu (x) 


Câu 1 : Khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất đã : 

a. Chuyển động theo hướng từ Tây sang Đông □ 

b. Tự quay quanh nó 365 và y^ vòng. □ 

c. Có độ nghiêng không đổi và hướng về 1 phía □ 

d. Tạo nên hiện tượng mùa khác nhau □ 

e. Tất cả các câu đều đúng □ 


Câu 2 : Ngày xuân phân và thu phân là 2 ngày có hiện tượng : 

a. Hai nửa quả cầu nhận được ánh sáng và nhiệt độ như nhau : 

b. Tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vào xích đạo 

c. Sự chuyển tiếp giữa 2 mùa nóng và lạnh trên Trái Đất 

d. Tất cả các câu đều đúng 


□ □□ □ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Câu 3 


Điền vào chỗ trống (...) trong câu sau những cụm từ và từ để thành câu có 
kiến thức đúng : 

(1) 

Do trục Trái Đất luôn nghiêng và không đối hướng trong quá trình. 

m 

nên đã sinh ra. trên Trái Đất. Từ sau ngày 21-3 đến trước ngày 23-9 

<3Ị 

nửa Cầu Bắc . nên nhận được nhiều ánh sáng Mặt Trời và góc chiếu 

(4) (5) (6) 

. do đó nhiệt lượng nhận được . và đó là mùa. 


^ __ x (7) 

Từ sau ngày 23-9 đến trước ngày 21-3 (năm sau) nửa Cầu Bắc. 

^ (S) 

nên nhận được ánh sánh Mặt Trời ít hơn, với góc chiếu., do đó nhiệt 

(9) v (10) 

nhận được. và đó là mùa. 

Câu 4 : Ngày nào dưới đây, nửa Cầu Nam ngả về hướng Mặt Trời nhiều nhất: 

a. 2Í-3 □ c.23-9 □ 

b. 22-6 □ d.22-12 □ 


Câu 5 : Sắp xếp các ý ở 2 cột I với n thành đáp án đúng. 


I 

Đáp án 

n 

1. 22 - 6 (Hạ chí) 


a. 365 ngày 6 giờ 

2. 21 - 3 (xuân phân), 23-9 (thu 


b. Chuyển động tịnh tiến trên quỹ 

phân) 


đạo. 

3. 22 - 12 (Đông chí) 


c. Hình elip gần tròn. 

4. Quỹ đạo chuyển động của Trái 


d. Cùng chiều tự quay quanh trục 

Đất quanh Mặt Trời. 


của Trái Đất. 

5. Chu kì chuyển động của Trái Đất 


e. NCB có góc chiếu lớn, nhận 

quanh Mặt Trời. 


được nhiều ánh sáng và nhiệt. 

6. Hướng chuyển động của Trái 


g. Trái Đất hướng NCB và NCN 

Đất quanh Mặt Trời. 


về phía Mặt Trời. 

7. Tính chất chuyển động của Trái 


h. NCN có góc chiếu lớn, nhận 

Đất quanh Mặt Trời. 


được nhiều ánh sáng và nhiệt. 


Câu 6 : (Dành cho HS khá, giỏi) 

Nhiệt độ, ánh sáng và hiện tượng mùa ở 2 bán cầu sẽ thay đổi ra sao nếu 
giả sử trục Trái Đất vuông góc (90°) với mặt phẳng quỹ đạo : 
















Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


a. - Ánh sáng sẽ thay đổi: 


b. - Nhiệt độ sẽ thay đổi: 


* Đáp án : Câu 1 : ( e) 

Câu 2:(d) 

Câu 3 : (1) chuyển động quanh Mặt Trời 

(2) Các mùa 

(3) Ngả nhiều hơn về phí Mặt Trời 

(4) Lớn hơn 

(5) Nhiều hơn 

(6) Nóng 

(7) Chếch xa Mặt Trời 

(8) Nhỏ hơn 

(9) ít hơn 

(10) Lạnh 
Câu 4:(d) 

Câu 5 : 1 - e ; 5 - a ; 

2 - g ; 6 - d ; 

3- h;7-b; 

4- c. 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Ôn tập : Sự vận động tự quay của Trái Đất và hệ quả. 

b) Nắm chắc hai vận động chính của Trái Đất. 

Đọc : "Hiện tượng ngày đêm dài, ngắn theo mùa". 

c) Đố em : 

+ Trên thế giới chỗ nào lạnh nhất, chỗ nào nóng nhất ? (Dùng kiến thức đã 
học và tham khảo sách báo để trả lời). 

+ Vào ngày Hạ chí (22 - 6) ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc ở chí tuyến 
Bắc. Tại sao ngày đó lại chưa phải là ngày nóng nhất trong năm ở Bắc bán cầu ? 






Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Bài 9 HlệN TƯỢNG NGhV, Đ€M 

- DÀI NGBN TH€0 MÙfi 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS biết được hiện tượng ngày, đêm chênh lệch giữa các mùa là hệ quả của 
sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

• Các khái niệm về các đường chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, vòng cực Bắc, 
vòng cực Nam. 

2. Kĩ năng 

• Biết cách dùng quả Địa Cầu và ngọn đèn để giải thích hiện tượng ngày, 
đêm dài ngắn khác nhau. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• H 24 , H 25 phóng to. 

• Quả Địa Cầu. 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Nêu nguyên nhân sinh ra các mùa trên Trái Đất. 

b) Gọi hai HS, mỗi HS làm một phần. 

Điền vào ô trống bảng sau cho hợp lí: 


Ngày 

Tiết 

Bán cầu 

Mùa 

Tại sao ? 

22-6 

Hạ chí 




Đông chí 

22-12 

Hạ chí 




Đông chí 


2. Bài giảng 












Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Vào bài: Ngoài hiện tượng mùa thì sự chênh lệch ngày, đêm, dài, ngắn, theo 
mùa là hệ quả quan trọng thứ hai của sự vận động quanh Mặt Trời của Trái Đất. 
Hiện tượng này biểu hiện ở các vĩ độ khác nhau, thay đổi thế nào ? Biểu hiện ở số 
ngày có ngày đêm dài suốt 24 giờ ở hai miền cực thay đổi theo mùa ra sao ? 

Những hệ quả Địa lí trên có ảnh hưởng tới cuộc sống và sản xuất của con người 
không ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở bài học hôm nay. 

Bài này dạy theo h ìn h thức thảo luận nhóm : 

1) Hiện tượng ngày đêm dài, ngấn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất. 

Câu 1 : Theo H 24 cho biết vì sao đường biểu diễn trục Trái Đất (BN) và đường 
phân chia sáng tối (ST) không trùng nhau ? Sự không trùng nhau đó nảy 
sinh hiện tượng gì ? 

+ Trục Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66°33'. 

+ Trục sáng tối vuông với mặt phẳng quỹ đạo một góc 90° nên hai mặt 
phẳng chứa hai đường BN và ST cắt nhau ở tâm và hợp thành góc 23°27'. 

+ Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau ở hai nửa cầu. Do phần 
được chiếu sáng và phần nằm trong bóng tối ở mỗi bán cầu có sự chênh 
lệch nhau. 


Câu 2 : Căn cứ H 24 phân tích hiện tượng ngày đêm dài, ngắn khác nhau ở ngày 
26-6 (Hạ du) theo vĩ độ. 


Ngày 

Địa 

điểm 

Vĩ độ 

Thời gian 
ngày, đêm 

Mùa gì ? 

Kết luận 

22-6 
(Hạ chí) 

Bắc 

Bán cầu 

90°B 

66°33'B 

23°27'B 

Ngày = 24h 
Ngày = 24h 
Ngày > đêm 

Hè 

Càng lên vĩ độ cao 
ngày càng dài ra. Từ 
66°33' B —> cực, ngày 
= 24h 

Xích đạo 

0° 

Ngày = đêm 


Quanh năm ngày bằng 
đêm. 

Nam 

Bán cầu 

23°27' N 

66°33'N 

90° N 

Ngày < đêm 

Đêm = 24h 

Đêm = 24h 

Đông 

Càng đến cực Nam 
ngày càng ngắn lại, 
đêm dài ra. Từ 66°33'N 
—» cực, đêm bằng 24h 


(Phân tích hiện tượng tương tự ngày 22/12 - Bài tập về nhà). 

Câu 3 : Nêu ranh giới ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vái Mặt Đất vào ngày 22 
- 6,22 - 12, đường giới hạn các khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ. 











Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Ngày 22 - 6 : ánh sáng chiếu thẳng góc với mặt đất ở vĩ tuyến 23°27'B, 
vĩ tuyến đó gọi là chí tuyến Bắc. 

- Ngày 22 - 12 : ánh sáng chiếu thẳng góc với mặt đất ở vĩ tuyến 23°27'N 
gọi là chí tuyến Nam. 

- Các vĩ tuyến 66°33' Bắc và Nam là những đường giới hạn các khu vực có 
ngày đêm dài 24h ở nửa cầu Nam và nửa cầu Bắc, gọi là các vòng cực. 
2)0 hai miền cực sô' ngày có ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo 
mùa. 


Câu 4 : Cho biết đặc điểm hiện tượng ở hai miền cực, số ngày có ngày, đêm dài 
suốt 24h thay đổi theo mùa. 


Ngày 

Vĩ độ 

Số ngày có ngày 
dài 24h 

Số ngày có đêm 
dài 24h 

Mùa 

22-6 

66°33'B 

1 


Hạ 


66°33'N 


1 

Đông 

22-12 

66°33'B 


1 

Đông 


66°33'N 

1 


Hạ 

Từ 21 - 3 

#23-9 

Cực Bắc 

186 (6 tháng) 


Hạ 


Cực Nam 


186 (6 tháng) 

Đông 

Từ 23-9 

#21-3 

Cực Bắc 


186 (6 tháng) 

Đông 


Cực Nam 

186 (6 tháng) 


Hạ 

Kết luận 

Mùa hè 

1-6 tháng 

Mùa đông 

1-6 tháng 



3. củng cố 

Phương án 1: 

a) Nếu Trái Đất vẫn chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời, nhưng không 
chuyển động quanh trục thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra ? 

b) Giải thích câu ca dao : 

"Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng 
Ngày tháng mười chưa cười đã tối" 

c) Đêm trắng là gì ? Tại sao ở các vùng vĩ độ cao lại có hiện tượng đêm trắng ? 
(Có thể cho HS về nhà suy nghĩ thêm, kiểm tra vào khi học bài sau). 

Phương án 2 : Phiếu học tập 

Đánh dấu X vào câu trả lời đúng nhất: 












Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Câu 1: Ngày Hạ Chí (22 - 6) ở bán Cầu Bắc là ngày có hiện tượng : 

a. Ngày ngắn nhất, đêm dài nhất □ 

b. Ngày dài nhất, đêm ngắn nhất □ 

c. Ngày dài 12 giờ, đêm dài 12 giờ □ 

d. Nóng nhất trong năm □ 

Câu 2 : Các khu vực nằm trên đường vĩ tuyến 66°33 ’B vào ngày 22 - 12 có hiện tượng : 

a. Ngày dài 12 giờ □ 

b. Đêm dài 24 giờ □ 

c. Ngày dài 24 giờ □ 

d. Đêm trắng □ 


Câu 3 : Điền các nội dung thích hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thành 2 vận động 
quan trọng của Trái Đất và các hệ quả của nó. 



a) Làm câu hỏi 1,2. 

b) Làm bài tập 3. 


c) Phân tích hiện tượng ngày 22/12 (Đông chí) rồi điền vào bảng : 


Ngày 

Địa điểm 

Vĩ độ 

Thời gian 
ngày, đèm 

Mùa gì ? 

Kết luận 

22-12 
(Đông chí) 

Bắc bán cầu 

90°B 

66°33'B 

23°27'B 




Xích đạo 

0° 




Nam bán cầu 

23°27’ N 
66°33’N 
90° N 





Bài 10 


CRU TẠO BêN TRONG củn TRÁI ĐẤT 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 






























Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


1. Kiến thức 

• Biết và trình bày cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm ba lớp : vỏ, lớp tmng 
gian và lõi (nhân). Đặc tính riêng của mỗi lớp về độ dày, về trạng thái, t ính 
chất và về n hi ệt độ. 

• Biết lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo do bảy địa mảng lớn và một số địa mảng 
nhỏ. Các địa mảng có thể di chuyển, dãn tách nhau hoặc xô vào nhau tạo nên 
nhiều địa hình núi và hiện tượng động đất, núi lửa. 

2. Kĩ năng 

• Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng địa lí thường 
xảy ra trong thiên nhiên. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• Quả Địa Cầu. 

• HìnhvẽSGK. 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

Bài 1 : Dùng phiếu học tập, hoặc GV dùng bảng phụ trình bày câu hỏi yêu cầu 
HS điền vào ô trống. 

a) GV dùng bảng phụ thể hiện nội dung sau. Rồi yêu cầu HS điền vào ô trống. 

b) Chia nhóm thảo luận rồi hoàn thiện sơ đồ. 



















Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Bài 2 : Nêu ảnh hưởng các hệ quả của vận động tự quay quanh trục và vận 
động quanh Mặt Trcd của Trái Đất tới đời sống và sản xuất trên Trái Đất. 


2. Bài giảng 

Vào bài: Trái Đất là hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trcd có sự sống. C hín h 
vì vậy từ lâu các nhà khoa học đã dày công tìm hiểu Trái Đất được cấu tạo bên 
trong ra sao ? Sự phân bố các lục địa, đại dương trên lớp vỏ Trái Đất như thế nào ? 
Cho đến nay, những vấn đề có nhiều bí ẩn đã dần hé lộ nhờ sự phát triển của khoa 
học kĩ thuật. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể trong bài học hôm nay... 


Hoạt động của thày và trò 

Ghi bảng 

Phương án 1: 

GV. Giảng : Để tìm hiểu các lớp đất sâu 
trong lòng đất, con người không thể 
quan sát và nghiên cứu trực tiếp, vì lỗ 
khoan sâu nhất chỉ đạt độ 15.000m, 
trong khi đường bán kính của Trái Đất 
dài hơn 6.300 km, thì độ khoan sâu thật 
nhỏ. Vì vậy để tìm hiểu các lớp đất sâu 
hơn phải dùng phương pháp nghiên cứu 
gián tiếp: 

- Phương pháp địa chấn. 

- Phương pháp trọng lực. 

- Phương pháp địa từ. 

Ngoài ra, gần đây con người nghiên cứu 
thành phần, tính chất của các thiên 
thạch và mẫu đất, các thiên thể khác 
như Mặt Trăng để tìm hiểu thêm về cấu 
tạo và thành phần của Trái Đất. 

1) Cấu tạo bên trong của Trái Đất 


Hoạt động 1 

CÁ NHÂN/CẶP 


CH. Dựa vào H 26 và bảng trang 32 trình 
bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái 
Đất. 


Gồm ba lóp : 

+ Lớp vỏ; 

+ Trung gian; 
+ Nhân. 


Phương án 2 







Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


GV. Phân tích, giảng giải 

a) Lớp vỏ : Mỏng nhất, quan trọng 
nhất, là nơi tồn tại các thành phần tự 
nhiên, môi trường xã hội loài người. 

b) Lớp trung gian : Có thành phần vật 
chất ở trạng thái dẻo quánh là nguyên 
nhân gây nên sự di chuyển các lục địa 
trên bề mật Trái Đất. 

c) Lớp nhân ngoài lỏng, nhân trong 
rắn, đặc. 

CH. Trong ba lớp, lớp nào mỏng nhất ? 
Nêu vai trò của lớp vỏ đối với đời sống 
sản xuất của con người. 

Tâm động đất và lò macma ở phần nào 
của Trái Đất. Lớp đó có trạng thái vật 
chất như thế nào ? Nhiệt độ ? Lóp này 
có ảnh hưởng đến đời sống xã hội 
loài người trên bề mặt Trái Đất không ? 
Tại sao ? 

CH. Dựa vào H 26 , H 27 và nội dung mục 
2 SGK cho biết vị trí lớp vỏ Trái Đất ? 
(là lóp ngoài cùng của Trái Đất) 

Vỏ Trái Đất là một lớp đất đá rắn chắc 
dày 5-70 km (đá granit, đá bazan). 
CH. Lóp vỏ Trái Đất chiếm bao nhiêu 
thể tích và khối lượng so vcú toàn bộ 
Trái Đất (1% và 0,5%). 

GV. Yêu cầu HS đọc SGK, nêu được 
các vai trò lớp vỏ Trái Đất ? 

CH. Dựa vào H 27 , hãy nêu số lượng các 
địa mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó 
là những địa mảng chính nào ? 

GV Kết luận : 

- Vỏ Trái Đất không phải là khối hên 


2) Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất 

• Lớp vỏ Trái Đất rất mỏng so với các 
lớp khác chiếm 1% thể tích, 0,5% khối 
lượng Trái Đất. 

• Có vai trò rất quan trọng. Có núi, 
sông... là nơi sinh sống và phát triển 
của xã hội loài người. 

Gồm một số địa mảng kề nhau tạo 
thành. Các mảng di chuyển rất chậm. 
Hai mảng có thể tách xa nhau hoặc xô 
vào nhau. 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


tục. 

- Do một số địa mảng kề nhau tạo 
thành. 

- Các địa mảng có thể di chuyển với tốc 
độ chậm. 

- Các mảng có ba cách tiếp xúc : 

+ Tách xa nhau; 

+ Xô chồm lên nhau; 

+ Trượt bậc nhau. 

Kết quả ba cách tiếp xúc đó : 

- Hình thành dãy núi ngầm dưới đại 
dương; 

- Đá bị ép, nhô lên thành núi; 

- Xuất hiện động đất, núi lửa. 

3. củng cố 

- Phương án 1: 

a) Nêu đặc điểm của lớp trung gian (quyển Manti). Vai trò của lớp mềm 
(trong lớp Manti trên) đối với sự hình thành xuất hiện địa hình, núi lửa, động đất 
trên bề mặt Trái Đất. 

b) Đọc bài đọc thêm trang 36. 

- Phương án 2 : Phiếu học tập 


Đánh dấu X vào câu trả lời đúng nhất 


Câu 1 : Trạng thái các lớp của Trái Đất (kể từ vỏ vào là) : 

a. Qóanh dẻo - lỏng - lỏng, rắn - rắn chắc 

b. Lỏng, rắn - quánh dẻo, lỏng - rắn chắc 

c. rắn, quánh dẻo - lỏng, lỏng - rắn (ở trong) 


□ 

□ 

□ 


Câu 2 : Vỏ Trái Đất tuy mỏng (chỉ chiếm 1% thể tích; 0,5% khối lượng TRái 

Đất) nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của con người, 
do có : 


a. Chứa các loại khoáng sản có ích 

b. Nhiều lớp đất cho sinh vật sinh trưởng và phát triển 

c. Nhiều trận động đất và núi lửa xảy ra 


□ 

□ 

□ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


d. Các câu đều đúng □ 

Câu 3 : Địa mảng là những bộ phận của vỏ Trái Đất ảnh hưởng lớn đến sự h ìn h 
thành địa hình vì chúng có : 

a. Chứa các loại đất, sinh vật khác nhau 

b. Chứa các loại nham thạch và kim loại 

d. Ở trạng thái lỏng 

Câu 4 : Các địa mảng trong lớp vỏ Trái Đất có đặc điểm : 

a. Di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc 

b. Di chuyển rất chậm theo hướng xô vào nhau hay tách xa nhau 

c. Cố định vị trí tại một chỗ 

d. Mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định 

Câu 5 : Với trình độ KH - KT hiện nay, cong người có thể khoan thăm dò vào 
lòng đất tới độ sâu : 

a. 5km □ c. 15km 

b. lOkm □ d. 20km 

* Đáp án : Câu 1 (c) ; 

Câu 2(d); 

Câu 3(c); 

Câu 4(b); 

Câu 5 (c). 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Làm câu hỏi 1,2; làm bài 3 vào vở. 

b) Chuẩn bị cho thực hành giờ sau : Chuẩn bị quả Địa Cầu, bản đồ thế giới. 
Tìm hiểu và xác định tại vị trí của 6 lục địa và 4 đại dương trên quả Địa Cầu (bản 
đồ thế giới). 


Bài 11 


THỰC HÀNH 

Sự PHÂN BỐ Clk LỤC ĐỈR 
VÒ ĐỌI DƯƠNG TRCN B€ MẶT TRÁI ĐẤT 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 


□ □□□ □□□□ □□ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


1. Kiến thức 

• HS biết được sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất và ở 2 
bán cầu. 

2. Kĩ năng 

• Biết tên, xác định đúng vị trí của 6 lục địa và 4 đại dương trên quả Địa Cầu 
hoặc trên bản đồ thế giới. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• Quả Địa Cầu, bản đồ Tự nhiên thế giới. 


HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Gọi một HS lên làm bài tập 3 trang 33. 

b) Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp ? Tầm quan trọng của lớp vỏ 
Trái Đất đối với xã hội loài người ? 


2. Bài giảng 

Vào bài: Lớp vỏ Trái Đất: các lục địa và đại dương, có diện tích tổng cộng 
bằng 510.10 6 km 2 . Trong đó có bộ phận đất nổi chiếm 29% (tức là 149 triệu km 2 ), 
còn bộ phận bị nước đại dương bao phủ chiếm 71% (tức là 361 triệu km 2 ). Phần 
lớn các lục địa tập trung ở nửa cầu Bắc nên thường gọi nửa cầu Bắc là "lục bán 
cầu" còn cấc đại dương phân bố chủ yếu ở nửa cầu Nam, nên thường gọi nửa cầu 
Nam là "thủy bán cầu". Vậy trên bể mặt Trái Đất chúng ta có những đại dương 
nào, lục địa nào 7 


Hoạt động của thầy và trò 

Ghi bảng 

Hoạt động 1 


CÁ NHÂN 



CH. Hãy quan sát bản đồ tự nhiên thế 
giới, kết hợp H 28 . Cho biết: 

- Nửa Cầu Bắc (NCB) và NCN sự phân 
bố đất nổi và đại dương có gì giống, 
khác nhau ? 

(giống : có phần đất nổi ít hơn phần đại 
dương. Khác : phần đất nổi ở nửa cầu 
Bắc nhiều hơn nửa cầu Nam. 


1) Sự phàn bô' lục địa và đại dương 
trên thế giới 

- Phẩn lớn các lục địa đều tập tmng ở 
nửa cầu Bắc. 

- Các đại dương phân bố chủ yếu ở nửa 
cầu Nam 






Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Tỉ lệ cụ thể giữa diện tích phần đất 
nổi và phần đại dương ? (NCB : 39,4% 
và 60,6%; NCN : 19,0% và 81,0%). 

Câu 1. Hãy quan sát H28 và cho biết: 

- Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại 
dương ở hai nửa cầu Bắc và Nam. 

Dùng quả Địa Cầu (hay xác định bằng 
bản đồ thế giói). 

- Các lục địa tập tmng ở nửa cầu Bắc. 

- Các đại dương phân bố ở nửa cầu Nam. 


Hoạt động 2 

(CẶP) 

Câu 2. Quan sát trên bản đồ thế giới, 

2) Vị trí và diện tích của các lục địa 

kết hợp bảng trang 34, cho biết: 

- Trái Đất có bao nhiêu lục địa ? Tên, 
vị trí các lục địa ? 

GV. Xác định vị trí, giới hạn 6 lục địa 
trên bản đồ rồi gọi HS lên bảng rèn 
luyện kĩ năng trên 

- Lục địa Á - Âu 

- Lục địa Phi 

- Lục địa Bắc Mĩ 

- Lục địa Nam Mĩ 
-Lục địa Nam Cục 

trên thế giới 

- Lục địa nào có diện tích lớn nhất ? 

• Lục địa Á - Âu có diện tích lớn nhất 
nằm ở nửa cầu Bắc. 

• Lục địa Ôxtrâylia có diện tích nhỏ 

- Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất ? 
Nằm ở nửa cầu nào ? 

CH. Các lục địa nào nằm hoàn toàn ỏ 
Bắc bán cầu. 

(Lục địa phân bố ở Bắc bán cầu : Lục 
địa Âu - Á, Bắc Mĩ) 

Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở Nam 

nhất nằm ở nửa cầu Nam. 







Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


bán cầu. 

(Lục địa phân bố ở Nam bán cầu : lục 
địa Ôxtrâylia, Nam Mĩ, Nam Cực) 

CH. Lục địa nào nằm ở cả hai bán cầu ? 
Lục địa châu Phi nằm ở cả hai nửa cầu. 


Hoạt động 3 
(CẢ LỚP) 


Câu 3. Dựa vào bảng trang 35. 

- Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 


510.10 6 km 2 thì diện tích bề mặt các đại 
dương chiếm bao nhiêu % ? Tức là bao 
nhiêu km 2 ? 

Có mấy đại dương ? Đại dương nào có 
diện tích lớn nhất, đại dương nào có 
diện tích nhỏ nhất ? 

GV. Yêu cầu HS lên bảng xác định vị trí 
giới hạn , đọc tên các đại dương. 

CH. Trên bản đồ thế giới (trên quả Địa 
Cầu) : Các đại dương có thông với nhau 
không. Con người đã làm gì để nối các 
đại dương trong giao thông đường biển 
? (Hai kênh đào nào nối các đại dương 
nào) ? (Kênh Panama, kênh Xuyê). 

Hiện nay có công t rình nào nối liền Đảo 
Anh Quốc vói châu Âu. 


3) Vị trí và diện tích các đại dương 
trên thế giới 

Diện tích bề mặt các đại dương chiếm 
71% bề mặt Trái Đất tức là 361 triệu 
km 2 . 

• Có bốn đại dương, trong đó : 

+ Thái Bình Dương lớn nhất 

+ Bắc Băng Dương nhỏ nhất. 

• Các đại dương trên thế giới đều thông 
với nhau, có tên chung : Đại dương thế 
giới 

• Đào kênh rút ngắn con đường qua hai 
đại dương. 


Hoạt động 4 

CÁ NHÂN/CẶP 


Câu 4. Hãy quan sát H 29 , cho biết: 

- Rìa lục địa là gì ? 

(là bộ phận ngoài cùng của lục địa, nằm 
dưới mực nước đại dương). 

- Các bộ phận của rìa lục địa. 

- Độ sâu. 


4) Đặc điểm nơi tiếp giáp giữa lục địa 
và đại dương (Rỉa lục địa). 

Gồm: 

+ Thềm sâu 0 - 200 m; 

4- Sườn 200 - 2500 m . 







Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


CH. Rìa lục địa có giá trị kinh tế đối 
với đời sống và sản xuất của con người 
thế nào ? Liên hệ tới Việt Nam (bãi tắm 
đẹp, đánh bắt cá, làm muối, khai thác 
dầu khí...). 

Chú ỷ : GV cần phân biệt cho HS : 

Điểm khác nhau giữa hai khái niệm : 
lục địa và châu lục ? 

- Lục địa : Chỉ có phần đất liền xung 
quanh, bao bọc bởi đại dương không kể 
các đảo, là khái niệm về tự nhiên. 

- Châu lục : Bao gồm toàn bộ phần đất 
liền và các đảo ở xung quanh là những 
bộ phận không thể tách rời của các 
quốc gia trong châu lục. Châu lục là 
một khái niệm có tính chất văn hóa - 
lịch sử. 

- Chính vì vậy, diện tích châu lục bao 
giờ cũng lớn hơn diện tích lục địa. 

3. củng cố (Dùng bản đồ thế giới hoặc quả Địa Cầu) 

Phương án 1 : 

a) Xác định vị trí, đọc tên các lục địa trên Trái Đất. 

b) Chỉ giới hạn các đại dương, đọc tên. Đại dương nào lớn nhất ? 

c) Chỉ vị trí hai kênh đào, đọc tên và nơi chúng nối liền đại dương nào với 
nhau. Xây dựng từ năm nào ? Trên chủ quyền của quốc gia nào ? Giá trị của hai 
kênh đào ra sao ? (Có thể cho HS về nhà t ìm hiểu và viết thành bài tập...). 

d) Xác định trên bản đồ thế giới 6 châu lục. 

Phương án 2 : Trò chơi 

1) GV đọc tên, xác định vị trí sáu châu lục, sáu lục địa và bốn đại dương trên 
bản đồ thế giới. Yêu cầu cả lớp quan sát nhanh trên bản đồ thế giới hoặc quả Địa 
Cầu cá nhân. 

2) Mỗi lần chơi có hai HS lên bảng, các HS còn lại theo dõi và nhận xét đúng sai. 

Cách chơi: Mỗi lần chơi có hai HS. 

(1) + HS A đọc tên lục địa, đại dương hoặc châu lục. 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


+ HS B nhanh tay chỉ vị trí và giới hạn lục địa đó, đại dương đó trên bản đồ 
(chơi hỏng thay hai HS khác). 

(2) HS A xác định vị trí, giới hạn châu lục, lục địa hay đại dương và hỏi đây là 
châu lục nào ? HS B phải trả lời tên châu lục đó ngay, nếu trả lời không đúng, hay 
không trả lời được, hai HS khác lên thay. 

4. Hướng dẫn về nhà 

Đọc lại các bài đọc thêm trong Chương 1: Trái Đất. 

Tìm đọc các mẩu chuyện có kiến thức của Chương 1 trong các quyển sau : 

- Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao (Khoa học Trái Đất). 

- Địa lí trong trường học. Tập 1,2, 3. 

-Vũ trụ quanh em. Tập 1,2. 

- Quả đất (Bộ sách tri thức tuổi hoa niên thế kỉ XXI). 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


ChươNq II - CÁC THÀNH PHẦN Tự NHIÊN 

CỦA TRÁI ĐẤT - 


Bài 12 


Tík DỘNG củn NỘI LỰC 
VÀ NGOẠI Lực TRONG việc 
HÌNH THhNH ĐỈR HÌNH B€ MỌT TRÁI ĐẤT 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS hiểu nguyên nhân của việc hình thành địa hình trên bề mặt Trái Đất là do 
tác động của nội lực và ngoại lực. Hai lực này luôn có tác động đối nghịch nhau. 

2. Kĩ năng 

• Hiểu được nguyên nhân sinh ra và tác hại của các hiện tượng núi lửa, động 
đất và cấu tạo của một ngọn núi lửa. 

• Quan sát, nhận biết, phân tích các hiện tượng, sự vật địa lí và mối quan hệ, 
tác động qua lại giữa chúng. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Bản đồ tự nhiên thế giới, Việt Nam. 

• Tranh ảnh về núi lửa, động đất. 

• Các hình trong SGK. 

• Băng, đĩa hình về nội dung bài (nếu có). 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Xác định vị trí, giới hạn và đọc tên các lục địa và đại dương trên bản đồ thế 
giới (hoặc trên quả Địa Cầu). 




Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


b) Có thể gọi Trái Đất là "Trái nước" được không ? Tại sao ? (Nhớ số liệu diện 
tích bề mặt Trái Đất, diện tích đại dương, lục địa). 


2. Bài giảng 

Vào bài: sử dụng câu mở bài trong SGK để làm lời giới thiệu. 
Hoạt động của thầy và trò I Ghi bảng 

Hoạt động 1 
CẢ LỚP 


GV. Hướng dẫn HS quan sát bản đồ thế 
giới. Đọc chỉ dẫn kí hiệu về độ cao qua 
các thang màu trên lục địa và độ sâu 
dưới đại dương. 

HS. - Xác định khu vực tập tmng nhiều 
núi cao, tên núi ? Đỉnh cao nhất - nóc 
nhà thế giới, đồng bằng rộng lán ? Khu 
vực có địa hình thấp dưới mực nước biển ? 
(Dãy Himalaya, đỉnh Chômôlungma cao 
8848m, các đồng bằng Tmng Âu, một 
số đồng bằng châu thổ lớn Hà Lan - 
đắp đê biển...). 

- Qua bản đồ có nhận xét gì về địa h ìn h 
Trái Đất ? 


GV. Kết luận: 

Địa hình rất đa dạng, cao thấp khác nhau : 

- Chỗ cao - núi, bằng phẳng - đồng 
bằng. 

- Chỗ thấp hơn mực nước biển. 

Đó là kết quả tác động lâu dài và liên 
tục của hai lực đối nghịch : Nội lực và 
ngoại lực. 

GV. Cho HS đọc phần ỉ SGK. 

Trả lời câu hỏi: 

- Nguyên nhân nào sinh ra sự khác biệt 
của địa hình bề mặt Trái Đất ? (Do tác 
động của hai lực đối nghịch nhau : nội 
lực và ngoại lực). 

- Vậy nội lực là gì ? 

- Ngoại lực là gì ? 

- Phân tích tác động đối nghịch nhau 


1) Tác động của nội lực và ngoại lực 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


của nội lực và ngoại lực. 

• (Nội lực là lực sinh ra bên trong Trái 
Đất làm thay đổi vị trí lớp đá của vỏ 
Trái Đất dẫn tới hình thành địa hình 
như tạo núi, tạo lục, hoạt động núi lửa 
và động đất.) 

• (Ngoại lực là những lực xảy ra bên 
trên bề mặt đất, chủ yếu là quá tr ình 
phong hóa các loại đá và quá trình xâm 
thực, sự vỡ vụn của đá do nhiệt độ 
không khí, bồi tụ...) 

Kết luận : Hai lực hoàn toàn đối nghịch 
nhau. 

CH. - Nếu nội lực tốc độ nâng địa hình 
lực mạnh hơn ngoại lực san bằng; thì 
núi có đặc điểm gì ? (Núi cao nhiều, 
càng ngày càng cao). 

- Ngược lại nội lực < ngoại lực thì sinh 
ra địa hình có đặc điểm gì ? 

Hãy nêu một số ví dụ về tác động của 
ngoại lực đến địa h ình trên bề mặt Trái 
Đất? ' 


+ Nội lực là những lực sinh ra trong 
lòng đất tác động : nén ép, uốn nếp, đứt 
gãy đất đá, đẩy vật chất nóng chảy lên 
khỏi mặt đất làm mặt đất gồ ghề. 

+ Ngoại lực là lực sinh ra bên ngoài 
mặt đất chủ yếu là quá trình phong hóa, 
xâm thực, san bằng những gồ ghề của 
địa hình. 


• Nội lực và ngoại lực là hai lực đối 
nghịch nhau xảy ra đồng thời, tạo nên 
địa hình bề mặt Trái Đất. 


Hoạt động 2 

CÁ NHÂN/CĂP 


CH. - Núi lửa và động đất do nội lực 
hay ngoại lực sinh ra ? Sinh ra từ lớp 
nào của Trái Đất ? 

Đặc điểm vỏ Trái Đất nơi có động đất 
và núi lửa như thế nào ? 

+ Núi lửa đang phun hoặc mới phun là 
những núi lửa hoạt động. 

+ Núi lửa ngừng phun đã lâu là núi lửa 
tắt. 

- CH. Quan sát H 31 hãy chỉ và đọc tên 
từng bộ phận của núi lửa. 


2) Núi lửa và động đất 
a) Núi lửa 

• Núi lửa là hình thức phun trào mác 
ma dưới sâu lên mặt đất. 

Dung nham bị phân hủy tạo thành lớp 
đất đỏ phì nhiêu rất thuận lợi cho phát 
triển nông nghiệp, ở những nơi này dân 
cư tập trung đông. 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Núi lửa được hình thành như thế nào ? 

- Hoạt động của núi lửa ra sao ? Tác 
hại, ảnh hưởng của núi lửa tới cuộc 
sống con người như thế nào ? 

GV. Giới thiệu : 

- Vành đai núi lửa Thái Bình Dương 
phân bố 7200 núi lửa. 

CH. - Việt Nam có địa hình núi lửa 
không ? Phân bố ỏ đâu ? Đặc trưng ? 
(Cao nguyên núi lửa Tây Nguyên, miền 
Đông Nam Bộ 800m núi lửa ...). 

- Những quốc gia nào trên thế giới hay 
có núi lửa ? 

- Vì sao Nhật Bản, Hawai,... có rất 
nhiều núi lửa ? 

GV. Yêu cầu HS đọc mục động đất và 
cho biết: 

CH. - Vì sao có động đất ? Động đất là 
gì? 

- Hiện tượng động đất xảy ra ở đâu, tác 
hại nguy hiểm của động đất ? 

- Để hạn chế tai họa động đất, con 
người đã có những biện pháp khắc phục 
như thế nào ? 

- Nơi nào trên thế giới động đất nhiều ? 

- Hãy cho biết những trận động đất lớn 
mà em biết ? 


b) Động đất 

• Động đất là hiện tượng các lớp đất đá 
gần mặt đất bị rung chuyển thiệt hại 
người và của. 

• Để hạn chế bớt thiệt hại do động đất : 
+ Xây nhà chịu chấn động lớn. 

+ Nghiên cứu dự báo để sơ tán dân 


Kết luận : 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Những vùng hay có động đất và núi 
lửa là những vùng không ổn định của vỏ 
Trái Đất. 

- Sự chấn động do nham thạch (đất đá) 
ở nơi đó bị đứt gãy, bị phá vỡ sâu trong 
lòng đất gây nên những vận động dữ 
dội. 

- Đó là nơi tiếp xúc của các mảng kiến 
tạo (cần xác định những khu vực nói 
trên trên bản đồ cho HS nắm được một 
cách tổng quát...). 

- Động đất là tai họa của con người. 

Kết luận : 

- Núi lửa và động đất đều do nội lực 
sinh ra. 

GV. Cho HS đọc thêm để minh họa hai 
hiện tượng động đất. 

3. củng cố 

Phương án l : 

a) Nguyên nhân của việc h ìn h thành địa hình trên mặt đất. 

b) Hiện tượng động đất và núi lửa có ảnh hưởng như thế nào đối với địa h ìn h 
bề mặt Trái Đất 7 

Phương án 2 : Phiếu bài tập 

Câu 1 : Chọn từ và cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm.(uốn nếp, đứt gãy, 


núi lửa, động đất, bề mặt, bên ngoài, bên trong, phong hoá đá, xâm thực, 
gồ ghề, hạ thấp địa hình, san bằng địa hình). 



Dấu hiệu nhận biết 

Biều hiện 

Kết quả tác động 

Nội lực 

Là lưc sinh ra ....... 

Sức nén ép vào các lớp 

Làm cho bề mặt đất 










Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 



Trái Đất 

(2) 

đá, làm chúng bi. 

Hoặc đẩy vật chất nóng 
chảy ở dưới sâu ra ngoài 
mặt đất sinh hiện tượng 

<91 ( 10 ) 

m 

thêm. 

Ngoại lực 

Là những lực sinh ra 

.Trái Đất 

Gồm 2 quá trình 

(5) 

+ . 

+.!. 

Xu hướng 

ơ) 


Đánh dấu X vào câu trả lời đúng nhất: 

Câu 2 : Những biện pháp hạn chế bớt thiệt hại do động đất, núi lửa gây ra : 

a. Lập trạm nghiên cứu dự báo, kịp thời sơ tán người và của ra khỏi vùng 


nguy hiểm □ 

b. Áp dụng phương pháp xây nh à chịu chấn động lớn. □ 

c. Di chuyển dân ra khỏi vùng hay xảy ra động đất □ 

d. Tất cả các câu trên đều đúng. □ 

Câu 3 : Quanh các vùng núi lửa đã tắt, dân cư thường tập trung đông vì ở đó có : 

a. Nhiều đất đai mầu mỡ □ 

b. Nhiều hồ cung cấp nước □ 

c. Nhiều khoáng sản □ 

d. Khí hậu ấm áp quanh năm □ 

Câu 4 : Những biểu hiện san bằng và bồi đắp của địa hình là kết quả của quá trình 

a. Xâm thực □ 

b. Bồi tụ □ 

c. Phong hoá □ 

d. Tất cả đều đúng □ 

Câu 5 : Nội lực khác ngoại lực ở biểu hiện của nó là : 

a. Bồi đắp địa hình □ 

b. Xây dựng địa hình □ 

c. Phá huỷ địa h ình □ 
















Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


d. Phong hoá địa hình □ 

Câu 6 : Đánh dấu (x) vào ô trống trong bảng sau sao cho phù hợp : 


Đặc điểm 

Động đất 

Núi lửa 

1. Xảy ra trên bề mặt Trái Đất 



2. Hình thành do tác động của nội lực 



3. Bề mặt đất chấn động mạnh, có khi xuất hiện đứt 
gãy, hoặc sóng thần ven biển. 



4. Có hiện tượng phun trào macma và tro bụi 



5. Để lại lớp tro bụi và khoáng chất trong đất. Thích hợp 
cho sản xuất nông nghiệp. 



6. Gây thiệt hại rất lớn cho các công trình xây dựng và 
chết người. 




* Đáp án : Câu 1 : (1) Trong lòng ; 

(2) Đứt gãy; 

(3) GỒ ghề; 

(4) Bên ngoài bề mặt; 

(5) Phong hoá ; 

Câu 2 : (d) ; 

Câu 3 : (a) ; 

Câu 4:(d); 

Câu 5:(b); 

Câu 6 : Động đất: 1 ; 2 ; 3 ; 6. 

Núi lửa : 1 ; 2 ; 4 ; 5. 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Làm câu hỏi 1,2, 3. 

b) Sưu tẩm bài viết, tranh ảnh về hai hiện tượng động đất và núi lửa. 


(6) xâm thực ; 

(7) hạ thấp; 

(8) San bằng; 

(9) động đất; 

(10) núi lửa. 











Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 



2. Bài giảng 

Vào bài: Trái Đất là hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời có sự sống. Chính 
vì vậy từ lâu các nhà khoa học đã dày công tìm hiểu Trái Đất được cấu tạo bên 
trong ra sao ? Sự phân bố các lục địa, đại dương trên lớp vỏ Trái Đất như thế nào ? 
Cho đến nay, những vấn đề có nhiều bí ẩn đã dần hé lộ nhờ sự phát triển của khoa 
học kĩ thuật. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể trong bài học hôm nay... 


Hoạt động của thày và trò 

Ghi bảng 

Phương án 1 : 

. Giảng : Để tìm hiểu các lớp đất sâu 
trong lòng đất, con người không thể 
quan sát và nghiên cứu trực tiếp, vì lỗ 
khoan sâu nhất chỉ đạt độ 15.000m, 
trong khi đường bán kính của Trái Đất 
dài hơn 6.300 km, thì độ khoan sâu thật 
nhỏ. Vì vậy để tìm hiểu các lóp đất sâu 
hơn phải dùng phương pháp nghiên cứu 
gián tiếp: 

- Phương pháp địa chấn. 

- Phương pháp trọng lực. 

- Phương pháp địa từ. 

Ngoài ra, gần đây con người nghiên cứu 
thành phần, tính chất của các thiên 

1) Cấu tạo bên trong của Trái Đất 























Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


thạch và mẫu đất, các thiên thể khác 

như Mặt Trăng để tìm hiểu thêm về cấu 

tạo và thành phán của Trái Đất. _ 

Hoạt động 1 
CẢ NHÂN/CẶP 


CH. Dựa vào H 2e và bảng trang 32 trình 
bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái 
Đất. 

Phương án 2 : 

GV. Phân tích, giảng giải 

a) Lớp vỏ : Mỏng nhất, quan trọng 
nhất, là nơi tồn tại các thành phần tự 
nhiên, môi trường xã hội loài người. 

b) Lớp trung gian : Có thành phần vật 
chất ở trạng thái dẻo quánh là nguyên 
nhân gây nên sự di chuyển các lục địa 
trên bề mặt Trái Đất. 

c) Lớp nhân ngoài lỏng, nhân trong 
rắn, đặc. 

CH. Trong ba lóp, lóp nào mỏng nhất ? 
Nêu vai trò của lớp vỏ đối với đời sống 
sản xuất của con người. 

Tâm động đất và lò macma ở phần nào 
của Trái Đất. Lớp đó có trạng thái vật 
chất như thế nào ? Nhiệt độ ? Lóp này 
có ảnh huống đến đời sống xã hội 
loài người trên bề mặt Trái Đất không ? 
Tại sao ? 

CH. Dựa vào H 26 , H 27 và nội dung mục 
2 SGK cho biết vị trí lóp vỏ Trái Đất ? 
(là lóp ngoài cùng của Trái Đất) 

Vỏ Trái Đất là một lớp đất đá rắn chắc 
dày 5-70 km (đá granit, đá bazan). 

CH. Lóp vỏ Trái Đất chiếm bao nhiêu 


Gồm ba lóp : 

+ Lớp vỏ; 

+ Trung gian; 
+ Nhân. 


2) Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất 

• Lớp vỏ Trái Đất rất mỏng so với các 
lớp khác chiếm 1% thể tích, 0,5% khối 
lượng Trái Đất. 

• Có vai trò rất quan trọng. Có núi, 
sông... là nơi sinh sống và phát triển 
của xã hội loài người. 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


thể tích và khối lượng so với toàn bộ 
Trái Đất (1% và 0,5%). 

GV. Yêu cầu HS đọc SGK, nêu được 
các vai trò lớp vỏ Trái Đất ? 

CH. Dựa vào H 27 , hãy nêu số lượng các 
địa mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó 
là những địa mảng chính nào ? 

GV Kết luận : 

- Vỏ Trái Đất không phải là khối hên 
tục. 

- Do một số địa mảng kề nhau tạo 
thành. 

- Các địa mảng có thể di chuyển với tốc 
độ chậm. 

- Các mảng có ba cách tiếp xúc : 

+ Tách xa nhau; 

+ Xô chồm lên nhau; 

+ Trượt bậc nhau. 

Kết quả ba cách tiếp xúc đó : 

- Hình thành dãy núi ngầm dưới đại 
dương; 

- Đá bị ép, nhô lên thành núi; 

- Xuất hiện động đất, núi lửa. 


Gồm một sô'địa mảng kề nhau tạo 
thành. Các mảng di chuyển rất chậm. 
Hai mảng có thể tách xa nhau hoặc xô 
vào nhau. 


3. củng cố 

- Phương án 1: 

a) Nêu đặc điểm của lớp trung gian (quyển Manti). Vai trò của lớp mềm 
(trong lớp Manti trên) đối với sự hình thành xuất hiện địa hình, núi lửa, động đất 
trên bề mặt Trái Đất. 

b) Đọc bài đọc thêm trang 36. 

- Phương án 2 : Phiếu học tập 

Đánh dấu X vào câu trả lời đúng nhất 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Câu 1 : Trạng thái các lớp của Trái Đất (kể từ vỏ vào là): 

a. Qóanh dẻo - lỏng - lỏng, rắn - rắn chắc 

b. Lỏng, rắn - quánh dẻo, lỏng - rắn chắc 

c. rắn, quánh dẻo - lỏng, lỏng - rắn (ở trong) 


□ 

□ 

□ 


Câu 2 : Vỏ Trái Đất tuy mỏng (chỉ chiếm 1% thể tích ; 0,5% kh ối lượng TRái 

Đất) nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của con người, 
do có : 

a. Chứa các loại khoáng sản có ích 

b. Nhiều lớp đất cho sinh vật sinh trưởng và phát triển 

c. Nhiều trận động đất và núi lửa xảy ra 

d. Các câu đều đúng 

Câu 3 : Địa mảng là những bộ phận của vỏ Trái Đất ảnh hưởng lớn đến sự h ìn h 
thành địa hình vì chúng có : 

a. Chứa các loại đất, sinh vật khác nhau 

b. Chứa các loại nham thạch và kim loại 

d. Ở trạng thái lỏng 

Câu 4 : Các địa mảng trong lớp vỏ Trái Đất có đặc điểm : 

a. Di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc 

b. Di chuyển rất chậm theo hướng xô vào nhau hay tách xa nhau 

c. Cố định vị trí tại một chỗ 

d. Mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định 

Câu 5 : Với trình độ KH - KT hiện nay, cong người có thể khoan thăm dò vào 
lòng đất tới độ sâu : 

a. 5km □ c. 15km 

b. lOkm □ d. 20km 

* Đáp án : Câu 1 (c) ; 

Câu 2(d); 

Câu 3(c); 

Câu 4 (b); 

Câu 5 (c). 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Làm câu hỏi 1,2; làm bài 3 vào vở. 


□ □□□ □□□□ □□□□ □□ 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


b) Chuẩn bị cho thực hành giờ sau : Chuẩn bị quả Địa Cầu, bản đồ thế giói. 
Tìm hiểu và xác định tại vị trí của 6 lục địa và 4 đại dương trên quả Địa Cầu (bản 
đồ thế giới). 


Bàỉ 11 


THỰC HÀNH 

Sự PHÂN BỐ các LỤC ĐỈR 
VÀ ĐỌI DƯƠNG TR€N B€ MỌT TRÁI ĐẤT 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS biết được sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất và ở 2 
bán cầu. 

2. Kĩ năng 

• Biết tên, xác định đúng vị trí của 6 lục địa và 4 đại dương trên quả Địa Cầu 
hoặc trên bản đồ thế giới. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• Quả Địa Cầu, bản đồ Tự nhiên thế giới. 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Gọi một HS lên làm bài tập 3 trang 33. 

b) Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp ? Tầm quan trọng của lớp vỏ 
Trái Đất đối với xã hội loài người ? 

2. Bài giảng 

Vào bài: Lớp vỏ Trái Đất: các lục địa và đại dương, có diện tích tổng cộng 
bằng 510.10 6 km 2 . Trong đó có bộ phận đất nổi chiếm 29% (tức là 149 triệu km 2 ), 
còn bộ phận bị nước đại dương bao phủ chiếm 71% (tức là 361 triệu km 2 ). Phần 
lớn các lục địa tập trung ở nửa cầu Bắc nên thường gọi nửa cầu Bắc là "lục bán 
cầu" còn cấc đại dương phân bố chủ yếu ở nửa cầu Nam, nên thường gọi nửa cầu 
Nam là "thủy bán cầu". Vậy trên bể mặt Trái Đất chúng ta có những đại dương 
nào, lục địa nào ? 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Hoạt động của thầy và trò 

Ghi bảng 

Hoạt động 1 


CÁ NHÂN 



CH. Hãy quan sát bản đồ tự nhiên thế 
giới, kết hợp H 2 g. Cho biết: 

- Nửa Cầu Bắc (NCB) và NCN sự phân 
bố đất nổi và đại dương có gì giống, 
khác nhau ? 

(giống : có phần đất nổi ít hơn phần đại 
dương. Khác : phần đất nổi ở nửa cầu 
Bắc nhiều hơn nửa cầu Nam. 

- Tỉ lệ cụ thể giữa diện tích phần đất 
nổi và phần đại dương ? (NCB : 39,4% 
và 60,6%; NCN : 19,0% và 81,0%). 

Câu 1. Hãy quan sát H28 và cho biết: 

- Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại 
dương ở hai nửa cầu Bắc và Nam. 

Dùng quả Địa Cầu (hay xác định bằng 
bản đồ thế giói). 

- Các lục địa tập tmng ở nửa cầu Bắc. 

- Các đại dương phân bố ở nửa cầu Nam. 

Hoạt động 2 
(CẶP) 

Câu 2. Quan sát trên bản đồ thế giới, 2) Vị trí và diện tích của các lục địa 
kết hợp bảng trang 34, cho biết: trên thế giới 

- Trái Đất có bao nhiêu lục địa ? Tên, 
vị trí các lục địa ? 

GV. Xác định vị trí, giới hạn 6 lục địa 
trên bản đồ rồi gọi HS lên bảng rèn 
luyện kĩ năng trên 

- Lục địa Á - Âu 

- Lục địa Phi 

- Lục địa Bắc Mĩ 

- Lục địa Nam Mĩ 

- Lục địa Nam Cực 


1) Sự phẩn bố lục địa và đại dương 
trên thế giới 

- Phần lớn các lục địa đều tập trang ở 
nửa cầu Bắc. 

- Các đại dương phân bố chủ yếu ở nửa 
cầu Nam 








Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Lục địa Ôxtrâylia. 

- Lục địa nào có diện tích lớn nhất ? 


- Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất ? 
Nằm ở nửa cầu nào ? 

CH. Các lục địa nào nằm hoàn toàn ỏ 
Bắc bán cầu. 

(Lục địa phân bố ở Bắc bán cầu : Lục 
địa Âu - Á, Bắc Mĩ) 

Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở Nam 
bán cầu. 

(Lục địa phân bố ở Nam bán cầu : lục 
địa Ôxtrâylia, Nam Mĩ, Nam Cực) 

CH. Lục địa nào nằm ở cả hai bán cầu ? 
Lục địa châu Phi nằm ở cả hai nửa cầu. 


• Lục địa Á - Âu có diện tích lớn nhất 
nằm ở nửa cầu Bắc. 

• Lục địa Ôxtrâylia có diện tích nhỏ 
nhất nằm ở nửa cầu Nam. 


Hoạt động 3 
(CẢ LỚP) 


Câu 3. Dựa vào bảng trang 35. 

- Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 
510.10 6 km 2 thì diện tích bề mặt các đại 
dương chiếm bao nhiêu % ? Tức là bao 
nhiêu km 2 ? 

Có mấy đại dương ? Đại dương nào có 
diện tích lớn nhất, đại dương nào có 
diện tích nhỏ nhất ? 

GV. Yêu cầu HS lên bảng xác định vị trí 
giới hạn , đọc tên các đại dương. 

CH. Trên bản đồ thế giới (trên quả Địa 
Cầu) : Các đại dương có thông với nhau 
không. Con ngưcd đã làm gì để nối các 
đại dương trong giao thông dường biển 


3) Vị trí và diện tích các đại dương 
trên thế giới 

Diện tích bề mặt các đại dương chiếm 
71% bề mặt Trái Đất tức là 361 triệu 
km 2 . 

• Có bốn đại dương, trong đó : 

+ Thái Bình Dương lớn nhất 

+ Bắc Băng Dương nhỏ nhất. 

• Các đại dương trên thế giới đều thông 
với nhau, có tên chung : Đại dương thế 
giới 







Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


? (Hai kênh đào nào nối các đại dương • Đào kênh rút ngắn con đường qua hai 
nào) ? (Kênh Panama, kênh Xuyê). đại dương. 

Hiện nay có công tr ình nào nối liền Đảo 
Anh Quốc vói châu Âu. 


Hoạt động 4 

CÁ NHÂN/CẢP 


Câu 4. Hãy quan sát H 29 , cho biết : 

- Rìa lục địa là gì ? 

(là bộ phận ngoài cùng của lục địa, nằm 
dưới mực nước đại dương). 

- Các bộ phận của rìa lục địa. 

- Độ sâu. 

CH. Rìa lục địa có giá trị kinh tế đối 
với đời sống và sản xuất của con người 
thế nào ? Liên hệ tói Việt Nam (bãi tắm 
đẹp, đánh bắt cá, làm muối, khai thác 
dầu khí...). 

Chú ỷ : GV cần phân biệt cho HS: 

Điểm khác nhau giữa hai khái niệm : 
lục địa và châu lục ? 

- Lục địa : Chỉ có phần đất hền xung 
quanh, bao bọc bởi đại dương không kể 
các đảo, là khái niệm về tự nhiên. 

- Châu lục : Bao gồm toàn bộ phần đất 
liền và các đảo ở xung quanh là những 
bộ phận không thể tách rời của các 
quốc gia trong châu lục. Châu lục là 
một khái niệm có tính chất văn hóa - 
lịch sử. 

- Chính vì vậy, diện tích châu lục bao 
giờ cũng lớn hơn diện tích lục địa. 


4) Đặc điểm nơi tiếp giáp giữa lục địa 
và đại dương (Rỉa lục địa). 

Gồm: 

+ Thềm sâu 0 - 200 m; 

+ Sườn 200 - 2500 m . 


3. củng cố (Dùng bản đồ thế giới hoặc quả Địa Cầu) 

Phương án 1: 

a) Xác định vị trí, đọc tên các lục địa trên Trái Đất. 

b) Chỉ giới hạn các đại dương, đọc tên. Đại dương nào lớn nhất ? 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


c) Chỉ vị trí hai kênh đào, đọc tên và nơi chúng nối liền đại dương nào với 
nhau. Xây dựng từ năm nào ? Trên chủ quyền của quốc gia nào ? Giá trị của hai 
kênh đào ra sao ? (Có thể cho HS về nhà tìm hiểu và viết thành bài tập...). 

d) Xác định trên bản đồ thế giới 6 châu lục. 

Phương án 2 : Trò chơi 

1) GV đọc tên, xác định vị trí sáu châu lục, sáu lục địa và bốn đại dương trên 
bản đồ thế giới. Yêu cầu cả lóp quan sát nhanh trên bản đồ thế giới hoặc quả Địa 
Cầu cá nhân. 

2) Mỗi lần chơi có hai HS lên bảng, các HS còn lại theo dõi và nhận xét đúng sai. 

Cách chơi: Mỗi lần chơi có hai HS. 

(1) + HS A đọc tên lục địa, đại dương hoặc châu lục. 

+ HS B nhanh tay chỉ vị trí và giới hạn lục địa đó, đại dương đó trên bản đồ 
(chơi hỏng thay hai HS khác). 

(2) HS A xác định vị trí, giới hạn châu lục, lục địa hay đại dương và hỏi đây là 
châu lục nào ? HS B phải trả lời tên châu lục đó ngay, nếu trả lời không đúng, hay 
không trả lời được, hai HS khác lên thay. 

4. Hướng dẫn về nhà 

Đọc lại các bài đọc thêm trong Chương 1 : Trái Đất. 

Tìm đọc các mẩu chuyện có kiến thức của Chương 1 trong các quyển sau : 

- Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao (Khoa học Trái Đất). 

- Địa lí trong trường học. Tập 1,2, 3. 

-Vũ trụ quanh em. Tập 1,2. 

- Quả đất (Bộ sách tri thức tuổi hoa niên thế kỉ XXI). 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


ChươNq II - CÁC THÀNH PHẦN Tự NHIÊN 

CỦA TRÁI ĐẤT - 


Bài 12 


Tík DỘNG củn NỘI LỰC 
VÀ NGOẠI Lực TRONG việc 
HÌNH THhNH ĐỈR HÌNH B€ MỌT TRÁI ĐẤT 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS hiểu nguyên nhân của việc hình thành địa hình trên bề mặt Trái Đất là do 
tác động của nội lực và ngoại lực. Hai lực này luôn có tác động đối nghịch nhau. 

2. Kĩ năng 

• Hiểu được nguyên nhân sinh ra và tác hại của các hiện tượng núi lửa, động 
đất và cấu tạo của một ngọn núi lửa. 

• Quan sát, nhận biết, phân tích các hiện tượng, sự vật địa lí và mối quan hệ, 
tác động qua lại giữa chúng. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Bản đồ tự nhiên thế giới, Việt Nam. 

• Tranh ảnh về núi lửa, động đất. 

• Các hình trong SGK. 

• Băng, đĩa hình về nội dung bài (nếu có). 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 
1. Kiểm tra bài cũ 

a) Xác định vị trí, giới hạn và đọc tên các lục địa và đại dương trên bản đồ thế 
giới (hoặc trên quả Địa Cầu). 




Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


b) Có thể gọi Trái Đất là "Trái nước" được không ? Tại sao ? (Nhớ số liệu diện 
tích bề mặt Trái Đất, diện tích đại dương, lục địa). 


2. Bài giảng 

Vào bài : sử dụng câu mở bài trong SGK để làm lời giới thiệu. 
Hoạt động của thầy và trò I Ghi bảng 

Hoạt động 1 
CẢ LỚP 


GV. Hướng dẫn HS quan sát bản đồ thế 
giới. Đọc chỉ dẫn kí hiệu về độ cao qua 
các thang màu trên lục địa và độ sâu 
dưới đại dương. 

HS. - Xác định khu vực tập tmng nhiều 
núi cao, tên núi ? Đỉnh cao nhất - nóc 
nhà thế giới, đồng bằng rộng lán ? Khu 
vực có địa hình thấp dưới mực nước biển ? 
(Dãy Himalaya, đỉnh Chômôlungma cao 
8848m, các đồng bằng Tmng Âu, một 
số đồng bằng châu thổ lớn Hà Lan - 
đắp đê biển...). 

- Qua bản đồ có nhận xét gì về địa h ìn h 
Trái Đất ? 


GV. Kết luận: 

Địa hình rất đa dạng, cao thấp khác nhau : 

- Chỗ cao - núi, bằng phẳng - đồng 
bằng. 

- Chỗ thấp hơn mực nước biển. 

Đó là kết quả tác động lâu dài và liên 
tục của hai lực đối nghịch : Nội lực và 
ngoại lực. 

GV. Cho HS đọc phần ỉ SGK. 

Trả lời câu hỏi: 

- Nguyên nhân nào sinh ra sự khác biệt 
của địa hình bề mặt Trái Đất ? (Do tác 
động của hai lực đối nghịch nhau : nội 
lực và ngoại lực). 

- Vậy nội lực là gì ? 

- Ngoại lực là gì ? 

- Phân tích tác động đối nghịch nhau 


1) Tác động của nội lực và ngoại lực 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


của nội lực và ngoại lực. 

• (Nội lực là lực sinh ra bên trong Trái 
Đất làm thay đổi vị trí lớp đá của vỏ 
Trái Đất dẫn tới hình thành địa hình 
như tạo núi, tạo lục, hoạt động núi lửa 
và động đất.) 

• (Ngoại lực là những lực xảy ra bên 
trên bề mặt đất, chủ yếu là quá tr ình 
phong hóa các loại đá và quá trình xâm 
thực, sự vỡ vụn của đá do nhiệt độ 
không khí, bồi tụ...) 

Kết luận : Hai lực hoàn toàn đối nghịch 
nhau. 

CH. - Nếu nội lực tốc độ nâng địa hình 
lực mạnh hơn ngoại lực san bằng; thì 
núi có đặc điểm gì ? (Núi cao nhiều, 
càng ngày càng cao). 

- Ngược lại nội lực < ngoại lực thì sinh 
ra địa hình có đặc điểm gì ? 

Hãy nêu một số ví dụ về tác động của 
ngoại lực đến địa h ình trên bề mặt Trái 
Đất? ' 


+ Nội lực là những lực sinh ra trong 
lòng đất tác động : nén ép, uốn nếp, đứt 
gãy đất đá, đẩy vật chất nóng chảy lên 
khỏi mặt đất làm mặt đất gồ ghề. 

+ Ngoại lực là lực sinh ra bên ngoài 
mặt đất chủ yếu là quá trình phong hóa, 
xâm thực, san bằng những gồ ghề của 
địa hình. 


• Nội lực và ngoại lực là hai lực đối 
nghịch nhau xảy ra đồng thời, tạo nên 
địa hình bề mặt Trái Đất. 


Hoạt động 2 

CÁ NHÂN/CĂP 


CH. - Núi lửa và động đất do nội lực 
hay ngoại lực sinh ra ? Sinh ra từ lớp 
nào của Trái Đất ? 

Đặc điểm vỏ Trái Đất nơi có động đất 
và núi lửa như thế nào ? 

+ Núi lửa đang phun hoặc mới phun là 
những núi lửa hoạt động. 

+ Núi lửa ngừng phun đã lâu là núi lửa 
tắt. 

- CH. Quan sát H 31 hãy chỉ và đọc tên 
từng bộ phận của núi lửa. 


2) Núi lửa và động đất 
a) Núi lửa 

• Núi lửa là hình thức phun trào mác 
ma dưới sâu lên mặt đất. 

Dung nham bị phân hủy tạo thành lớp 
đất đỏ phì nhiêu rất thuận lợi cho phát 
triển nông nghiệp, ở những nơi này dân 
cư tập trung đông. 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Núi lửa được hình thành như thế nào ? 

- Hoạt động của núi lửa ra sao ? Tác 
hại, ảnh hưởng của núi lửa tới cuộc 
sống con người như thế nào ? 

GV. Giới thiệu : 

- Vành đai núi lửa Thái Bình Dương 
phân bố 7200 núi lửa. 

CH. - Việt Nam có địa hình núi lửa 
không ? Phân bố ỏ đâu ? Đặc trưng ? 
(Cao nguyên núi lửa Tây Nguyên, miền 
Đông Nam Bộ 800m núi lửa ...). 

- Những quốc gia nào trên thế giới hay 
có núi lửa ? 

- Vì sao Nhật Bản, Hawai,... có rất 
nhiều núi lửa ? 

GV. Yêu cầu HS đọc mục động đất và 
cho biết: 

CH. - Vì sao có động đất ? Động đất là 
gì? 

- Hiện tượng động đất xảy ra ở đâu, tác 
hại nguy hiểm của động đất ? 

- Để hạn chế tai họa động đất, con 
người đã có những biện pháp khắc phục 
như thế nào ? 

- Nơi nào trên thế giới động đất nhiều ? 

- Hãy cho biết những trận động đất lớn 
mà em biết ? 


b) Động đất 

• Động đất là hiện tượng các lớp đất đá 
gần mặt đất bị rung chuyển thiệt hại 
người và của. 

• Để hạn chế bớt thiệt hại do động đất : 
+ Xây nhà chịu chấn động lớn. 

+ Nghiên cứu dự báo để sơ tán dân 


Kết luận : 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Những vùng hay có động đất và núi 
lửa là những vùng không ổn định của vỏ 
Trái Đất. 

- Sự chấn động do nham thạch (đất đá) 
ở nơi đó bị đứt gãy, bị phá vỡ sâu trong 
lòng đất gây nên những vận động dữ 
dội. 

- Đó là nơi tiếp xúc của các mảng kiến 
tạo (cần xác định những khu vực nói 
trên trên bản đồ cho HS nắm được một 
cách tổng quát...). 

- Động đất là tai họa của con người. 

Kết luận : 

- Núi lửa và động đất đều do nội lực 
sinh ra. 

GV. Cho HS đọc thêm để minh họa hai 
hiện tượng động đất. 

3. củng cố 

Phương án l : 

a) Nguyên nhân của việc h ìn h thành địa hình trên mặt đất. 

b) Hiện tượng động đất và núi lửa có ảnh hưởng như thế nào đối với địa h ìn h 
bề mặt Trái Đất 7 

Phương án 2 : Phiếu bài tập 

Câu 1 : Chọn từ và cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm.(uốn nếp, đứt gãy, 


núi lửa, động đất, bề mặt, bên ngoài, bên trong, phong hoá đá, xâm thực, 
gồ ghề, hạ thấp địa hình, san bằng địa hình). 



Dấu hiệu nhận biết 

Biều hiện 

Kết quả tác động 

Nội lực 

Là lưc sinh ra ....... 

Sức nén ép vào các lớp 

Làm cho bề mặt đất 










Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 



Trái Đất 

(2) 

đá, làm chúng bi. 

Hoặc đẩy vật chất nóng 
chảy ở dưới sâu ra ngoài 
mặt đất sinh hiện tượng 

<91 ( 10 ) 

m 

thêm. 

Ngoại lực 

Là những lực sinh ra 

.Trái Đất 

Gồm 2 quá trình 

(5) 

+ . 

+.!. 

Xu hướng 

ơ) 


Đánh dấu X vào câu trả lời đúng nhất: 

Câu 2 : Những biện pháp hạn chế bớt thiệt hại do động đất, núi lửa gây ra : 

a. Lập trạm nghiên cứu dự báo, kịp thời sơ tán người và của ra khỏi vùng 


nguy hiểm □ 

b. Áp dụng phương pháp xây nh à chịu chấn động lớn. □ 

c. Di chuyển dân ra khỏi vùng hay xảy ra động đất □ 

d. Tất cả các câu trên đều đúng. □ 

Câu 3 : Quanh các vùng núi lửa đã tắt, dân cư thường tập trung đông vì ở đó có : 

a. Nhiều đất đai mầu mỡ □ 

b. Nhiều hồ cung cấp nước □ 

c. Nhiều khoáng sản □ 

d. Khí hậu ấm áp quanh năm □ 

Câu 4 : Những biểu hiện san bằng và bồi đắp của địa hình là kết quả của quá trình 

a. Xâm thực □ 

b. Bồi tụ □ 

c. Phong hoá □ 

d. Tất cả đều đúng □ 

Câu 5 : Nội lực khác ngoại lực ở biểu hiện của nó là : 

a. Bồi đắp địa hình □ 

b. Xây dựng địa hình □ 

c. Phá huỷ địa h ình □ 
















Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


d. Phong hoá địa hình □ 

Câu 6 : Đánh dấu (x) vào ô trống trong bảng sau sao cho phù hợp : 


Đặc điểm 

Động đất 

Núi lửa 

1. Xảy ra trên bề mặt Trái Đất 



2. Hình thành do tác động của nội lực 



3. Bề mặt đất chấn động mạnh, có khi xuất hiện đứt 
gãy, hoặc sóng thần ven biển. 



4. Có hiện tượng phun trào macma và tro bụi 



5. Để lại lớp tro bụi và khoáng chất trong đất. Thích hợp 
cho sản xuất nông nghiệp. 



6. Gây thiệt hại rất lớn cho các công trình xây dựng và 
chết người. 




* Đáp án : Câu 1 : (1) Trong lòng ; 

(2) Đứt gãy; 

(3) GỒ ghề; 

(4) Bên ngoài bề mặt; 

(5) Phong hoá ; 

Câu 2 : (d) ; 

Câu 3 : (a) ; 

Câu 4:(d); 

Câu 5:(b); 

Câu 6 : Động đất: 1 ; 2 ; 3 ; 6. 

Núi lửa : 1 ; 2 ; 4 ; 5. 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Làm câu hỏi 1,2, 3. 

b) Sưu tẩm bài viết, tranh ảnh về hai hiện tượng động đất và núi lửa. 

c) Em hãy tìm hiểu về mưa axít là gì ? Nó gây tác hại như thế nào cho môi 
trường và sức khỏe con người ? 


(6) xâm thực ; 

(7) hạ thấp; 

(8) San bằng; 

(9) động đất; 

(10) núi lửa. 











Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


+ Vì sao có thể làm mưa nhân tạo. 


Bài 21 


THỰC HÀNH : 

PHÂN TÍCH Biếu DỒ NHlậ ĐỘ, LƯỢNG MƯB 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS biết cách đọc, khai thác thông tin và rút ra nhận xét về nhiệt độ và 
lượng mưa của một địa phương được thể hiện trên biểu đồ. 

2. Kĩ năng 

• Nhận biết được dạng biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của nửa cầu Bắc và 
nửa cầu Nam. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. 

• Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hai địa điểm A, B. 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa ? 

b) Biểu đồ lượng mưa của một địa điểm cho ta biết những điều gì ? 

2. Bài thực hành 

Hoạt động I 

GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM BIÊU Đồ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA 

- Khái niệm : Là hình vẽ minh họa cho diễn biến của các yếu tố khí hậu 
lượng mưa, nhiệt độ tmng b ình các tháng trong năm của một địa phương bởi vì 
nhiệt độ và lượng mưa là hai yếu tố quan trọng của khí hậu một địa phương. 

Hoạt động II 
CẢ LỚP 

Bài tập 

- Bài tập 1 

Quan sát biểu đồ H 55 trả lời câu hỏi: 

• Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ ? 

+ Trong thời gian bao lâu ? 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


+ Yếu tố nào được biểu hiện theo dường ? 

+ Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột ? 

• Trục dọc phải dùng tính đại lượng của yếu tố nào ? 

• Trục dọc trái dùng tính đại lượng của yếu tố nào ? 

• Đơn vị tính nhiệt độ là gì ? 

• Đơn vị tính lượng mưa là gì ? 

GV. Hướng dẫn cách xác định nhiệt độ, lượng mưa cao nhất, thấp nhất. 

Chú ý: Vừa giảng vừa thao tác các bước đọc và khai thác thông tin trên biểu đồ. 
GV. (Sau khi gọi HS mô tả H 55 (phóng to) “Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của Hà 
Nội” HS khác nhận xét. GV chốt lại: 

Hoạt động III 

HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM 
Chia lớp thành 4 nhóm. 

- Cách thể hiện các yếu tố khí hậu : 

• Dùng hệ tọa độ vuông góc với trục ngang (trục hoành) biểu hiện thời gian 12 
tháng trong năm. 

• Trục dọc (tung) phải - nhi ệt độ : đơn vị độ c (°C). 

• Trục dọc (tung) trái - lượng mưa : đơn vị mm. 

+ Nhóm 1,2: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa cao nhất, thấp nhất dựa 
vào các hệ trục tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào 2 
bảng sau : 


NHIỆT Độ 

Cao nhất 

Thấp nhất 

Nhiệt độ chênh lệch giữa 
tháng cao nhất và thấp nhất 

Trị sô' 

Tháng 

Trị sô' 

Tháng 

29°c 

6,7 

17°c 

11 

12°c 


LUƠNG MƯA 

Cao nhất 

Thấp nhất 

Lượng mưa chênh lệch 
giữa tháng cao nhất và tháng 
thấp nhất 

Trị số 

Tháng 

Trị sô' 

Tháng 

300mm 

8 

20mm 

12, 1 

280mm 


Nhận xét chung về nhi ệt độ và lượng mưa của Hà Nội: 

* Nhiệt độ và lượng mưa có sự chênh lệch giữa các tháng trong năm. 

* Sự chênh lệch nhiệt độ và lượng mưa giữa tháng cao nhất và thấp nhất tương 
đối lớn. 



















Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


+ Nhóm 3 phân tích biểu đồ H 56 . 
+ Nhóm 4 phân tích biểu đồ H 57 . 


Biểu đồ H 56 


Nhiệt độ và lượng mưa 

Biểu đồ A 

Kết luận 

- Tháng có nhiệt độ cao nhất 

- Tháng có nhiệt độ thấp nhất 

- Những tháng có mưa nhiều 
(mùa mưa) bắt đầu từ : 

Tháng 4 
Tháng 1 

Tháng 5 - 
tháng 10 

- Là biểu đồ khí hậu (nhiệt độ, 
lượng mưa) của nửa cầu Bắc 

- Mùa nóng, mưa nhiều từ tháng 

5 - tháng 10 


Biểu đồ H 57 


Nhiệt độ và lượng mưa 

Biểu đồ B 

Kết luận 

- Tháng có nhiệt độ cao nhất 

- Tháng có nhiệt độ thấp nhất 

- Mùa mưa bắt đầu từ : 

Tháng 12 
Tháng 7 

Tháng 10 - 
tháng 3 

- Là biểu đồ nhiệt độ lượng mưa 
của địa điểm ở nửa cầu Nam 

- Mùa nóng, mưa nhiều từ tháng 

10-tháng 3 


GV. Nhận xét, chuẩn xác kiến thức, kết quả làm việc của các nhóm. 

3. củng cố 

a) Tóm tắt lại các bước đọc và khai thác thông tin trên biểu đồ : nhiệt độ, 
lượng mưa. 

b) Mức độ khái quát trong nhận dạng biểu đồ khí hậu. 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Ôn lại: Các đường chí tuyến và vòng cực nằm ở các vĩ độ nào ? 

- Tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường chí tuyến vào 
các ngày nào ? 

- Các khu vực có các loại gió : TÚI phong, Tây ôn đới ? (Giới hạn vĩ độ, hướng 
gió thổi). 

Xác định các đường nói trên ở quả Địa Cầu cá nhân hoặc bản đồ thế giới. 


Bài 22 


Clk ĐỚI KHÍ HẬU TR€N TRÁI ĐẤT 











Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS nắm được vị trí và đặc điểm của các đường chí tuyến và vòng cực trên 
bề mặt Trái Đất. 

• Trình bày được vị trí của các đai nhiệt, các đới khí hậu và đặc điểm của 
các đới khí hậu theo vĩ độ trên bề mặt Trái Đất. 

2. Kĩ năng 

• Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các mối quan hệ giữa các yếu tố 
Địa lí trong thiên nhiên. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• Biểu đồ khí hậu thế giới. 

• Hình vẽ 24 tr.28 trong SGK (phóng to). 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Đường chí tuyến Bắc và Nam nằm ỏ vĩ độ nào ? Tia sáng Mặt Trời chiếu 
vuông góc với mặt đất ở các đường này vào các ngày nào ? 

b) Hai vòng cực Bắc và Nam nằm ở vĩ độ nào ? Lên bảng xác định trên Bản đồ 
khí hậu thế giới hai đường chí tuyến Bắc và Nam, hai vòng cực Bắc và Nam. 

c) Xác định trên Bản đồ khí hậu thế giới kh u vực có gió Tín phong và khu vực 
có gió Tây ôn đới (giới hạn vĩ độ và hướng gió). 

2. Bài giảng 


Vào bài: sử dụng phần mở đầu trong 

;SGK. 

Hoạt động của thầy và trò 

Ghi bảng 

Hoạt động 1 

(CẢ LỚP) 


1) Các chí tuyến và vòng cực trên 

Trái Đát. 

GV. Dùng H24 (Phóng to) yêu cầu ỈỈS 
xác định các đường chí tuyến và vòng 
cực, nêu vĩ độ của nó. 

- Chí tuyến Bắc : 23°27’ Bắc. 

Chí tuyến Nam : 23°27’ Nam. 

- Vòng cực Bắc : 66°33’ Bắc. 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


CH. Những đường chí tuyến và vòng 
cực có gì đặc biệt so với các vĩ tuyến 
khác ? 

Chúng có vai trò gì ? 

(- Các chí tuyến là giới hạn cuối cùng 
của mỗi bán cầu có tia sáng Mặt Trời 
chiếu vuông góc với mặt đất vào các 
ngày hạ chí và đông chí. 

- Các vòng cực là giới hạn của kh u 
vực có ngày hoặc đêm dài 24h đến 6 
tháng. 

- Các chí tuyến và các vòng cực là 
ranh giới phân chia bề mặt Trái Đất ra 
thành các vành đai nhiệt). 

CH. Dựa vào SGK và H58 cho biết 
trên Trái Đất có mấy vành đai nhiệt 
song song vối xích đạo ? Tên, vị trí 
của mỗi vành đai nhiệt ? 


GV. Dùng bản đồ chuyển ý. 

Tương ứng với năm vành đai nhiệt, 
Trái Đất cũng chia ra năm đới khí hậu. 
Song sự phân hóa ranh giới và đặc 
điểm của các đới khí hậu như thế nào 
ta cùng tìm hiểu sang mục 2. 


Vòng cực Nam : 66°33’ Nam. 


- Vành đai nóng : Vị trí từ chí tuyến 
Bắc đến chí tuyến Nam. 

- Hai vành đai ôn hòa : vị trí từ 2 chí 
tuyến đến 2 vòng cực. 

- Hai vành đai lạnh : vị trí từ 2 vòng 
cực đến hai cực Bắc và Nam. 


Hoạt động 2 

(THEO NHÓM) 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


2) Sự phân chia bê' mặt Trái Đất ra 
các đới khí hậu theo vĩ độ 


Giới thiệu một cách khái quát các vành 
đai nhiệt trên bản đồ khí hậu thế giới. 
Tại sao phân chia Trái Đất thành các 
đới khí hậu ? 

- Sự phân chia khí hậu trên Trái Đất 
phụ thuộc vào những nhân tố cơ bản 
nào ? Nhân tố nào quan trọng nhất ? 

Vì sao ? 

+ Vĩ độ (quan trọng nhất). 

+ Biển và lục địa. 

+ Hoàn lưu khí quyển. 

- Sự phân chia các đới khí hậu theo vĩ 
độ là cách phân chia đơn giản nhất. 


- Tương ứng năm vành đai nhiệt là 
năm đới khí hậu theo vĩ độ. 


Tương ứng với năm vành đai nhiệt 
trên Trái Đất có năm đới khí hậu theo 
vĩ độ : 

+ Một đới nóng 
+ Hai đới ôn hòa 
+ Hai đới lạnh. 

- Đặc điểm các đới khí hậu . 


GV. Chia lóp thành 3 nhóm, giao 
nhiệm vụ cho từng nhóm để hoàn 
thành bảng sau. 

CH. Dựa vào H58 và mục 2 SGK hãy 
điền nội dung thích hợp vào bảng. 
GV. Sau khi yêu cầu đại diện từng 
nhóm trình bày kết quả thảo luận, 
nhóm khác nhận xét bổ sung. Rồi 
chuẩn xác kiến thức. 


CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Đói 

Giới hạn 

Các đặc điểm 

Góc chiếu 

Nhiệt độ 

Lượng mưa 

TB 

Gió chính 

(nhiệt đới) 

23°27’ B - 

23°27’N 

- Góc chiếu lớn. 

- Thòi gian chiếu 
sáng chênh nhau 

ít. 

Nóng quanh 

năm 

lOOOmm- 

2000mm 

Tín phong 

E 

(Ôn đới) 

Từ 2 chí tuyển 
đên 2 vòng 

cực 

— Góc chiếu và 

thời gian chiếu 
sáng chênh lệch 

nhau nhiều. 

- Nhiệt độ 
trung bình. 

— Các mùa 
thể hiện rõ 

500mm - 

lOOOmm 

Tây ôn đới 

(Hàn đới) 

Từ 2 vòng cực 
đêh 2 cực 

— Góc chiếu 

sáng rất nhỏ. 

- T hời gian chiếu 
sáng chênh lệch 

rất lớn. 

-Quanh năm 
giá lạnh. 

< 500mm 

Đông Cực 


GV. Lưu ý HS. 

- Ranh giới các đới khí hâu rất phức tạp, không hoàn toàn khớp với gianh giới 
các vành đai nhiệt. 

- Ngoài 5 đới khí hậu chính, thực tế còn có các đới khí hậu trong phạm vi hẹp 
hơn, có tính chất chuyển tiếp như kh í hậu : Cận xích đạo, cận n hi ệt đới v.v... 

3) củng cố 

a) Phương án 1 : 

- Dùng bản đồ khí hậu hoặc quả Địa Cầu xác định vị trí các chí tuyến, vòng 
cực, các đới khí hậu. Nêu vị trí, vai trò của các chí tuyến và vòng cực. 

- Nêu đặc điểm các đới khí hậu ? 

b) Phương án 2. 












Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


PHIẾU TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và đánh dấu (x) 

Câu 1: Vùng từ hai chí tuyến đến hai vòng cực là vị trí của đới khí hậu : 

a. Hàn đới □ c. Ôn đái □ 

b. Nhiệt đới □ d. Cận nhiệt đới □ 

Câu 2 : Vùng nội chí tuyến là vùng nằm : 

a. Giữa hai vòng cực. □ c. Giữa chí tuyến và vòng cực □ 

b. Giữa hai chí tuyến □ d. Từ vòng cực đến cực □ 

Câu 3 : Nước ta nằm trong đới khí hậu. 

a. Xích đạo nửa cầu Bắc □ c. Nhiệt đới nửa cầu nam □ 

b. Ôn đới nửa cầu Nam □ d. Nhiệt đcd nửa cầu Bắc □ 

Câu 4 : Sự phân bố nhiệt độ, ánh sáng Mặt Trời trên Trái Đất phụ thuộc vào : 

a. Chuyển động của Trái Đất quanh. □ 

b. Góc chiếu và thời gian chiếu sáng. □ 

c. Độ dài ngày đêm. □ 

d. Thời gian chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Tròi. □ 

Câu 5 : Vùng nhiệt đới thường có lượng mưa khá lớn, nhờ : 

a. Gió Tín Phong thổi thường xuyên. □ 

b. Thời gian chiếu sáng dài. □ 

c. Lượng hơi nước ở đây dồi dào. □ 

d. Có gió Tây ôn đới mang nhiều không khí ẩm thổi tới. □ 

Câu 6 : Khí hậu vùng ôn đới mát mẻ nhờ có. 

a. Lượng mưa tương đối lớn. □ 

b. Góc chiếu và thời gian chiếu sáng vừa phải. □ 

c. Có gió Tây ôn đới mang nhiều hơi nước thổi vào. □ 

d. Nhận được lượng nhiệt ít. □ 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Câu 7 : Dùng các kí hiệu mũi tên (3 mầu khác nhau) nối các yêu tố thích hợp 

để nêu rõ đặc điểm nhiệt, lượng mưa, gió chính của 3 đới khí hậu trên sơ 
đồ sau : 


Sơ ĐỔ VỀ CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 



Câu 2 (b); Câu 5 (c); 
Câu 3 (d); Câu 6 (b). 


4. Hướng dẫn về nhà 

a) Học theo 4 câu hỏi trong SGK. 

b) Tìm hiểu nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng trên lục địa và giá trị của 
sông hồ với đời sống và sản xuất. 

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIEM tra 1 TIẾT 

Câu 1: - Nêu vị trí và đặc điểm của tầng đối lưu. 

- Dựa vào đâu có sự phân ra : Các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại 
dương, lục địa ? 

Câu 2 : - Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào ? 











Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Hãy trình bày sự thay đổi nhiệt độ của không khí. 

Câu 3 : - Nguyên nhân nào đã sinh ra gió. 

- Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất và các loại gió : Tín phong, 
gió Tây ôn đới. 

Câu 4 : - Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hcd nước của không khí như 
thế nào ? 

- Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thà nh mây, 
mưa... 

- Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình là bao nhiêu ? 
Câu 5 : - Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới, khí hậu ôn đới, khí hậu hàn đới. 


Bàỉ 23 


SÔNG vh HỒ 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS hiểu được khái niệm sông, phụ lưu, chi lưu, hệ thống sông, lưu vực sông, 
lưu lượng, chế độ mưa. 

• Nắm được khái niệm hồ, biết nguyên nhân hình thành một số hồ và các 
loại hồ. 

2. Kĩ năng 

• Biết mô tả một hệ thống sông trên mô hình, hình vẽ, bản đồ. 

3. Thái độ, tình cảm 

• Có tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước. 

• Có trách nhiệm, ý thức tham gia vào bảo vệ thiên nhiên và môi trường. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• Bản đồ sông ngòi Việt Nam. Bản đồ tự nhiên thế giới. 

• Tranh ảnh, hình vẽ về hồ, lưu vực sông và hệ thống sông. 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


ra. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Vẽ các đới khí hậu trên bề mặt Trái Đất (chính xác ranh giới). 

b) Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới ? Việt Nam nằm trong đới khí hậu gì ? 

2. Bài giảng 

Vào bài : Nước chiếm hơn 76% tổng diện tích bề mặt Địa Cầu và có một ý 
nghĩa lớn lao trong xã hội loài người. Nước phân bố khắp ncd trong thiên nhiên, 
tạo thành một lớp hên tục gọi là thủy quyển. Sông và hồ (không kể hồ nước mặn) 
là những nguồn nước ngọt quan trọng trên lục địa. Hai hình thức tồn tại của thủy 
quyển này có đặc điểm gì. Có quan hệ chặt chẽ với đời sống và sản xuất của con 
người ra sao, ta xét nội dung bài hôm nay. 


Hoạt động của thầy và trò 

Ghi bảng 

Hoạt động 1 

(CẢ LỚP) 

GV. - Giới thiệu một số hình ảnh về các 
sông nổi tiếng thế giới và ở Việt Nam. 
(VD : Sông Amadôn, sông Nin, sông 

Công gô..., sông Hồng, sông cửu Long...) 

HS quan sát và chỉ một số sông chính 
trên bản đồ treo tường thế giói và Việt 
Nam. 

1) Sông và lượng nước của sông. 

Hoạt động 2 

(CÁ NHÂN / CẶP) 

CH. Qua việc quan sát thưc tế, kết hơp 
H59SGK cho biết: 

- Sông là gì ? 

- Sông : Là dòng chảy thường xuyên, 
tương đối ổn định trên bề mặt các lục địa. 

- Phụ lưu là gì ? 

- Phụ lưu : Các sông đổ nước vào sông 
chính. 

- Chi lưu là gì ? 

- Chi lưu các sông thoát nước cho sông 
chính. 


- Hệ thống sông = sông chính + phụ 


- Hệ thống sông là gì ? 







Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


lưu + chi lưu. 


GV. Phác họa một sơ đồ hệ thống sông 
Hồng trên bảng. 

Yêu cầu HS xác định các bộ phận của 
hệ thống sông : 

- Sông chính : Sông Hồng. 



được cung cấp nước từ những nguồn nào ? 
- Vùng đất cung cấp nước cho sông 
được gọi là gì ? 


- Lưu vực sông : diện tích đất đai thường 
xuyên cung cấp nước cho sông. 


GV. Hướng dẫn cho HS quan sát lưu vực 
sông Amadôn trên bản đồ thế giới: Con 
sống cỏ diện tích lưu vực lộng nhất. _ 

Hoạt động 3 


(CÁ NHÂN) 


GV : Vẽ sơ đồ mặt cắt ngang của sông lên 
bảng để giải thích khí niệm “lưu lượng”. 


CH. Theo em lưu lượng của một con 
sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào những 
điều kiện nào ? 

(Diện tích lưu vực và nguồn cung cấp 
nước). 


- Lưu lượng : Lượng nước chảy qua mặt 
cắt ngang của lòng sông ở một địa điểm 
nào đó trong một giây đồng hồ (m 3 /s) 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


CH. Thực tế ở nước ta : 

+ Mực nước sông ngòi dâng cao gây lũ 
lụt vào mùa nào ? (Mùa mưa nhiều). 

+ Nước sông hạ thấp vào mùa nào ? 

(Mùa mưa ít) 

GV. Kết luận: 

Lượng nước sông không cố định mà 
thay đổi theo mùa. Nhịp điệu thay đổi 
ấy gọi là chế độ chảy hay thủy chế của 
sông. 

CH. Vậy em cho biết đặc điểm của một 
con sông thể hiện qua những yếu tố nào ? 

- Đặc điểm một con sông thể hiện qua 
lưu lượng và chế độ dòng chảy của nó. 

GV. UmýHS 

- Sông có chế độ nước đơn giản do phụ 
thuộc vào một nguồn cấp nước... 

Ví dụ. Sông Hồng ; mùa mưa lượng 
nước chiếm 70 - 80% tổng lượng nước 
cả năm... 

- Sông có chế độ nước chảy phức tạp do 
chịu ảnh hưỏng của nhiều nguồn cung 
cấp nước. VD. Sông Mít xi xi pi (Mĩ)... 

(Tham khảo phần phụ lục). 

Hoạt động 4 
(CÁ NHÂN/CẶP) 

CH. Qua bảng (tr 71 SGK) em hãy so 
sánh lưu vực và tổng lượng nước của 
sông Mê công và sông Hồng ? 

(- So sánh diện tích lưu vực của 2 sông ? 

- So sánh lưu lượng của 2 sông ? 

- Đặc điểm lưu lượng nước từng mùa 2 
sông ?) 

. Bằng hiểu biết thực tế. Hãy cho biết 
lợi ích và tác hại do sông ngòi gây ra ? 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Chuyển ý : Ngoài các hệ thống sông 
ngòi - Những nguồn cung cấp nước 
ngọt lớn trên bề mặt Trái Đất - còn có 
nguồn nước ngọt quan trọng trên lục địa 
là hồ. Vậy hồ là gì ? có mấyloại hồ ? 
nguồn gốc hồ như thế nào ? Ta cần tìm 
hiểu sang mục 2. 


Hoạt động 5 
(CẢ LỚP) 


GV. - Giới thiệu cho HS 1 số tranh ảnh 
về hồ, lấy một vài ví dụ hồ ở địa 
phương (nếu có). 

- Yêu cầu HS xác định một số hồ lớn 
trên bản đồ thế giới và Việt Nam. 

CH.- Hãy cho biết hồ là gì ? 

- Hồ khác sông ở điểm cơ bản nào ? 
Dựa vào tính chất của nước, em hãy 

cho biết trên thế giới có mấy loại hồ ? 
VD : 


2) Hồ 


- Hồ là những khoảng nước đọng tương 
đối rộng và sâu trong lòng đất liền 

- Dựa vào tính chất nước : hồ nước 
mặn, hồ nước ngọt. 


- Dựa vào nguồn gốc có mấy loại hồ ? 
VD: 


- Dựa vào nguồn gốc hình thành : 
+ Hồ vết tích của khúc sông cũ. 

+ Hồ miệng núi lửa. 

+ Hồ nhân tạo. 


GV. Cần mở rộng những hiểu biết về hồ 
cho HS, giới thiệu một số hồ nổi tiếng 
thế giới và Việt Nam, (có thể tham khảo 
phần phụ lục). 

CH. Em hãy nêu tên một số hồ nhân tạo 
mà em biết. Các hồ này có tác dụng gì ? 

- Cho biết giá tộ của hồ trên lục địa. 

(+ Điều hòa dòng chảy của sông ... 

+ Giao thông, tưới tiêu, phát điện, nuôi 
trồng thủy sản... 

+ Cảnh đẹp giá trị lớn du lịch, điều hòa 
khí hậu, cung cấp nước ngọt. 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


3. củng cố 

Phương án 1 

a) Sông và hồ khác nhau như thế nào ? 

b) Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông ? 

c) Có mấy loại hồ ? Nguyên nhân hình thành hồ trên đỉnh núi và hồ nước mặn ? 
Phương án 2 : Phiếu kiểm tra Trắc nghiệm 

Câu 1 : Điền vào chỗ trống (....) những cụm từ và những từ thích hợp trong câu sau. 

HỒ là những.tương đối.và.trong đất 

liền. Sông khác vái hồ là dòng chảy.,.ổn định 

trên.Có nguồn nuôi dưỡng là. 

Câu 2 : Đặc điểm của một con sông được thể hiện. 

a. Màng lưới phụ lưu và chi lưu dày hoặc thưa. 

b. Qua lưu lượng và chế độ dòng chảy của sông 

c. Nguồn cung cấp nước cho sông. 

d. Diện tích lưu vực. 

Câu 3 : Lưu lượng nước chảy của sông chủ yếu phụ thuộc vào : 

a. Diện tích lưu vực. 

b. Diện tích của lòng sông (độ rộng hay hẹp của lòng sông) 

c. Lượng mưa trong năm trên toàn lưu vực của sông. 

d. Số lượng của các phụ lưu đổ vào sông nhiều hay ít. 

Câu 4 : Thủy chế của sông vùng Bắc Bộ Việt Nam rất thất thường 1 

a. Lớp phủ thực vật dày, rộng. 

b. Diện tích lưu vực sông rộng. 

c. Lượng mưa trên lưu vực không điều hòa. 

d. Địa hình lưu vực dốc. 


Trong các hồ sau, hồ nào là hồ nhân tạo : 
a. HỒ Ba Bể. 

□ 

b. Hồ Thác Bà 

□ 

c. Hồ Hoàn Kiếm 

□ 

d. Hồ Tây. 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

à do : 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 


Câu 5 








Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Câu 6 : Sông và hồ có giá trị về kinh tế chung là : 

a. Thủy lợi, thủy điện, thủy sản, du lịch. 

b. Giao thông, là nguồn nước ngọt, nước mặn cho đời sống và sản xuất 

c. Có lũ lụt, hạn hán. 

d. Bồi đắp phù sa tạo nên đồng bằng mầu mỡ. 

Đáp án : Câu 2 (b) Câu 5 (b) 

Câu 3 (c) Câu 6 (a) 

Câu 4 (d). 

4. Hướng dẫn về nhà 

a) Học và làm bài tập 1,2,3,4. 

b) Tìm hiểu muối ăn làm từ nước gì ? Ớ đâu ? Nước biển từ đâu đến. Tại sao 
không cạn ? 

Các hiện tượng do nước biển trong các đại dương tạo ra. 


Bòi 24 


lỉlấN vn ĐỌI DƯƠNG 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. kiến thức 

• HS biết được độ muối của biển và nguyên nhân làm cho nước biển, đại 
dương có muối. 

• Biết các hình thức vận động của nước biển và đại dương (sóng, thủy triều, 
dòng biển) và nguyên nhân của chúng. 

2. Kĩ năng 

• Có kĩ năng quan sát, xác định trên bản đồ thế giới, Việt Nam một số dòng 
biển nóng lạnh. 

3. Thái độ tình cảm 

• Có tình yêu thiên nhi ên và con người. 

• Có ý thức trách nhiệm và bảo vệ thiên nhiên và môi trường 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• Bản đồ tự nhiên thế giới. Bản đồ các dòng biển. 

• Tranh ảnh về sóng, thủy triều. 


□ □□□ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


ra. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Sông và hồ khác nhau như thế nào ? 

b) Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông ? Xác định trên bản đồ những hệ 
thống sông lớn trên thế giới, đọc tên, ở châu lục nào ? 

2. Bài mới 

Vào bài : Trên bề mặt Trái Đất, biển và đại dương chiếm phần quan trọng 
nhất (71% diện tích bề mặt Trái Đất). Trong thủy quyển chủ yếu là nước mặn 
(97% toàn bộ khối nước). Các biển và nhất là đại dương lưu thông vói nhau, nhưng 
vẫn mang những đặc tính khác nhau. Vậy biển và đại dương có đặc điểm gì và có 
các hình thức vận động nào ? Đó là nội dung bài học. 


Hoạt động của thầy và trò 


Ghi bảng 


GV. Cho HS biết độ muối tmng bình 
của nước biển là 35%) —> 1 lít nước 
biển có 35g muối khoáng (trong đó có 
27,3g muối ăn) 

CH. - Tại sao nước biển lại mặn ? 

- Độ muối do đâu mà có ? 

CH. - Đọc SGK mục 1. Cho biết: Tại 
sao các biển và đại dương đều thông với 
nhau mà độ muối của nước trong các 
biển không giống nhau ? 

(Phụ thuộc mật độ sông đổ ra biển, độ 
bốc hơi) 

- Tại sao nước biển ở vùng có chí tuyến 
lại mặn hơn các vùng khác (nhiệt độ 
cao, lượng mưa ít) 

- Hãy tìm trên bản đồ thế giới biển Ban 
Tích (Châu Âu), biển Hồng Hải (biển 
Đỏ). 

- Độ muối của biển nước ta là bao 
nhiêu ? 

Tại sao độ muối của biển nước ta lại 


Hoạt động 1 
(CÁ NHÂN/CẶP) 

1) Độ muối của biển và đại dương. 


- Độ muối tmng bình 35%) 


- Độ muối các biển và đại dương không 
giống nhau. 






Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


thấp hơn mức trung bình ? (lượng mưa I 
trung bình lớn) I 

Hoạt động 2 


(CẢ LỚP) 


Chuyển ỷ: Nếu như sông là dòng chảy 
thường xuyên, hồ là khoảng nước đọng , 
thì nước biển có những vận động nào ? 
Nguồn gốc các vận động đó ra sao ? Ta 
cùng tìm hiểu mục 2. 

CH. Bằng thực tế và SGK cho biết: 
sóng biển là gì ? 

- Sóng biển có ở lóp nước trên mặt hay 
ở dưới sâu ? (Trong lóp nước trên mặt) 

- Vì sao biển lại có sóng ? 


2) Sự vận động của nước biển và đại 
dương. 


a) Sóng biển 


- Sóng biển là sự dao động của nước 
biển tại chỗ. 

- Nguyên nhân : 

+ Sóng sinh ra nhờ gió. 

+ Sóng thần sinh ra do động đất (hoặc 
bão lớn) 


- Sóng biển có ảnh hưởng như thế nào 
tới các vùng ven biển và sản xuất của 
con người. 

GV : cung cấp thông tin sóng thần và 
tác hại của sóng thần. 


Hoạt động 3 

b) Thủy triều 


CH. Quan sát H 62 , H 63 nhận xét sự thay 
đổi của ngấn nước ven bờ biển ở hai 
h ìn h. 


(bãi biển thay đổi -> nước dâng cao, 
lùi xa) 

- Hiện tượng đó gọi là gì ? 

- Thủy triều là gì ? Thủy triều có mấy 


- Thủy triều là hiện tượng nước biển lên 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


loại ? (3 loại) 

- Thế nào là triều cường, triều kém ? 

- Nguyên nhân sinh ra thủy triều ? 
(Nguyên nhân triều cường : do sự phối 
hợp sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời 
lớn nhất. Triều Kém : Sức hút của Mặt 
Trăng và Mặt Trời nhỏ nhất). 

CH. Con ngưcd đã biết sử dụng thủy 
triều để làm gì ? (Đánh cá, sản xuất 
muối, hàng hải, sử dụng năng lượng 
thủy triều....) 

GV. Trong các biển và đại dương ngoài 
vận động sóng còn có những dòng nước 
như dòng sông trên lục địa gọi là dòng 
biển (hải lưu). 

- Dòng biển là gì ? 


- Nguyên nhân sinh ra dòng biển. 

GV. Giải thích cho HS biết H64 : 

+ Mũi tên đỏ : dòng biển nóng; 

+ Mũi tên xanh : dòng biển lạ nh . 

CH. Quan sát H64, đọc tên các dòng 
biển nóng, lạnh và cho nhận xét về sự 
phân bố các dòng biển nói trên ? 

GV. Nhận xét, bổ sung, kết luận : 

- Những dòng biển nóng chảy từ xích 
đạo lên vùng có vĩ độ cao. 

- Những dòng biển lạnh chảy từ vĩ độ 
cao xuống vùng có vĩ độ thấp. 

CH. Như vậy dựa vào đâu chia ra : dòng 
biển nóng, dòng biển lạnh. 

(Nhiệt độ của dòng biển chênh lệch với 
nhiệt độ khối nước xung quanh, nơi 
xuất phát các dòng biển...). 

- HS chỉ bản đồ thế giới, Việt Nam một 
số dòng biển nóng, lạnh lớn. 


xuống theo chu kì. 

- Nguyên nhân : Do sức hút của Mặt 
Trăng và một phần Mặt Trời. 


c) Dòng biển 


Dòng biển là sự chuyển động nước với 
lưu lượng lớn trên quãng đường dài 
trong các biển và đại dương. 

Nguyên nhân chủ yếu là gió Tín phong 
và gió Tây ôn đới. 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


GV. Gợi ý HS trả lời: Vai trò các dòng 
biển đối với : 

- Khí hậu - điều hoà khí hậu (dòng 
Gơnxtrim, dòng Đông úc). 

- Giao thông. 

- Đánh bắt hải sản (nơi dòng nóng, lạnh 
gặp nhau). 

- Tại sao ncd dòng biển nóng, lạnh gặp 
nhau thường tập trung nhiều cá ? Đặc 
biệt vùng biển lạnh ở vĩ độ cao (hàn 
đới, ôn đói) có rất nhiều cá ? (Có thể 
dành câu hỏi này để HS về nhà tìm hiểu 
tài liệu viết bài tập ở dạng viết báo cáo 
nhỏ, nộp cho GV). 

CH. Vì sao con người phải bảo vệ biển ? 

3. củng cố 

Phương án 1: 

a) Cho biết nguyên nhân ba hình thức vận động của nước biển. 

b) Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau ? 

c) Đọc bài đọc thêm. 

Phương án 2 : Phiếu kiểm tra trắc nghiệm. 

Câu 1 : Vùng biển có độ muối cao tập tmng ở khu vực có : 

a. Lượng mưa nhiều trong năm, độ bốc hơi kém. 

b. Nhiều sông ngòi đổ ra biển. 

c. Lượng mưa ít trong năm, độ bốc hơi cao. 

d. Nhiều băng tuyết tan, biển kín. 

Câu 2 : Sóng là hiện tượng. 

a. Dao động tại chỗ của nước biển. 

b. Nước biển dâng lên, hạ xuống ở ven bờ. 

c. Nước di chuyển theo dòng dọc bờ biển. 

d. Nước di chuyển ngoài khơi vào bờ. 

Câu 3 : Nguyên nhân chính của thủy triều là : 

a. Các loại gió thổi thường xuyên trên mặt đất. 

b. Sức hút Mặt Trăng, Mặt Trời. 


Các dòng biển có ảnh hưởng rất lớn đến 
khí hậu các vùng ven biển mà chúng 
chảy qua. 


□ □□□ □□□□ □□ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


c. Động đất, núi lửa dưới đáy biển. 

d. Hoạt động thường xuyên của các dòng biển. 

Câu 4 : Thủy triều cường trong tháng xảy ra vào các ngày. 

a. 15 và 1 âm lịch □ c. 1 và 30 dương lịch 

b. 8 và 23 âm lịch □ d. 5 và 15 dương lịch 

Câu 5 : Dòng biển lạnh có nhiệt độ : 

a. Thấp hơn so với nhiệt độ của nước biển xung quanh. 

b. Cao hơn so với nhi ệt độ nước biển xung quanh. 

Câu 6 : Dòng biển nóng có nhiệt độ. 

a. Cao hơn so với nhi ệt độ của nước biển xunh quanh. 

b. Thấp hơn so vói nhiệt độ của nước biển xung quanh. 

Câu 7 : Các dòng biển nóng, lạnh không có ảnh hưởng đến : 

a. Giao thông vận tải trên biển. 

b. Khai thác dầu mỏ ven bờ. 

c. Sự thay đổi khí hậu ven bờ. 

d. Sự phát triển của ngành đánh cá. 

Đáp án : Câu 1 (c) ; Câu 5 (a) ; 

Câu 2 (a) ; Câu 6 (a); 

Câu 3 (b); Câu 7 (b); 

Câu 4 (a). 

4. Hướng dẫn về nhà 

• Kể tên một số dòng biển chính. 

• Xác định vị trí hướng chảy của dòng biển nóng, dòng biển lạnh. 

• Tìm nguyên nhân hướng chảy của các dòng biển. 

• Tìm hiểu những khu vực có dòng nóng chảy qua, dòng lạnh chảy qua thì 
khí hậu như thế nào... 


Bài 25 


THỰC HÀNH : 

Sự CHUVấN DỘNG củn 


TRONG ĐỌI DƯƠNG 


Clk DÒNG BlấN 


I. MỤC ĐÍCH BÀI HỌC 


□ □□□ □□ □□ □□ □□ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


1. Kiến thức 

• Xác định vị trí, hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trênbản đồ. 

• Rút ra nhận xét về hướng chảy của các dòng biển nóng, lạnh trên đại dương 
thế giới. 

• Nêu được mối quan hệ giữa dòng biển nóng, lạnh với khí hậu của nơi 
chúng chảy qua. Kể tên những dòng biển chính. 

2. Kĩ năng 

• Rèn luyện kĩ năng quan sát và xác định các yếu tố địa ư trên bản đồ 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC 

• Bản đồ các dòng biển trong đại dương (hoặc bản đồ tự nhiên thế giới). 

• Phóng to H fi5 trong SGK. 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại kh ấc nhau ? 

b) Nguyên nhân sinh ra sóng và các dòng biển ? 

Nguyên nhân của hiện tượng thủy triều trên Trái Đất ? 

c) Dựa vào đâu người ta chia ra dòng biển nóng, dòng biển lạnh ? 

Kể tên xác định vị trí, hướng chảy một vài dòng biển nóng, dòng biển lạ nh 
chính trên bản đồ dòng biển. 

2. Bài thực hành 

GV giới thiệu các hải lưu ở hai đại dương trên bản đồ : 

+ Thái B ìn h Dương; 

+ Đại Tây Dương. 

Yêu cầu HS theo dõi và điền bổ sung tên các dòng biển chưa có trong hình vẽ 
và các dòng biển trong SGK. 

Bài tập 1 : Hoạt động nhóm (2 nhóm) 

Trả lời các câu hỏi trong bài tập 1, dựa vào bản đồ các dòng biển. 

Các bước làm như sau : 

- Xác định các dòng biển nóng, lạnh trong hai đại dương : Thái Bình Dương, 
Đại Tây Dương (dòng nóng : màu đỏ, dòng lạnh : màu xanh). 

- Các dòng biển nóng, lạnh ở hai nửa cầu xuất phát từ đâu ? Hướng chảy thế nào ? 

- Rút ra nhận xét chung. 

• Các nhóm tự làm việc, rồi cử đại diện trình bày trên bản đồ. 

• Cả lóp theo dõi, góp ý bổ sung. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


• GV nhận xét, chuẩn xác kiến thức bài tập 1. 


Đại 

dương 

Hải 

lưu 

Bắc bán cầu 

Nam bán cầu 

Tén 

Hải lưu 

Vị trí - 
hướng chảy 

Tên 

Vị trí - hướng 
chảy 

Thái 

Rình 

Dương 

Nóng 

Cưrôsiô 

Alaxca 

Từ xích đạo lên Đông 

Từ xích đạo lên Tây Bắc 

Đông Úc 

Từ xích đạo chảy về 
hướng Đông Nam 

Lạnh 

Cabi 

Perinia 

Ôriasiô 

40°B chảy về xích đạo 
Bắc Băng Dương chảy về 
ôn đới 

Nam Mĩ) 

Từ phía Nam (60oN) 
chảy lên xích đạo 

Đại Tây 
Dương 

Nóng 

Guyan 

Gơnxtrim 

Bắc xích đạo - 30°B 

Từ chí tuyên Bắc - Bắc Âu 
(Đông Bắc Mĩ) 

Braxin 

Xích đạo - Nam 

Lạnh 

Labrađô 

Canari 

Bắc - 40°B 

40°B - 30°B 

Rprurhpla 

Nam Phi) 

Phía Nam — xích 
đạo 


GV Kết luận : 

1) Hầu hết các dòng biển nóng ở hai bán cầu đều xuất phát từ vĩ độ thấp (khí 
hậu nhiệt đới) chảy lên vùng vĩ độ cao (khí hậu ôn đới). 

2) Các dòng biển lạnh ở hai bán cầu xuất phát từ vùng vĩ độ cao (vùng cực) 
chảy về vùng vĩ độ thấp (khí hậu ôn đới và khí hậu nhi ệt đới). 

Bài tập 2. Hoạt động cả lớp : GV hướng dẫn cả lớp trả lời câu hỏi dựa vào 
lược đồ H 65 theo dàn ý sau : 

Vị trí 4 điểm đó nằm vĩ độ nào ? (60°B) 

Đánh dấu 4 địa điểm từ phải sang trái theo thứ tự 1,2,3,4. Địa điểm nào gần 
dòng biển nóng (tên), địa điểm nào gần dòng biển lạnh (tên dòng biển). 

- Địa điểm gần dòng nóng (1,2) có nhiệt độ bao nhiêu ? 

- Địa điểm gần dòng lạnh (3,4) có nhiệt độ bao nhiêu ? 

Rút ra kết luận về ảnh hưồng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu 
vùng ven biển chúng chảy qua. 

Dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn. 

Ví dụ : Dòng hải lưu nóng ở vịnh Mêxicô làm thay đổi rất nhiều đặc trưng khí 
hậu của Tây Âu... 

Dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp hơn các vùng cùng 
vĩ độ. 













Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


+ Nắm vững quy luật của hải lưu có ý nghĩa rất to lớn trong việc vận tải biển, 
phát triển nghề cá, củng cố quốc phòng. 

+ Nơi gặp gỡ giữa dòng biển nóng và dòng biển lạnh thường hình thành những 
ngư trường nổi tiếng thế giới ? 

3. củng cố 

a) Nhận xét chung hướng chảy của các dòng biển nóng, lạnh trên thế giói. 

b) Mối quan hệ giữa các dòng biển nóng, lạnh vói khí hậu của nơi chúng chảy qua. 


íỉòi 26 


ĐẤT. CÓC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐÂT 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. kiến thức 

• HS biết được khái niệm về đất (hay thổ nhưỡng). 

• Biết được các thành phần của đất cũng nh ư các nhân tố hình thành đất. 

• Hiểu tầm quan trọng của độ phì của đất và ý thức vai trò của con người 
trong việc làm cho độ phì của đất tăng hay giảm. 

2. Kĩ năng 

• Biết quan sát, nhận xét mối quan hệ tác động qua lại các nhân tố hình 
thành đất. 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• Tranh ảnh về một mẫu đất. 

• Bản đồ thổ nhưỡng thế giới hoặc bản đồ thổ nhưỡng Việt Nam. 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

Vào bài : Trên bề mặt các lục địa có một lớp vật chất xốp gọi là thổ nhưỡng 
quyển hay gọi là lớp đất. Do được sinh ra từ các sản phẩm phong hóa của các lớp 
đá trên bề mặt Trái Đất nên các loại đất đều có những đặc điểm riêng. Điểm mấu 
chốt để phân biệt giữa đất và đá là độ phì. Độ phì của đất càng cao, sự sinh trưởng 
và phát triển của thực vật càng thuận lợi. 

Hoạt động của thầy và trò 


Ghi bảng 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


GV. Giới thiệu : Khái niệm đất (thổ 
nhưỡng) - Giải thích : Thổ là đất 
Nhưỡng là loại đất mềm xốp. 

- Phân biệt: 

Đất trồng dùng trong nông nghiệp 
Đất (thổ nhưỡng) trong địa ư 
CH. - Quan sát mẫu đất H 66 . Nhận xét 
về màu sắc và độ dày của các lớp đất 
khác nhau ? 

- Tầng A có giá trị gì đối với sự sinh 
trưửng của thực vật ? 


Hoạt động 1 
(CẢ LỚP) 

1) Lớp đất trên bề mặt các lục địa 
Lóp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ 
trên bề mặt các lục địa (gọi là lớp đất 
(hay là thổ nhưỡng). 


Hoạt động 2 


(CẶP / NHÓM) 


CH. Đọc SGK mục 2, kết hợp thực tế 
thiên nhiên, hãy vẽ sơ đồ thể hiện các 
thành phần của đất. 

CH. - Trong đó thành phần nào chiếm 
trọng lượng cao ? 

- Cho biết nguồn gốc của thành phần 
khoáng ? (Từ sản phẩm phong hóa đá 
gốc). 

- Cho biêt vai trò của chất hữu cơ đối với 
thực vật ? (Chất mùn có nguồn gốc từ 
sản phẩm phân hủy xác sinh vật —» chất 
dinh dưỡng quan trọng cho thực vật) 


2) Thành phần và đặc điểm của thổ 
nhưỡng. 

a) Thành phần của đất. 



b) Đặc điểm của đất 


GV. Giảng : Trong nông nghiệp, đất tốt 
là loại đất cho thu hoạch thực vật cao 
-» Đó là loại đất có độ phì cao. Đất 
xấu cho thu hoạch thấp —> Do đó, độ 
phì của đất là đặc tính quan trọng nhất 
của đất. Nó gồm toàn bộ những tính 
chất lí, hóa của đất, bảo đảm cho thực 













Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


vật sinh trưởng được thuận lợi và cho 
năng xuất cao. 


Đặc điểm quan trọng của đất là độ phì 


CH. Trong sản xuất nông nghiệp, con 
người đã có những biện pháp tăng độ 
phì của đất như thế nào ? 

- Con người cũng đã làm giảm độ phì 

của đất như thế nào ? (Phá rừng xói 

mòn đất, sử dụng thuốc trừ sâu, phân 

hóa học khống hợp lí, ố nhiễm đất...) _ 

Hoạt động 3 


(THEO NHÓM) 


CH. Dựa vào mục 3 (SGK) cho biết 
vai trò các nhân tố hình thành đất quan 
trọng. 

GV. - Chia lóp thành 3 nhóm, yêu cầu 
mỗi nhóm thảo luận về vai trò một 
nhân tố. 

- Nhận xét, chuẩn kiến thức theo bảng 
“ Các nhân tố hình thành đất chính” 

3) Các nhân tố hình thành đất 

Các nhân tố 

Vai trò đối với đất 

1. Đá mẹ 

2. Sinh vật 

3. Khí hậu 

Sinh ra thành phần khoáng 

Sinh ra thành phần hữu cơ 

Môi trường tạo điều kiện phân giải 
chất khoáng và hữu cơ. 

CH. Ngoài 3 nhân tố chính, sự hình 
thành đất còn chịu ảnh hưởng nhân tố 
nào ? 

( - Địa hình dốc đất mỏng, thoải đất 
dày. 

- Thời gian hình thành dài tạo đất dày, 
ngắn tạo đất mỏng...) 



3. củng cố 

Phương án 1: 

a) Đất là gì ? Nêu các thành phần của đất. 

b) Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp đất ? 

c) Độ phì của đất là gì ? Vai trò của con người thể hiện như thế nào đối với 
việc tăng và giảm độ phì của đất ? 

Phương án 2 : Phiếu bài tập trắc nghiệm 










Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Đánh dấu (x) vào ô chọn đúng 

Câu 1 : Độ phì của đất nhiều hay ít phụ thuộc vào : 

a. Tỉ lệ chất mùn trong đất. □ 

b. Thành phần, cấu tạo hạt chất khoáng trong đất. □ 

c. Độ ẩm, độ tơi xốp. □ 

d. Các tiêu chuẩn trên. □ 

Câu 2 : Việc làm của con người sau đây có tác dụng cải tạo đất. 

a. Đốt rừng lấy đất làm nương rẫy. □ 

b. Không canh tác để đất phát triển tự nhiên. □ 

c. Thường xuyên cầy xới, tưới nước, bón phân, trong quá trình canh tác □ 

d. Trồng cây gây rừng để tạo lớp mùn dày cho đất. □ 

Câu 3 : Độ phì của đất trước hết phụ thuộc vào yếu tố. 

a. Đá mẹ □ c. Lượng nước trong đất □ 

b. Độ dốc □ d. Lóp mùn trên bề mặt. □ 

Câu 4 : Cày sâu, bừa kĩ là biện pháp làm tăng. 

a. Thành phẩn khoáng □ c. Phòng diệt trừ sâu bệnh □ 

b. Lượng mùn trong đất □ d. Khả năng chứa nước, không khí □ 

Câu 5 : Ghép nội dung hai cột A và B thành đáp án đúng. 


Câu 5 : Ghép nội dung hai cột A và B thành đáp án đúng. 


A (Nguyên nhân) 

Đáp án 

B. (Kết quả) 

1. Đá mẹ 

2. Khí hậu 

3. Sinh vật 

4. Thời gian 

5. Địa hình 


a. Thành phần khoáng. 

b. Thành phần hữu cơ. 

c. Độ dày của lớp đất. 


Đáp án : Câu 1 (d) ; Câu 3 (a); 

Câu 2 (c) ; Câu 4 (d); 

Câu 5. (1+ b); 

(3 + b); 

(2 + a + b); 

(4 + 5 + c). 

4. Hướng dẫn về nhà 






Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Tìm hiểu cho biết: Đất có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phân bố động vật 
và thực vật trên Trái Đất. 

Sưu tầm tranh, ảnh tư liệu về các loại thực vật, động vật ở các đới khí hậu trên 
Trái Đất. 


Bài 27 


LỚP Vỏ SINH VẬT. CIÍC NHÂN TỐ ẢNH 


HƯỞNG Đ€N sự phân ÍỈỐTHỰC vọt, dộng VỘT TR€N trói đất 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

• HS nắm được khái niệm lớp vỏ sinh vật. 

• Phân tích được ảnh hưòng của các nhân tố tự nhiên đến sự phân bố động 
thực vật trên Trái Đất và mối quan hệ giữa chúng. 

• Trình bày được những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của con người đến sự 
phân bố thực vật, động vật và thấy sự cần thiết phải bảo vệ động thực vật. 

2. Kĩ năng 

• Quan sát, nhận xét rút ra kết luận mối hên hệ các hiện tượng địa lí trong 
lớp vỏ sinh vật 

n. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC 

• Tranh ảnh, băng hình về các loại thực vật, động vật ở các miền khí hậu 
khác nhau và các cảnh quan thế giới. 

HI. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Chất mùn có vai trò quan trọng như thế nào trong lớp thổ nhưỡng ? 

b) Đặc tính quan trọng của đất là gì ? Đặc tính đó ảnh hưởng như thế nào đến 
sự sinh trưởng của thực vật ? 

2. Bài giảng 

Vào bài : sử dụng phần mở bài trong SGK. 

Hoạt động của thầy và trò 


Ghi bảng 





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Hoạt động 1 
(CẢ LỚP) 

1) Lớp vỏ sinh vật 


CH. Dựa vào SGK, kết hợp vốn hiểu 
biết thiên nhiên hãy cho biết: 

- Sinh vật đầu tiên xuất hiện trên trái 
đất cách đây bao nhiêu năm ? 

- Kể tên một số sinh vật sống trên mặt 
đất, không khí, nước, đất đá. 

- Phạm vi sinh sống của các sinh vật 
trên trái đất. 

- Vậy lớp vỏ sinh vật là gì ? 

- Sinh vật có mặt ở khắp nơi trên Trái 

Đất tạo nên lớp vỏ sinh vật 


Hoạt động 2 
(CẶP / NHÓM) 

2) ảnh hưởng của các nhàn tô' tự 


CH. Quan sát các hình 67,68, 69. SGK. 
Tìm sự khác nhau về thực vật của các 
miền ? 

- Vì sao có sự khác nhau đó ? 

(+ Thực vật chịu ảnh hưởng sâu sắc cảu 
khí hậu - nhiệt độ và độ ẩm). 

+ Khí hậu nóng ẩm (H67) thực vật 
phong phú 

nhiên đối với sự phản bố thực vật, 
động vật 

a) Đối với thực vật 

[ Thưc vât nghèo nàn 
Khí hậu lạnh, giá (H ) J • 

GV. Kết luận. 

Lượng mưa và nhiệt độ ảnh hưởng lớn 
đến sự phát triển của thực vật. 

CH. Ngoài nhân tố khí hậu, thực vật 
còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố nào 
trong tự nhiên ? Cho VD ? 

(- ảnh hưởng của địa hình - có thể vẽ 
sơ đồ.. 

- Ánh hưởng mỗi loại đất trồng ....) 

Khí hậu là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng 
rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của 
thực vật. 


b) Đối với động vật 






Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


CH. Quan sát các H69, H70 SGK. Cho 
biết tên các loài động vật trong mỗi 
miền, nói về sự khác nhau về động vật 
của mỗi hình. 

- Vì sao các loài động vật giữa hai miền 
có sự khác nhau ? 

(- Mỗi động vật có nhu cầu về thức ăn 
và môi trường sinh sống khác nhau 

- Các bức hình - mỗi miền khí hậu có 
các loài động vật thích nghi với môi 
trường đó) 

CH. Tại sao nói động vật chịu ảnh hưởng 
của khí hậu ít hơn thực vật. 

- Động vật thích nghi với khí hậu bằng 
cách nào ? 

- Hãy kể tên một số động vật ngủ đông, 
di cư theo mùa mà em biết ? 

GV. Chốt kiến thức 

- Mõi miền khí hậu khác nhau có 

những động vật khác nhau. 

c) Mối quan hệ giữa thực vật và động vật 

CH. Dựa vào mục c (SGK), kết hợp 
kiến thức thực tế giải thích : Sự phân bố 
các loài thực vật có ảnh hưởng đến sự 
phân bố các loài động vật ? 

(Các loài thực vật ảnh hưởng phân bố 
loại động vật ăn cỏ - Động vật ăn cỏ 
quyết định số lượng động vật ăn thịt...) 

- Sự phân bố các loại thực vật có ảnh 
hưởng sâu sắc tái sự phần bố các loài 
động vật. 

GV. Kết luận. 

- Các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng tới sự 
phân bố thực vật, động vật. 

- Mỗi miền khí hậu có các loài sinh vật 
tương ứng. 

3) Ánh hưởng của con người đôi với 
sự phân bô' thực vật, động vật trên 

Trai Đất 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


CH. Tại sao nói con người có ảnh 
hưỏng tích cực và tiêu cực tái sự phân 
bố thực vật, động vật trên Trái Đất ? 

- Sự ảnh hưởng tích cực ? Ví dụ. 

(Mang giống cây trồng vật nuôi từ những 
nơi khác nhau để mở rộng sự phân bố). 

- Sự ảnh hưởng tiêu cực. 

Ví dụ : 

- Phá rừng bừa bãi làm tiêu diệt thực 
vật, động vật mất nơi cư trú sinh sống. 

- Ô nhiễm môi trường do phát triển 
công nghiệp, phát triển dân số v.v..., thu 
hẹp môi trường sống của sinh vật. 

CH. Tại sao khi môi trường rừng bị phá 
hoại thì các động vật quí hiếm, hoang 
dã trong rừng cũng bị diệt vong 7 
CH. Con người phải làm gì để bảo vệ 
động thực vật trên Trái Đất ? (Biện 
pháp bảo vệ, duy tri sinh vật quý hiếm : 

"Sách đỏ", "Sách xanh" mỗi quốc gia). 

3. củng cố 

Phương án 1 

a) Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố s in h vật trên Trái Đất như thế nào ? 

b) Con người có ảnh hưởng tới sự phân bố động thực vật ra sao ? 

c) Tại sao nói người bảo vệ và hủy diệt các giống loài trên hành tinh xanh ? 
(Có thể để câu hỏi trên là bài tập về nhà làm và nộp cho GV...). 

Phương án 2 : Phiếu kiểm tra trắc nghiệm 


Câu 1 : Hãy ghép các ý ở cột A phù hợp với nội dung cột B và ghi kết quả vào c. 


A 

c 

B 

1. Khí hậu nóng, khô 

2. Khí hậu lạnh giá. 

3. Khí hậu nóng ẩm, mưa 
nhiều. 


a. Thực vật nghèo, chỉ có loài chịu 
hạn sinh sống. 

b. Thực vật phát triển mạnh, nhiều 
loại cây sống thành các tầng khác 
nhau. 


a) Ảnh hưởng tích cực 

Mở rộng sự phân bố sinh vật. 

• Cải tạo nhiều giống cây, vật nuôi có 
hiệu quả kinh tế và chất lượng cao. 

b) Ảnh hưởng tiêu cực 

- Phá rừng 

- Ô nhiễm môi trường sống. 

- Sinh vật quý hiếm có nguy cơ bị tiêu 
diệt. 







Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


c. Thực vật chỉ có rêu, địa y. 

d. Là môi trường khắc nghiệt đối 

vái sinh vật. _ 


Chọn câu đúng nhất đánh (x) 


Câu 2 : Các vùng chân núi, thực vật rậm rạp hơn ở sườn núi do : 

a. Thời gian chiếu sáng dài hơn. □ c. Nhiệt độ ẩm hơn □ 

b. Có đất màu tích tụ nhiều hơn. □ d. Lượng mưa lớn hơn. □ 

Câu 3 : Nhân tố tự nhiên có ả nh hưởng rõ nhất đối với thực vật là : 

a. Đất đai □ c. Khí hậu □ 

b. Nguồn nước □ d. Địa hình □ 


Câu 4 : Động vật chịu ảnh hưỏng của khí hậu ít hơn thực vật vì : 


a. Ngủ đông □ 

b. Di chuyển được □ 

c. Thay đổi mầu sắc của da, độ dày của lông □ 

d. Cả ba khả năng trên. □ 


Câu 5 : Sự ra tăng dân số trên Trái Đất là nguyên nhân dân đến : 

a. Sự phát triển rộng rãi của các loài động vật, thực vật khắp Trái Đất. □ 

b. Sự cạn kiệt rừng và động vật trong rừng. □ 

c. Cả hai đáp án đều sai. (a + b) □ 

d. Cả hai đáp án đều đúng (a + b) □ 


Câu 6 : Hãy dùng kí hiệu mũi tên để thể hiện mối quan hệ giữa thực vật, động vật 
ăn cỏ, động vật ăn thịt và con người, trong môi trường tự nhiên. 


Thực vật 


Động vật ăn cỏ 


Động vật ăn thịt 


Con người 


Đáp án: Câu 1 (1 + a + d); 

(2 + c + d) ; (3 + b); 
Câu 2(b); 

Câu 3. (c); 









Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Câu 4 (d); 
Câu 5 (d); 
Câu 6. 



4. Hướng dẫn về nhà 

Hướng dẫn ôn tập. 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ỒN TẬP 

Câu 1 : - Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông. 

- Sông và hồ khác nhau như thế nào. 

Câu 2 : - Vì sao độ muối của các biển và đại dưong lại khác nhau. 

- Gió sinh ra những vận động nào của nước biển và đại dương. 

- Nêu nguyên nhân của hiên tượng thủy triều trên Trái Đất. 

Câu 3 : - Độ phì của đất là gì ? Con người có vai trò như thế nào đối vói độ phì 
trong lớp đất ? 

- Cho biết các nhân tố quan trọng hình thành đất. 

Câu 4 : - Cho biết ảnh hưỏng của khí hậu đến sự phân bố thực vật, động vật trên 
Trái Đất ? 

- Nêu một số ví dụ nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng 
đến sự phân bố các loài động vật. 

Câu 5 : Con người có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật trên Trái Đất 
như thế nào ? 


PHẦN PHỤ LỤC 










Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Bài 1 

VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT 

A) NGƯỜI TÌM RA HỆ MẶT TRỜI 

... Nicôlai Côpécníc là nhà thiên văn vĩ đại người Ba Lan (1473 - 1543). Ông ra 
đời chính trong thời đại mà ai cũng túi rằng Trái Đất là tmng tâm của Vũ trụ... Đó 
chính là nội dung của Thuyết "Địa tâm hệ" do học giả Hy Lạp cổ Pôlêmê 
nêu ra... 

Học thuyết này được gọi là thuyết Địa tâm và đã được nhà thờ chấp nhận trong suốt 
15 thế kỉ, vì nó thích hợp với ý nghĩ của giáo hội thời Trung cổ ... 

Sau gần 40 năm quan sát và tính toán đối với bầu trời sao, đặc biệt là đối với sự 
chuyển động của các hành tinh, Côpécníc đã nêu ra một học thuyết mới về Vũ trụ 
- Học thuyết "Nhật tâm hệ". Học thuyết được nêu ra năm 1543 trong tác phẩm 
"Bàn về sự chuyển động của các thiên thể"... 

Học thuyết này cho rằng Mặt Trời là trung tâm của vũ trụ (hệ Mặt Trời). Phát kiến 
của Côpécníc là dấu chấm hết cho thuyết Địa tâm hệ, là đòn giáng mạnh vào quan 
niệm sai lầm về Vũ trụ của tôn giáo, nên thời đó học thuyết của ông không được 
chấp nhận và ông bị giáo hội phản động La Mã trả thù, đàn áp. 

Nhưng sự thật cuối cùng vẫn thắng, "Hệ nhật tâm" của Côpécníc là một bước nhảy 
vọt vĩ đại trong quá trình con người nhận thức Vũ trụ. Chính vì vậy ông được gọi 
là người đã tìm ra hệ Mặt Trời... 


B) HỆ MẶT TRỜI LÀ GÌ ? 

Hệ Mặt Trời là một tập hợp các thiên thể trong Vũ Trụ, gôm có Mặt Trời và rất 
nhiều loại thiên thể khác quanh chung quanh : 9 hành tình, 61 vệ tinh và vô số các 
tiểu hành tinh, các sao chổi, các thiên thạch... 

Mặt Trời là một ngôi sao, một thiên thể trên bầu trời có khả năng phát sáng nhờ 
những phản ứng nhi ệt hạch xảy ra bên trong. 


Trái Đất là một trong chúi hành tinh của hệ Mặt Trời. Các hành tinh này đều 
chuyển động quanh Mặt Tròi. Nếu tính từ gần đến xa Mặt trời các hành tinh xếp 
theo thứ tự sau : 


Thuộc nhóm tiểu hành tinh 

1- Sao Thuỷ 

2- Sao Kim 

3- Trái Đất 

4- Sao Hoả 


Thuộc nhóm đại hành tinh 

5- Sao Mộc 

6- Sao Thổ 

7- Sao Thiên Vương 

8- Sao Hải Vương 

9- Sao Diêm Vương 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


I. NHÓM TIỂU HÀNH TINH : 

1. Sao Thuỷ (Mercury) 

Đường k ín h Sao Thuỷ : 4878 km, tỉ trọng : 5,45 gam/cm 3 . Năm trên Sao Thuỷ 
bằng 88 ngày Trái Đất. Sao Thuỷ có tỉ trọng lớn nhất so với các hành tinh kh ác 
trong Hệ Mặt Trời vì Sao Thuỷ ở gần Mặt Trời nhất nên những chất nhẹ đều bị 
Mặt trời “thổi ra” xa và Sao Thuỷ như vậy được cấu tạo chủ yếu bằng kim loại và 
silic. 

Vì ở gần Mặt Trời nhất (khoảng cách 58 triệu km) nên Sao Thuỷ nhận được một 
năng lượng nhiều gấp 7 lần Trái Đất, nhiệt độ ban ngày lên tới 430°c. Với nhiệt độ 
như vậy thì không một máy móc, sinh vật nào có thể đổ bộ lên Sao Thuỷ. Trong 
khi ở bên phía khuất ánh nắng Mặt Trời, đêm nhiệt độ hạ dưới - 183°c. 

Sao Thuỷ tự quay rất chậm so vái Trái Đất và phải mất 58,6 ngày đêm (Trái Đất) 
mới hết một vòng. Như vậy thời gian chiếu sáng một ngày trên Sao Thuỷ gần bằng 
một tháng trên Trái Đất. sở dĩ Sao Thuỷ có vận tốc tự quay không lớn vì nó là một 
hành tinh nặng, cấu tạo phần lớn là kim loại. Mặt khác, do gần Mặt Trời nên lực 
hút của Mặt Trời lớn, có tác dụng cản chuyển động tự quay của Sao Thuỷ. Ngược 
lại, một năm của Sao Thuỷ chỉ bằng 1/4 thời gian năm của Trái Đất vì vận tốc 
quay quanh Mặt Tròi của Sao Thuỷ lớn hơn so với Trái Đất và quỹ đạo quay quanh 
Mặt Trời cũng ngắn hơn do ở gần Mặt Trời (so với Trái Đất). Trên Sao Thủy hầu 
như không có khí quyển nên dù là ban ngày, bầu trời vẫn một màu đen... 

2. Sao Kim (Venus) 

Sao Kim (còn gọi là Sao Hôm, Sao Mai) có dường kính 12.101km. Tỉ trọng : 5,25 
gam/cm 3 . Một năm trên Sao Kim bằng 225 ngày trên Trái Đất. Lớp khí quyển Sao 
chiếm tới 95%, nitơ 4%. Do đó, áp suất khí quyển 
trên Sao Kim rất lớn tối 90 atm, gấp 90 lần áp suất khí quyển Trái Đất. 

Khí C0 2 có tác dụng giữ nhiệt, do đó nhiệt độ Sao Kim vào ban ngày nóng tới 575 
°c (mặc dầu Sao Kim cách Mặt Trời 108 triệu km). 

3. Trái Đất 

Kích thước Trái Đất (có dạng êlipxoit theo F.N.Cra-xốp-xki), bán trục lớn : 6378 
km, bán trục nhỏ : 6357 km. Khoảng cách tmng bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là : 
149.600.000 km. 

Thời gian quay một vòng quanh Mặt Trời: 365 ngày. Thời gian quay một vòng 
quanh trục 23 giờ 56’. Tỉ trọng xấp xỉ như Sao Kim. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Trái Đất tự quay quanh trục một vòng mất 24 giờ (một ngày đêm) và quay quanh 
Mặt Trời một vòng mất 365 ngày 6 giờ (một năm) với tốc độ 29,8km/giây. 

Với vận tốc quay nhanh và với cái nhân chứa sắt và Niken, Trái Đất đã tạo quanh 
mình một từ trường cực mạnh mà không một hành tinh nào trong hệ Mặt Trời có 
được. Địa từ trường bao phủ không gian quanh Trái Đất ngăn chặn mọi tia Vũ Trụ 
có hại cho sự sống, không cho lọt xuống bề mặt Trái Đất. 

4. Sao Hoả (Mars) 

Sao Hoả có đường kín h 6794 km, tỉ trọng : 3,94gam/cm 3 , ngày Sao Hoả bằng 24 
giờ 37’ trên Trái Đất. Sao Hoả có nhiều điểm gần giống Trái Đất, trên đó cũng 
chia mùa do trục của hành tinh nghiêng 23,2°. Sao Hoả có khoảng cách xa Mặt 
Trời hơn Trái Đất 75 triệu km. Sao Hoả có dường kính = 1/2 Trái Đất (đường kính 
Trái Đất 12.756km, đường kinh sao Hỏa 6772km(Theo giáo trình Địa lí tự nhiên... 
Đại cương 1 - NXB Đại học Sư phạm), còn trọng lượng chỉ bằng 1/10. Hiện nay 
trên Sao Hoả thường xuyên lạnh từ 0°c đến -35°c (tuỳ theo vĩ độ). Gió thổi rất 
mạnh tới 400km/giờ. Cách đây 3 tỉ năm, Sao Hoả còn là một hành tinh xanh, cũng 
có sông, cũng có biển, có mưa. 

Ngày nay không khí, nước trên Sao Hoả đã biến đi mất vì lí do : 

- Kích thước Sao Hoả nhỏ, trọng lượng không lớn nên sức hút của hành tinh yếu là 
nguyên nhân khiến các phân tử khí và hơi nước mất dần vào vũ trụ. 

- Giai đoạn đầu của sự hình thành Sao Hoả, các chất khí và hơi nước được sinh ra 
với một khối lượng lớn, vượt xa sự mất mát đi vào vũ trụ và đã hình thành nên lớp 
khí quyển và thuỷ quyển của Sao Hoả. 

- Về sau những cơn mưa thiên thạch và hoạt động núi lửa ngày càng giảm đi thì 
lượng các chất khí và hơi nước mất đi vào vũ trụ lại lớn hơn so với nguồn cung 
cấp. Do đó khí quyển và thuỷ quyển bị mất dần, “biến” vào vũ trụ. Các chất kh í 
trong đó có CO, mất đi là nguyên nhân làm cho Sao Hoả bị lạnh đi tới - 35°c (vì 
CO, có tác dụng giữ nhiệt). 

n. NHÓM ĐẠI HÀNH TINH 

Khác với nhóm tiểu hành tinh gồm các hành t inh nặng, ở gần Mặt Trời, nhóm đại 
hành tinh gồm các hành tinh có kích cỡ rất lớn song lại nhẹ nên bị Mặt Trời “thổi 
ra xa”. 


5. Sao Mộc (Jupiter) 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Đường kính Sao Mộc : 142.000 km, tỉ trọng 1,34 gam/cm 3 , ngày đêm ngắn chỉ 
bằng 10 giờ trên Trái Đất. Năm của Sao Mộc gần bằng 12 năm của Trái Đất. 

Sao Mộc là hành tinh khí khổng lồ, lớn nhất trong Hệ Mặt Trời. Khối lượng gấp 
2,5 lần khối lượng tất cả các hình tinh khác của hệ cộng lại, gấp 300 lần khối 
lượng Trái Đất., cấu tạo bởi 98% là khí hiđrô và hêlium. Tỉ trọng nhỏ, khối lượng 
lại lớn, tốc độ quay nhanh nên hà nh t in h bị dẹt ở 2 cực gây nên gió bão lớn. Nằm 
cách xa Mặt Trời 778 triệu km, Sao Mộc là hành tinh lạnh lẽo. 

Sao Mộc có 16 vệ tinh : 

- Vệ tinh lô lớn gần bằng Mặt Trăng của Trái Đất và bị biến dạng luôn do hoạt 
động của núi lửa. Đỉnh núi lửa Pêlê (Pele) là núi lửa lớn nhất và hoạt động dữ dội 
nhất trên vệ tinh lô. 

- Mặt trăng Europe bị băng giá phủ lớp vỏ ngoài cùng, đến lớp đá ở giữa và nhân 
là kim loại sắt và Niken. 


6. Sao Thổ (Saturn) 

Đường kính Sao Thổ : 120.000 km. Ngày đêm Sao Thổ bằng 10 giờ Trái Đất. Năm 
Sao Thổ bằng 30 năm Trái Đất. Sao Thổ là một hành tinh cấu tạo chủ yếu bởi các 
chất khí, kích thước gần bằng Sao Mộc. Tuy n hi ên tỉ trọng 0,7gam/cm 3 của Sao 
Mộc lại nhỏ nhất so với các hành t in h khác trong Hệ Mặt Trời. 

Các khí cấu tạo nên Sao Thổ chủ yếu là hiđrô và hêli. Hành tinh khí khổng lồ này 
có hình bầu dục, dẹt ở hai cực do lực li tâm tạo nên. Bên trong Sao Thổ có một lõi 
đặc lớn gấp hai lần Trái Đất. Tốc độ tự quay của sao Thổ rất nhanh tạo nên nhi ều 
dải mây trắng song song. 

Tại vùng xích đạo, do lực quay của Sao Thổ nên có gió mạnh tới 1800km/giờ. Sao 
Thổ có tcd 16 vệ tinh. Tàu thám hiểm Cassini - Huygen đã được phóng lên để 
nghiên cứu Sao Thổ và phải đi bẩy năm mới tới đích (năm 2004). Tàu có nhiệm vụ 
nghiên cứu Sao Thổ và 16 vệ tinh Sao Thổ. 

7. Sao Thiên Vương (Uranus) 

Đường kính Sao Thiên Vương : 50.800 km. Tỉ trọng : 1,4 gam/cm 3 , một ngày đêm 
của Sao Thiên Vương bằng 16 giờ Trái Đất. Một năm Sao Thiên Vương bằng 48 
năm Trái Đất. Hành tinh khí khổng lồ này gồm chủ yếu là khí hiđrô và heli, bên 
trong có lõi nham thạch. Trục quay của Sao Thiên Vương gần như trùng với quỹ 
đạo của nó quay quanh Mặt Trời nên hành tinh này có 48 năm (Trái Đất) hướng ra 
xa ánh sáng trong khi đó 48 năm ở bán cầu đối diện lại không nhận được ánh 
sáng. Vì thế mùa ở đây rất dài, luôn lạnh lẽo vì ở quá xa Mặt Trời. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Nhiệt độ không khí trên Sao Thiên Vương lạnh tới - 22l°c và đồng đều ở khắp 
hành tinh, ở mặt sáng cũng như mặt tối, ở xích đạo cũng như ờ cực. Điều đó chứng 
tỏ có sự xáo trộn mạnh mẽ các lớp khí trên hành tinh. 

8. Sao Hải Vương (Neptune) 

Đường kính : 18.600 km, tỉ trọng : 1,73 gam/cm 3 . Ngày trên Sao Hải Vương bằng 
16 giờ (Trái Đất). Năm bằng 164 năm Trái Đất. Hành tinh cấu tạo bởi những khí 
nhẹ với một lõi kim loại nóng bỏng. 

Hành tinh có màu xanh mênh mông, đơn điệu và ánh sáng trên hành tinh lúc nào 
cũng lờ mờ như cảnh hoàng hôn trên Trái Đất. Sao Hải Vương có tốc độ tự quay 
rất nhanh, 16giờ/vòng. Với tốc độ 5,4km/giây, Sao Hải Vương phải mất 164,8 năm 
để quay một vòng quanh Mặt Trời. 

Nằm cách xa Trái Đất 4,5 tỉ km, Sao Hải Vương nhận được một năng lượng bằng 
1/1000 so với Trái Đất và vì vậy nhiệt độ trên hành tinh lạnh tới -230°c thường 
xuyên có gió và bão mạnh trên 1100 km/giờ. 

Mùa hè năm 1996, trạm thiên văn Hoa Kì đặt tại đảo Ha-oai với những máy móc 
tối tân và hiện đại nhất đã quay camêra một cách hoàn chỉnh về hiện tượng tự quay 
và quay xung quanh Mặt Trời của Sao Hải Vương. Ngoài ra còn quay các hiện 
tượng hoạt động của khí quyển trên hành tinh xa xôi và lạnh lẽo này. 

9. Sao Diêm Vương (Pluto) 

Đường kính : 2400 km, tỉ trọng : 2,lgam/cm 3 . Một ngày trên hà nh tinh này bằng 6 
ngày trên Trái Đất. 1 năm bằng 248 năm trên Trái Đất. Sao Diêm Vương là hành 
tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời và cũng xa Mặt Trời nhất, trung bình tới 5,9 tỉ 
km. Độ lệch tâm của quỹ đạo hình ehp mà hành tinh này chạy quanh Mặt Trời lúc 
gần Mặt Trời nhất là 4,4 tỉ km, lúc xa Mặt Trời nhất là 7,4 tỉ km. Sao Diêm Vương 
được phát hiện từ năm 1930. Hành tinh có một vệ tinh, đường kinh 1300km. Vì 
vậy có tác giả cho đây là một hành tinh kép hơn là một hành tinh có vệ tinh. 

Nhiệt độ bề mặt sao Diêm Vương lạnh tới -220°c. Ngày nay với những máy móc 
cực nhạy người ta đã chụp được các ảnh của hành tinh này với những vùng sáng 
tối khác nhau và hai mũ băng ở hai cực của sao Diêm Vương. 

ra. ĐÃ PHÁT HỆN 60 HÀNH TINH Ở NGOÀI HỆ MẶT TRỜI 

a) Tháng 7 năm 1995, nhà thiên văn Mixen - Maio, người Thuỵ Sĩ đã phát hiện ra 
1 hành tinh xung quanh ngôi sao Pêgaxi 51,1 ngôi sao nằm cách Trái Đất 50,1 
năm ánh sáng (1 năm ánh sáng bằng 9,46 tỉ năm ) 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Từ năm 1995 tới nay, các nhà thiên văn ở nhiều quốc gia đã phát hiện được thêm 
nhiều hành tinh ngoài hệ Mặt Trời, đưa tổng số các hành tinh loại này lên tới số 
lượng 60. 

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học rất chú ý xem trên các hành tinh xa 
xôi này có cuộc sống hay không ? Rất tiếc, tất cả các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời 
này đều có cấu tạo chủ yếu là các chất khí như hiđrô và hêli tựa như hành tinh Sao 
Thổ, Sao Mộc, Sao Thiên Vương.v.v... thuộc Hệ Mặt Trời và từ đó suy ra 60 hành 
tinh ngoài Hệ Mặt Trời mới phát hiện được cũng không có sự sống. 

Tuy nhiên việc phát triển ra các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời cách xa Trái Đất tới 
10 tỉ km cũng là một cuộc cách mạng lớn trong khoa học thiên văn. Người ta hi 
vọng rằng, rồi đây tầm mắt của người Trái Đất có thể nhìn xa hơn nữa vào vũ trụ 
bằng các kính thiên văn và máy móc tối tân. 

Hiện nay để quan sát các hành tinh ở xa, không thuộc Hệ Mặt Trời người ta phải 
dùng một loại kính cực nhạy và trên đó có gắn máy quang phổ kí. Trong tương lai, 
người ta dự kiến sẽ quan sát các t in h tú trên bầu trời bằng các trạm thiên văn 
phóng vào vũ trụ. 

b) Hình dạng của Trái Đất ngoài hệ vũ trụ 

Có hình cầu hơi dẹt ở hai cực do tác dụng của sự vận động tự quay của nó quanh 
trục. Theo sự tính toán rất chính xác của P.N. Kraxôvxki và những người cộng tác 
với ông, bán kín h xích đạo là (a) 6.378.245 m, bán kí nh ở cực (b) ngắn hơn bán 
kính xích đạo 21.382 m và độ dẹt trung bình của Trái Đất (a) là : 

a = —“ b = : 298,3 

a 

Con số và độ dẹt của Trái Đất ở hai cực, xác định theo đường chuyển động của các 
vệ tinh nhân tạo xung quanh Trái Đất cũng gần tương tự như vậy : 1: 298,24... 

... Về sau, nhờ những kết quả đo đạc tỉ mỉ trong thế kỉ XIX người ta lại phát hiện 
thêm là Trái Đất không chỉ dẹt ở cực, mà còn hơi dẹt cả ở xích đạo, nghĩa là xích 
đạo cũng không phải là một đường tròn hoàn hảo, mà là một hình elíp và hình 
elipxôít của Trái Đất cũng không phải chỉ có hai trục, mà là ba trục, mặc dầu độ 
dẹt ở xích đạo chỉ bằng 1/30.000 bán kín h của Trái Đất, nghĩa là vào khoảng 213 m. 

c) Ý nghĩa về hình dạng và kích thước của Trái Đất 

+ Ánh sáng Mặt Tròi thường xuyên chỉ chiếu sáng được một nửa bề mặt Trái Đất. 
Nửa còn lại luôn ở trong bóng tối, vì vậy trên Trái Đất lúc nào cũng có hiện tượng 
ngày và đêm. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


+ Dạng hình cầu của Trái Đất làm cho những tia sáng song song của Mặt Trời, khi 
chiếu xuống bề mặt Trái Đất trong cùng một lúc tạo ra những góc nhập xạ (góc 
chiếu) khác nhau ở các kinh độ và vĩ độ khác nhau, nên ảnh hưởng đến sự phân bố 
bức xạ của Mặt Trời theo vĩ độ và theo thời gian trong ngày. 

+ Hình cầu của Trái Đất sinh ra hiện tượng : Càng lên cao cách xa mặt đất, tầm 
nhìn của con người về phía chân trời càng được mở rộng. 

+ Khối hình cầu của Trái Đất có hai nửa đối xứng qua mặt phẳng xích đạo, nên đã 
hình thành hai bán cầu Bắc và Nam, nhiều hiện tượng địa lí thường xảy ra trái 
ngược nhau ở hai bán cầu này. 

+ Hình dạng khối cầu dẹt của Trái Đất, tuy là kết quả của sự vận động Trái Đất, 
nhưng sức ma sát của triều lực do dạng hình cầu sinh ra cũng có ảnh hưởng ngược 
lại đến tốc độ tự quay, làm cho nó chậm dần. Nhiều tài liệu đã chứng minh rằng 
thời gian hoàn thành một vòng quay của Trái Đất vào đại Thái cổ chỉ có khoảng 
20 giờ. 

+ Kích thước và khối lượng vật chất của Trái Đất đã sinh ra một sức hút đủ lớn để 
giữ được lóp không khí ở bên ngoài Trái Đất, tạo điều kiện cho sự sống h ìn h thà nh 
và phát triển. 

d) Thế nào là xích dạo ? Xích dạo có những dặc điểm gì ? 

- Bề mặt tưởng tượng chứa tâm Trái Đất và vuông góc với địa trục cắt bề mặt 
vuông Trái Đất thành một đường tròn lớn. Đó chính là đường xích đạo. 

- Đường xích đạo có một số đặc điểm sau : 

+ Đường xích đạo là vĩ tuyến lớn nhất trên Trái Đất, chiều dài của xích đạo : 
40000km. 

+ Mặt phẳng xích đạo chia hai nửa cầu bằng nhau : nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. 

+ Bất cứ đặc điểm nào nằm trên đường xích đạo quanh năm cũng có hiện tượng 
ngày và đêm dài bằng nhau, và cũng thấy Mặt Trời ở thẳng đỉnh đầu 2 lần trong 
năm vào các ngày xuân phân (21-3) và thu phân (23 - 9). 

Các thuật ngữ: 

1) Hành tinh : Là những thiên thể quay xung quanh Mặt Trcd và không tự phát ra 
ánh sáng. Chúng chỉ phản xạ á nh sáng của Mặt Trời chiếu vào. 

2) Hằng tinh : Là những ngôi sao tự phát ra ánh sáng giống như những Mặt Trcữ. 
(Trong hệ Ngân hà, hiện có khoảng 200 tỉ hằng tinh, tức là 200 tỉ ngôi sao). 

3) Mặt Trời : là một trong hàng trăm tỉ hằng tinh trong hệ Ngân Hà. Trong hệ Mặt 
Trời nó là thực thể duy nhất tự phát ra ánh sáng. 

4) Hệ Mặt Trời : là một tập họp các thiên thể trong vũ trụ. Gồm có Mặt Trời và rất 
nhiều loại thiên thể khác quay xung quanh : 9 hành tinh, 61 vệ tinh và vô số các 
tiểu hành tinh, các sao chổi và các thiên thạch. Hệ Mặt Trcd là thành viên rất nhỏ 
trong hệ lớn hơn là hệ Ngân Hà. 

5) Hệ Ngân Hà (còn có tên là Thiên Hà) là một trong số hàng chục tỉ Thiên Hà 
trong vũ trụ hiện này. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Bài 2 

BẢN ĐỔ VÀ CÁCH VẼ BẢN Đổ 


1. Bản đồ địa lí 

Theo K. A.Xalixep : “Bản đồ địa lí là mô hình kí hiệu hình tượng không gian của 
các đối tượng và hiện tượng tự nhiên xã hội được thu nhỏ, được tổng hợp hoá theo 
cơ sở toán học nhất định nhằm phản ả nh vị trí, sự phân bố và mối tương quan của 
các đối tượng và hiện tượng, cả những biến đổi của chúng theo thời gian để thoả 
mãn mục đích, yêu cầu đã định trước”. 

Như vậy : Bản đồ địa lí còn biểu hiện cả những hiện tượng không nh ìn thấy được, 
như : nhiệt độ không khí, áp suất khí quyển, thành phần dân tộc... 

2. Ý nghĩa của bản đồ trong cuộc sống và trong dạy học địa lí 

Trong quá trình đấu tranh chế ngự thiên nhiên, phát triển Kinh tế - xã hội, trong 
quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, bản đồ địa lí được xuất hiện do 
nhu cầu của thực tiễn và nhanh chóng trở thành một phương tiện rất cần thiết trong 
đời sống hàng ngày. Bản đồ địa lí là công cụ phục vụ đắc lực công trình nghiên 
cứu khoa học, chiếm vị trí quan trọng trong các ngành sản xuất (công nghiệp, 
nông nghiệp, du lịch, dịch vụ) và trong công tác quản lí xã hội. 

Đặc biệt trong quân sự, mọi hoạt động từ đơn giản như xác định đường hành quân 
đến xây dựng phương án tác chiến, việc thực hiện nhiệm vụ chiến thuật, chiến 
lược... đều được tiến hành trên cơ sở bản đồ. 

Trong quá trình dạy - học địa lí, các bản đồ SGK địa lí không chỉ là phương tiện 
mà còn là nguồn cung cấp tri thức quan trọng. Bản đồ địa lí là kết quả của việc thu 
thập tổng kết, cụ thể hoá một số trí thức địa lí bằng hình vẽ : “Ngôn ngữ bản đồ là 
ngôn ngữ thứ hai” của Địa lí học. 

Vì vậy bản đồ có vị trí rất quan trọng trong việc học - dạy địa lí mà còn ở ngoài xã 
hội, là phương tiện tốt nhất để nhận thức thế giới. Dạy và học bằng bản đồ là 
phương pháp đặc thù của bộ môn Địa lí. 

Bài 4 

PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN Đồ 
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ 

1. Giải đáp bài tập phần b : “Hướng dẫn về nhà” 

Muốn xác định hướng Bắc - Nam của một địa điểm phải dựa vào hướng các kin h 
tuyến, còn muốn xác định hướng Đông - Tây lại phải dựa vào hướng các vĩ tuyến. 
Do các kinh tuyến trên Trái Đất chụm đầu ở cực, cho nên mạng lưới kinh, vĩ tuyến 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


trên Trái Đất không phải là một mạng lưới ô vuông, mà là mạng lưới các hình 
thang cân, đáy nhỏ hướng về phía cực. Độ dài của cung 1° trên các vĩ tuyến ngắn 
dần từ xích đạo đến cực. Ví dụ : cung 1° trên xích đạo dài 111,324 km, còn cung 
1° ở trên vĩ tuyến 80° chỉ còn 19,395 km. 

Nếu từ một điểm xuất phát gần xích đạo, máy bay bay lên phía Bắc là bay theo 
hướng kinh tuyến về phía cực bắc. Khi bay xuống phía Nam cũng là bay theo 
hướng kinh tuyến. Hai đoạn này là hai cạnh bên của một hình thang cân. 

Khi bay về phía Đông và phía Tây (tức là theo hướng vĩ tuyến) thì hai đoạn đường 
này lại là hai cạnh đáy lớn và nhỏ của hình thang cân. Nếu mỗi đoạn đường đều 
dài bằng 1000 km thì máy bay không thể về đúng nơi xuất phát ban đầu. 

2. Xác định phương hướng 

Với sự phát triển không ngừng của khoa học, đến nay cách xác định phương 
hướng theo góc phương vị (góc hướng) đã có thể đạt độ chính xác cao (độ, phut, 
giây). 

Trên bản đồ, phương hướng cũng được quyết định cụ thể, chính xác, kh oa học, 
làm cơ sở xác lập mối quan hệ không gian giữa các đối tượng địa lí. Cách định 
hướng trên bản đồ đã thay đổi theo các giai đoạn khác nhau của khoa học địa lí và 
khoa học bản đồ. Thời tmng đại, các bản đồ thường được bố trí hướng đông trên. 
Bắt đầu từ thế kỉ XIV cách định hướng bản đồ theo phương Bắc ở trên đã được đưa 
vào bản đồ hàng hải. Cho đến nay cách định hướng đó đã được ghi nhận và là cơ 
sỏ cho định hướng bản đồ. 

Như vậy muốn định hướng chính xác trên bản đồ, phải dựa vào các đường kinh, vĩ 
tuyến. Riêng đối với bản đồ tỉ lệ lớn, vẽ một khu vực nhỏ bé, trên đó không vẽ 
đường kinh, vĩ tuyến, người ta xác định bằng cách đặt một mũi tên chỉ hướng bắc 
ở một góc của bản đồ. 


BÀI 5 

HỆ THỐNG KÍ HIỆU TRÊN BẢN Đổ 

Hệ thống kí hiệu trên bản đồ là phương tiện đặc biệt biểu hiện toàn bộ hay những 
khía cạnh nhất định của các hiện tượng địa lí. Hệ thống kí hiệu trên bản đồ được 
xây dựng một cách khoa học, đã tạo nên một ngôn ngữ đặc biệt - đó là ngôn ngữ 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


bản đồ. Ngôn ngữ bản đồ giúp cho người biên vẽ thành lập được bản đồ và giúp 
cho người đọc sử dụng được bản đồ theo đúng mục đích và nội dung của nó. 

Hệ thống kí hiệu có tính chất quy ước và được biểu hiện dưới hình thức khác nhau. 
Song việc xây dựng hệ thống kí hiệu này phải dựa trên thực tế khách quan và 
những nguyên tắc khoa học nhất định. 

I. HỆ THỐNG KÍ HIỆ U TRÊN BẢN Đổ THƯỜNG CHIA THÀNH BA 
LOẠI : KÍ HIỆU ĐlỂM, kí hiệu đường (TUYÊN) VÀ KÍ HIỆU DIỆN 
TÍCH 

1. Kí hiệu điểm : Dùng để biểu hiện những sự vật, hiện tượng địa lí phân bố 
theo những điểm riêng biệt (như cột mốc địa giới, một mỏ khoáng sản, 1 ngọn hải 
đăng V V...). Đó là những đối tượng có diện tích nh ỏ khi biểu hiện trên bản đồ 
không thể biểu hiện trên đường viền của chúng. Loại kí hiệu này được dùng để xác 
định vị trí của sự vật, hiện tượng là chính, do các đối tượng địa lí có diện tích quá 
nhỏ nên không thể biểu hiện theo tỉ lệ bản đồ được. Đây là kí hiệu phi tỉ lệ, vị trí 
của sự vật, hiện tượng địa lí thường là tâm của kí hiệu hình học. 

2. Kí hiệu đường (tuyến) : Dùng để biểu hiện các sự vật, hiện tượng địa lí 
phân bố theo chiều dài là chính như : đường địa giới, đường bờ biển, đường giao 
thông, sông ngòi ... Kí hiệu tuyến cho phép thể hiện chiều dài dúng với tỉ lệ bản 
đồ và thể hiện được dạng của đối tượng địa lí. Còn chiều rộng của kí hiệu, thường 
phải vẽ phi tỉ lệ mới thể hiện được rõ đối tượng. 

Dạng đặc biệt của loại kí hiệu này là các đường đẳng trị, như các đường đồng mức, 
đường đẳng nhiệt, đường đẳng sâu... 

3. Kí hiệu diện tích : Dùng để biểu hiện các sự vật, hiện tượng địa lí phân bố 
theo diện tích như : đất trồng, rừng, đầm lầy, vùng trồng lúa... Toàn bộ diện tích 
có các đối tượng địa lí được vẽ theo tỉ lệ bản đồ và giới hạn bcd dường biên ngoài 
của nó bằng những nét vẽ đứt hay những nét vẽ liền. Trong khu vực đó có thể biểu 
thị bằng các kí hiệu tượng hình, hay tô màu... Như vậy, kí hiệu diện tích không 
chỉ thể hiện vị trí, diện tích của các sự vật, hiện tượng mà còn thể hiện được chất 
lượng của sự vật, hiện tượng địa lí nữa. 

H. CÁC DẠNG KÍ HIỆ U BẢN Đổ 

1. Kí hiệu tượng hình : Là h ìn h vẽ gần đúng một bộ phận hay toàn bộ hình 
dạng bên ngoài của sự vật, hiện tượng. Loại kí hiệu này thể hiện một cách s in h 
động các sự vật, hiện tượng địa lí ,giúp người đọc dễ nhận ra sự phân bố không 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


gian của các đối tượng thể hiện. Hạn chế của kí hiệu tượng hình là khó so sánh và 
khó xác định vị trí c hín h xác của đối tượng. 

2. Kí hiệu chữ : Dùng chữ cái hoặc các chữ viết tắt tên các sự vật, hiện tượng 
để biểu hiện các sự vật, hiện tượng địa lí trên bản đồ. Dạng kí hiệu này thường 
dùng thể hiện sự phân bố của các mỏ khoáng sản, ví dụ : Fe - mỏ sắt, Cu - mỏ 
đồng, AI - mỏ nhôm. Kí hiệu chữ không thể hiện được chính xác vị trí các đối 
tượng thể hiện, hơn nữa việc so sánh độ lớn của các kí hiệu này rất khó khăn. 

3. Kí hiệu hình học : Dùng các hình hình học (hình vuông, hình tròn, hình 
tam giác...) để thể hiện các đối tượng địa lí. Dạng kí hiệu này phản ánh ch ính xác 
vị trí các đối tượng, thể hiện các yếu tố nội dung lớn, nhỏ, sử dụng màu sắc và cấu 
trúc bên trong khác nhau cho các kí hiệu. 

Hệ thống kí hiệu bản đồ còn bao gồm màu sắc, chữ viết trên bản đồ, nên rất phong 
phú, đa dạng, thể hiện vị trí, số lượng, thể hiện những đặc tính chất lượng của sự 
vật, hiện tượng địa lí. 


Bài 7 

Sự VẬN ĐỘNG Tự QUAY QUANH TRỤC 
CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ 

1. Vì sao trục Trái đất nghiêng khi tự quay 

Trái Đất tự quay quanh một trục nghiêng tưởng tượng gọi là địa trục. Địa trục tiếp 
xúc với bề mặt Trái Đất ở hai đầu là cực Bắc và Nam. Địa cực là nơi gặp nhau của 
các kin h tuyến nơi vĩ tuyến chỉ còn là một điểm (90°). Ớ đây trong 24 giờ không 
có sự khác biệt ngày đêm, không có sự phân biệt bốn mùa, quanh năm băng tuyết 
phủ kín. 

Khi ta đứng ở cực Bắc, ngửa mặt lên bầu trời, sẽ thấy sao Bắc Cực ở ngay trên đỉnh 
đầu (Sao Bắc cực chỉ cách Bắc Thiên cực 57’58”) 

Trong nửa năm mùa hạ, Mặt Trời chuyển dịch (vận động biểu kiến) thành vòng 
tròn rất thấp ở chân trời. Đó là ngày địa cực. Tại Bắc cực, ngày địa cực 
kéo dài 186 ngày đêm (thời gian này là mùa nóng của bán cầu Bắc). Còn lúc này 
tại cực Nam thì đêm kéo dài 179 ngày đêm nên gọi là đêm địa cực. Trên cực Bắc, 
nếu bạn đi về phía nào, cũng đều là hướng Nam ; không có hướng Đông, hướng 
Tây và hướng Bắc. 

Khi ta đứng ở địa cực Nam, ngửa mặt lên bầu trời sẽ thấy sao Nam cực quanh năm 
nằm trên đỉnh đầu, ánh sáng của nó yếu hơn sao Bắc cực. Ở đây cũng có nửa năm 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


là ngày và nửa năm là đêm. Ở trên điểm cực Nam, đi về hướng nào cũng đều là 
hướng Bắc cả.... 

Vì sao trục Trái Đất lại nghiêng ? Các nhà thiên văn đã đưa ra nhiều giả thiết về 
hiện tượng kì lạ này, trong đó giả thuyết của nhà thiên văn Saphrônốp - Liên Xô 
(cũ) được nhiều người chú ý. Theo ông, sau khi Trái Đất hình thành không lâu, có 
những hành tinh nhỏ, thể tích không giống nhau, thường xuyên rơi xuống bề mặt 
Trái Đất. Lúc này, Trái Đất chưa được lớp khí quyển che chở, nên các hành tinh đã 
va chạm với Trái Đất, gây chấn động mạnh. Trong đó, ngay từ thời kì đầu, một 
hành tinh nhỏ có thể tích bằng khoảng 1% thể tích Trái Đất, đường kính khoảng 
1000 km, vcd khối lượng ước tính khoảng 1 tỉ tấn, bay với vận tốc 1 lkm/giây, đột 
nhiên va mạnh vào Trái Đất. Đòn chí mạng này đã làm cho trục của Trái Đất bị 
nghiêng đi 23°27’ - Nhiệt độ khi va chạm sinh ra khiến cho nhiệt độ bề mặt Trái 
Đất tăng lên đến 1000°c. Theo ông, cú va chạm mạnh của tiểu hành tinh trên đã 
ảnh hưởng không nhỏ tới Trái Đất, đã làm cho cảnh quan cũng như các đới khí 
hậu trên trái đất có đặc điểm như bây giờ 

2. Thời gian quay đúng một vòng của Trái Đất là bao nhiêu 

Thời gian ta quan sát trên Trái Đất nhìn thấy Mặt Trời hai lần xuất hiện ở cùng 
một vị trí trên bầu trời được quy ước là một ngày đêm (24 giờ). Thời gian đó 
không phải là thời gian quay đúng một vòng của Trái Đất. Bởi vì đồng thời với vận 
động tự quay, Trái Đất cùng di chuyển trên quỹ đạo quanh Mặt Trời. Khi Trái Đất 
tự quay được một vòng trọn vẹn, thì nó cũng đã di chuyển được một khoảng cách 
nhất định trên quỹ đạo. Lúc đó, Mặt Trời chưa xuất hiện ở vị trí cũ trên bầu trời. 

Để thấy được vị trí xuất hiện ban đầu của Mặt Trời, Trái Đất phải quay thêm một 
thời gian bằng 3 phút 56 giây. Như vậy, thời gian quay một vòng đúng của nó chỉ 
dài có 23 giờ 56 phút 4 giây. Người ta gọi thời gian đó là ngày thực, hay ngày 
Thiên văn. 

3. Ranh giới của khu vực giờ gốc (khu vực có đường kinh tuyến đi qua đài thiên 
văn Grin-uýt, nước Anh) là từ kinh tuyến 7°30' T đến kinh tuyến 7°30' Đ. 

Từ khu vực giờ gốc đi về phía Đông, là các kh u vực có số thứ tự tăng dần và giờ 
cũng sớm hơn giờ ở các khu vực phía Tây và ngược lại. 

Việt Nam lấy giờ chính thức là giờ của kinh tuyến 105°Đ đi qua c hín h giữa khu 
vực số 7. 

Những nước có diện tích lãnh thổ nhỏ, chiều ngang hẹp như nước ta, thường chỉ có 
một khu vực giờ, còn những nước có diện tích lãnh thổ lớn, chiều ngang rộng có 
thể có nhiều khu vực giờ thì dùng giờ múi đi qua thủ đô nước đó làm 
giờ chung cho quốc gia đó. Giờ này gọi là giờ hành chính (hay còn gọi là giờ 
Pháp lệnh). 


NƠI ĐÓN NĂM MỚI SỚM NHẤT 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Đường đổi ngày được Quốc tế công nhận là nơi bắt đầu một ngày mới sớm nhất 
trên Trái Đất và đó cũng là tận cùng của một ngày mới trên Trái Đất. Vị trí của 
đường đổi ngày được quy định là đường dọc theo kinh tuyến 180° đi qua Thái Bình 
Dương. Quy định một ngày trên Trái Đất bắt đầu từ bên trái của đường này trở đi 
(có nghĩa là ở hai bên đường đổi ngày có hai ngày khác nhau). Những đường quy 
định này có rất nhiều chỗ quanh co, chủ yếu là do một số quốc gia có lãnh thổ 
nằm trên ranh giới này không vận dụng, vì nếu theo quy định thì trong cùng một 
ngày trên nước họ sẽ có 2 ngày khác nhau. VD : 

- Thủ đô Nucualôpha của Tônga có vị trí ở Kinh độ 175°20’ thuộc múi giờ số 11 
phía Tây cũng có thể gọi là “thủ đô cực Tây của thế giới”. Nhưng do đường phân 
giới phải tránh chia đôi quốc gia, người ta dịch chuyển nó sang khu vực 12 Đông. 
Nên tại thủ đô Nucualôpha của Tônga ghi dòng chữ thật kiêu hãnh trên tấm biển 
quảng cáo du lịch : “Đây là nơi Mặt Trời mọc sớm nhất trên Trái Đất”. Trong 
thành phố có nhiều khách sạn mang tên “Khách sạn đường đổi ngày” 

- Thủ đô Apia của Tây Xamoa có vị trí ở kinh độ 171°4’ Tây, ch ín h ra thuộc múi 
giờ 11 Tây. Sau khi đường đổi ngày bị điểu chỉnh lệch về phía Tây mới đi qua 
Apia. Đây là điểm cuối cùng của Trái Đất nhìn thấy Mặt Trời lặn xuống chân trời. 
Vậy, những nơi nào bắt đầu một ngày mới sớm nhất trên thế giới. Cùng với quốc 
đảo Tônga trên Thái Bình Dương còn có quốc đảo Phi gi, Niu Dilan và bán đảo 
Sucốtki phía Đông Châu Á - người dân ở những nơi này được đón mừng năm mới 
sớm nhất. Nơi đón tết sau cùng là Tây Xamoa. 

Cùng chung kinh tuyến 180° Đông và Tây, nằm trong múi giờ 12, giờ thống nhất 
nhưng ngày lại khác nhau. Khi vượt qua đường này chỉ cần thay đổi lịch còn đồng 
hồ không cần chỉnh, giờ vẫn giữ nguyên. 

Như vậy, nếu chúng ta đi vòng quanh Trái Đất theo hướng Đông (Trái Đất tự quay 
từ Tây sang Đông) sẽ được dôi ra một ngày. 

4. Ý nghĩa của vận động tự quay của Trái Đất 

... Khi tự quay quanh trục một vòng mất 24 h (một ngày đêm) và quay quanh Mặt 
Trời một vòng mất 365 ngày 6 giờ (một năm) với tốc độ 29,8 km/giây. Khi quay, 
trục quay của Trái Đất nghiêng vcd mặt phẳng Hoàng đạo 23°27' và luôn nghiêng 
về một phía, đã tạo ra hiện tượng các mùa khí hậu. Với hình dạng khối cầu, khi 
quay Trái Đất tạo ra sự phân bố nhiệt không đều trên bề mặt từ xích đạo về phía 
hai cực gây nên sự chênh lệch về khí áp, tạo ra hệ thống các loại gió điều hòa nhiệt 
độ Trái Đat. 

Với tốc độ quay nhanh và với cái nhân chứa sắt và niken, Trái Đất đã tạo quanh 
mình một từ trường cực mạnh mà không một hành tinh nào trong hệ Mặt Trời có 
được. Địa từ trường bao phủ không gian quanh Trái Đất, ngăn chặn mọi tia vũ trụ 
có hại cho sự sống, không cho lọt xuống bề mặt Trái Đất... 

Nếu trục trái đất là thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo) thì quanh năm 
tia nắng mặt trời luôn thẳng góc với xích đạo, vùng xích đạo sẽ rất nóng và con 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


người khó ở nơi đó được. Trong khi xích đạo nóng như vậy thì tia nắng mặt trời lại 
tiếp tuyến với hai cực, lượng nhiệt và á nh sáng yếu ớt, hai cực sẽ lạnh hơn nhiều so 
với ngày nay và băng hà sẽ lan tràn về các vĩ tuyến ôn đới. Con người phải lùi về 
phía xích đạo cách chỗ ở hiện nay 2000 km. Như vậy bức tranh quần cư các dân 
tộc trên thế giới chỉ thu lại một dải hẹp chứ không ở một diện rộng như ngày nay. 
Cuối cùng, nếu như cùng địa điểm trên thế giới quanh năm nhận được một lượng 
nhiệt và ánh sáng không đổi thì Trái Đất không có mùa nóng, lạnh. 

5. Thảm họa Trái Đất sắp đối mặt 

Chúng ta biết rằng Trái Đất mà chúng ta sinh sống luôn tự quay không ngừng. Tuy 
sự tự quay này hiện tại không mang lại cho chúng ta cảm giác khó chịu nào, 
nhưng bạn có biết, do trục tự quay của Trái Đất dịch đổi vị trí nên con người phải 
đứng trước những thảm họa mang tính toàn cầu. 

Theo các nhà khoa học, sự dịch chuyển vị trí trục Trái Đất sẽ là nguyên nhân chủ 
yếu gây ra thảm họa. Hiện nay, chúng ta đang ở vào tiền kì của thời kì sửa đổi trục 
Trái Đất. Cấu tạo địa chất biển đổi và sự liên tục giãn nở có thể sẽ đưa Trái Đất 
vào thời kì biến động mới. Điều này làm hành tinh chúng ta phải đối mặt với tình 
huống khó có thể tính trước được. 

Trục Trái Đất dịch chuyển sẽ gây ra những đợt sóng thần khổng lồ. Bình quân cứ 
50 vạn năm thì trục Trái Đất dịch chuyển một lần. Theo nghiên cứu của các nhà 
địa chất thì rất nhiều thảm họa trong lịch sử của Trái Đất phát sinh vào thời kì thay 
đổi trục và hiện nay Trái Đất đang ở trong thời kì này. Điều này sẽ gây ra vào đầu 
thế kỉ sau (TK 22) những cơn địa chấn dữ dội tàn phá bờ biển phía Tây của nước 
Mĩ, NewYork sẽ bị lũ lụt dìm ngập, Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, An h... sẽ bị 
những đợt sóng thần khổng lồ tấn công. 

Đối với nguyên nhân gây ra sự dịch chuyển trục Trái Đất các nhà khoa học đã đưa 
ra rất nhiều giả thiết. Trong đó có một giả thiết quan trọng cho rằng nguyên nhân 
tiềm tàng ở tầng băng phía dưới vùng hai cực Nam, Bắc. Các nhà khoa học nhận 
định rằng khi chất lượng tầng băng phía trên (chỏm băng) ở hai đầu cực đạt đến 
một giá trị giới hạn, nó sẽ dựa vào lực li tâm sinh ra do sự tự quay của Trái Đất 
làm chuyển đổi trục Trái Đất từ phương đứng hướng sang phương ngang, thay đổi 
vị trí hai cực và gây ra những thảm họa toàn cầu. 

Bài 8 

Sự CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI 

1. Khi nào Trái Đất gần Mặt Trời nhất (cận nhật) 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Khi nào Trái Đất xa Mặt Trời nhất (viễn nhật). 

... Quỹ đạo Trái Đất quay quanh Mặt T rời theo hình elíp. Cự li quả Đất và Mặt 
Trời luôn luôn biến đổi. Các nhà thiên văn cho biết: hằng năm ngày 3 tháng giêng 
là ngày Quả Đất gần Mặt Trời nhất, ngày 4 tháng 7 là ngày quả Đất xa 
Mặt Trời nhất. Mặt Trời là một khối cầu phát nh iệt. Theo nguyên lí thì càng gần 
Mặt Trời, nhiệt độ càng nóng (tức là thời kì quả đất nóng nhất nên là tháng giêng, 
lạnh nhất là tháng 7). Nhưng trên thực tế tháng giêng là mùa giá rét, còn tháng 7 là 
mùa hè. Vì sao lại thế. 

Nguyên là sự nóng lạnh của khí hậu tuy do nguồn nhiệt hấp thụ được từ Mặt Trời 
nhiều hay ít quyết định, nhưng khi quả Đất gần Mặt Trời vẫn không phải là 
nguyên nhân chủ yếu quyết định nhiệt lượng thu được nhiều hay ít. Bởi vì ngày 3 
tháng 1 hằng năm, quả đất cách Mặt Trời khoảng 147 triệu km, ngày 4 tháng 7 
quả Đất cách Mặt Trời của hai ngày đó chỉ chênh nhau 2% (khoảng 5 triệu km) 
cho nên ảnh hưởng của nhiệt lượng mà quả Đất thu được không chênh nhau lắm. 
Nguyên nhân chủ yếu quyết định sự nóng lạnh của khí hậu trên Trái Đất là độ 
nghiêng chiếu sáng của ánh nắng Mặt Trời lên mặt đất. Nếu độ nghiêng này càng 
lớn thì nhiệt lượng một đơn vị diện tích trên Mặt Đất thu được càng ít. Ánh nắng 
mùa Đông chiếu lên Bắc bán cầu hoàn toàn nghiêng, cộng thêm ngày ngắn đêm 
dài, cho nên khí hậu giá rét, còn mùa hè ánh nắng chiếu tương đối vuông góc vói 
Quả Đất, cộng thêm ngày dài đêm ngắn cho nên khí hậu rất nóng. 

Ở Nam bán cầu tháng giêng nóng, tháng bảy lạnh. Điều đó thực ra cũng không 
phải vì tháng giêng quả Đất gần Mặt Trời, tháng 7 cách xa, mà vẫn là do độ 
nghiêng của ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống Nam bán cầu lớn hơn tháng 7... 

2. Xích đạo không phải là chỗ nóng nhất 

... Nhiều người cho rằng xích đạo là nơi nóng nhất, vì khu vực xích đạo Mặt Trời 
chiếu sáng quanh năm. Thực ra, chỗ nóng nhất không phải là xích đạo. 

Ớ châu Á, châu Phi, châu úc và Nam, Bắc châu Mĩ rất nhiều sa mạc rất xa xích 
đạo, nhiệt độ ban ngày ở đó nóng hơn xích đạo rất nhiều... nhiệt độ cao nhất ở 
vùng xích đạo rất ít khi vượt quá 35°c, còn ở sa mạc Xahara - châu Phi - nhiệt độ cao 
nhất ban ngày đạt 55°c, nói chung trên 40°c. Sa mạc Á Rập n hiệ t độ cao nhất ban 
ngày đạt 45° - 50°c. Sa mạc Gôbi của Tmng Quốc nhiệt ban ngày cao nhất đạt 45°c... 
Vành đai xích đạo đại bộ phận là biển. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ 
Dương đều nằm trong vùng xích đạo. Biển xích đạo rộng lớn, nước có đặc điểm 
khác với đất là tmyền nhiệt xuống dưới sâu. Đồng thời nước biển bốc hơi đòi hỏi 
phải tiêu phí nhiều nhiệt. Cộng thêm nhi ệt dung nước biển lán nên nhiệt độ nước 
tăng cao chậm hơn mặt đất. Do đó, nhiệt độ biển ban ngày ở vùng xích đạo tăng 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


lên chậm, còn trên sa mạc cây ít, không có nước, nhiệt dung của đất, cát nhỏ nên 
nhiệt độ tăng nhanh. Đất, cát tmyền nhiệt kém, lượng nhiệt khó tmyền xuống dưới 
sâu, sa mạc không có nước để tiêu hao nhiệt lượng, nên nhiệt độ trên sa mạc tăng 
rất nhanh. 

Cát bị thiêu đốt nóng bỏng. Ngoài ra mây và mưa trên xích đạo đều nhiều hơn trên 
sa mạc, nên buổi chiều có mưa, như vậy nhiệt độ buổi chiều sẽ không tăng. Còn sa 
mạc nắng suốt ngày, rất ít mưa, do đó nhiệt độ buổi chiều vẫn tiếp tục tăng cao. 
Cho nên chỗ nóng nhất ban ngày không phải ở xích đạo mà là trên sa mạc. 

3. Nơi nóng nhất thê' giới, nơi lạnh nhất thế giới 

- ... Trên thế giới điểm nóng nhất là Ma Sa Wa ở Xaipia châu Phi Ma Sa Wa ở bên 
biển Hồng Hải, nhiệt độ tmng bình tháng 1 là 26°c, tháng 7 là 35°c. Nhiệt độ 
tmng bình cả năm là 30,2°c. Như vậy ở đó tháng nào cũng nóng, ngày nào cũng là 
mùa hè. 

Vì sao vùng đó lại nóng như thế. Mặc dù ở trên bờ biển nhưng Hồng Hải là biển 
nhiệt độ cao. Hơn nữa ở đó hằng năm là gió Đông bắc từ vùng sa mạc Ả Rập khô 
ráo thổi đến. Khu vực Ma Sa Wa lại cao hơn mặt biển lOm, nên gió Đông bắc làm 
tăng thêm độ nóng vùng này, mưa rất ít. 

Điểm xuất hiện nhiệt độ cao nhất trên thế giới là Xô ma li, châu Phi. Ở đó nhiệt độ 
trong bóng mát còn cao hơn 65°c, còn sa mạc Xahara châu Phi, trứng gà vùi cát 
của sa mạc có thể gần chín được. Nhưng đó là cái nóng của cát chứ không phải cái 
nóng của sa mạc. 

-... Trên thế giói chỗ lạnh nhất là châu Nam cực, nhiệt độ bình quân năm là 
(-25°C), nhiệt độ tuyệt đối thấp nhất là (-88°C) (có năm là -94,5°C). Ở đó vì độ 
cao, hơn nữa là một lục địa toàn băng, đồng thời là khu vực bão tố lớn nhất trên 
thế giới. Ngoài ra trên lục địa những nơi có người ở, chỗ lạnh nhất được xem là hai 
vùng Uây hêzanck và Aormikhan ở Đông Xibêri - Nga. Nhiệt độ trung bình hàng 
năm ở hai vùng đó là (-15°C), tháng 3 mùa Đông dưới -40°c. Nhiệt độ thấp nhất ở 
Uây hêzanck là -68°c (1892) ở Aomikhan thấp nhất là -78°c (1933). sở dĩ hai 
khu vực trên đặc biệt lạnh vì vĩ độ và địa hình ở đó quyết định. Gió biển ấm không 
thổi đến được, lại bị núi bao quanh khí hậu giá lạnh ở phía Bắc tràn thẳng vào, 
dừng lại ở thung lũng. Vùng này ánh nắng Mặt Trời rất ít, nhiệt độ đã thấp lại còn 
cộng thêm không khí giá rét, tuyết băng bao phủ, nên quanh năm rất giá lạnh. 

4. Vào ngày hạ chí (22 - 6) ở nửa cầu Bắc chưa phải là ngày nóng nhất 
trong năm 

Ánh sáng Mặt Trời khi chiếu xuống mặt đất phải đi qua lớp khí quyển. Không khí 
chỉ hấp thụ được một lượng nhiệt rất nhỏ, không đáng kể. Chỉ sau khi mặt đất hấp 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


thụ phần lớn lượng nhiệt của ánh sáng Mặt Trời thì không khí mói nóng lên nhờ 
lượng nhiệt từ mặt đất phát tán ra, gọi là bức xạ mặt đất (bức xạ dài). Như vậy là 
không khí nóng lên không phải do trực tiếp thu nhận nhiệt từ ánh sáng Mặt Trời 
(bức xạ sóng ngắn). Mặt đất có tích được một lượng nhiệt lớn ở Mặt Trời thì mới 
nóng lên và sau đó mới có khả năng bức xạ một lượng nhiệt lớn ra không tmng. 
Chính vì vậy, trong một năm không khí thay đổi tùy theo lượng nhiệt của mặt đất 
tích lũy được nhiều hay ít. Sau ngày hạ chí, ở nửa cầu Bắc mặt đất sau khi tích lũy 
được nhiều nhiệt mới có bức xạ lớn, làm cho nhiệt độ không khí tăng cao. Thời kì 
nóng nhất trong năm như vậy phải vào tuần sau ngày hạ chí. Thông thường trên 
lục địa, tháng nóng nhất trong năm là tháng 7. Tháng lạnh nhất là tháng 1. 

5. Nếu trục Trái Đất đứng thẳng thành một góc vuông với mặt phẳng quỹ đạo thì 
khi Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời, ánh sáng Mặt Trời bao giờ cũng chiếu 
thẳng vào xích đạo thành một góc vuông với mặt đất. Lúc đó, hiện tượng mùa sẽ 
không có ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất. Nhiệt độ lúc nào cũng cao nhất ở xích đạo 
và giảm dần về phía hai cực. 

Nếu trục Trái Đất trùng với mặt phẳng quỹ đạo (nằm trong mặt phẳng quỹ đạo), 
thì khi Trái Đất chuyển động tịnh tiến quanh Mặt Trcd, trên bề mặt Trái Đất sẽ có 
hiện tượng các mùa ở khắp mọi nơi, nhưng sự thay đổi giữa các mùa sẽ rất khốc 
liệt. Trong một năm, ánh sáng Mặt Trời sẽ lần lượt chiếu thẳng góc từ xích đạo lên 
cả hai địa cực. Lúc đó sẽ không còn kh ái niệm đường chí tuyến, vùng nội chí 
tuyến v.v... 


Bài 9 

HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 

1. Sự chệnh lệch thời gian giữa mùa nóng và mùa lạnh ở hai bán cầu 

Ngoài sự chênh lệch độ dài ngắn ngày - đêm tùy theo mùa ở các địa điểm trên 
Trái Đất (trừ xích đạo), vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời còn gây nên sự 
khác nhau về độ dài của thòi kì nóng lạnh ở hai bán cầu. Có sự chênh lệch này vì 
từ 21 - 3 đến 23 - 9, Trái đất chuyển động trên quỹ đạo ở xa Mặt Trời hơn so với 
thời gian từ 23 - 9 đến 21 - 3. Do vậy sức hút của Mặt Trời yếu hơn. Vận tốc Trái 
Đất giảm và nhỏ nhất là 29,3km/giây. Trái Đất phải chuyển động trong 186 ngày 
đêm để đi hết chặng đường này. (Đây là thời kì nóng của bán cầu Bắc). Ngược lại, 
từ 23 - 9 đến 21-3, Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo gần Mặt Trời hơn, sức hút 
của Mặt Trời mạnh hơn nên vận tốc của Trái Đất tăng, lớn nhất là 30,3km/giây. Vì 
thế Trái Đất chỉ mất 179 ngày đêm để thực hiện nốt quãng đường còn lại (Đây là 
thời kì nóng của bán cầu Nam). 

2. Sự thay đổi nóng, lạnh ở Bắc bán cầu lớn hơn ở Nam bán cầu 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Trong một năm, nhiệt lượng Mặt Trời tỏa xuống Bắc bán cầu và Nam bán cầu 
gần như bằng nhau. Xét về mặt lí thuyết thì nh iệt độ ở 2 bán cầu cũng phải gần 
giống nhau. Nhưng trên thực tế nhiệt độ tmng bình của từng bán cầu lại rất không 
giống nhau. 

+ Nhiệt độ trung h ìn h Bắc bán cầu tháng 1 là 8,l°c ; Tháng 7 là 22,4°c chênh 
lệch nhau 14,3°c. 

+ Nam bán cầu tháng 1 là 17°c, tháng 7 là 9,7°c chỉ chênh lệch 7,3°c. 

+ Nhiệt độ trung bình ở vĩ độ 40°B tháng 1 là 5°c, tháng 7 là 24°c chênh lệch 
nhau 19°. 

c chỉ chênh 

lệch nhau ố°c. 

Như vậy, trong điều kiện bức xạ của Mặt Trời như nhau nhưng có thể xẩy ra 
những sự thay đổi nóng, lạnh kh ác nhau ở hai bán cầu. Nguyên nhân đó là : Diện 
tích của bán cầu Bắc và Nam bán cầu bằng nhau, nhưng sự phân bố đại dương và 
lục địa của hai bán cầu thì lại rất khác nhau. Lục địa ở Bắc bán cầu rất lớn, còn ở 
Nam bán cầu thì rất bé. Diện tích lục địa ở Bắc bán cầu chiếm 39%, đại dương 
chiếm 61%. Còn diện tích lục địa ở Nam bán cầu chỉ chiếm 19%, diện tích đại 
dương chiếm 81%, Do diện tích đại dương Nam bán cầu lớn. về mùa hạ, khi bức 
xạ nhiệt Mặt Trời lớn nhất thì đại dương đã tích lũy được một lượng nhi ệt kh á lớn. 
Về mùa Đông bức xạ Mặt Trời yếu, thì lại nhả ra rất nhiều nhiệt đã tích lũy được. 
Do vậy, mùa hè không nóng lắm, mùa đông không lạnh lắm. Sự thay đổi hàng 
năm giữa mùa nóng và mùa lạnh không lớn như ở Bắc bán cầu. 

3. Hiện tượng “Đêm trắng” ở các vùng có vĩdộ cao 

Đêm trắng là thuật ngữ dùng để chỉ hiện tượng ban đêm trời không tối hẳn như 
bình thường, mà có tình trạng tra nh tối, tranh sáng như lúc hoàng hôn. 

Hiện tượng này chỉ xảy ra ở các vùng có vĩ độ cao về mùa hạ, khi ngày dài hơn 

B. 

Ở đây về mùa hạ có ngày rất dài, vào ngày 22/6 hằng năm Mặt Trời chỉ lặn lúc 21 h 
14’ và lại mọc lên ở chân trời lúc 2 h 46’. 

Trong gần 5 h đồng hồ gọi là đêm ấy, thực ra hoàng hôn chỉ vừa mới tắt, thì h ình 
minh đã ló rạng. Vì vậy người ta gọi là đêm trắng. 

Ở vùng vĩ độ cao trên vùng cực (từ vĩ độ 66°33’ đến cực) có ngày Mặt Trời chưa kịp 
lặn xuống chân trời, đã lại mọc lên ngay, nghĩa là hoàn toàn không có đêm. Ở vùng 
này mùa hạ có đêm ngắn bao nhiêu, thì mùa đông có đêm dài bấy nhiêu. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Nguyên nhân của tất cả các hiện tượng trên là do độ nghiêng của trục Trái Đất trên 
mặt phẳng quỹ đạo trong quá tr ìn h vận động của Trái Đất quanh Mặt Tròi sinh ra. 

4. Hiện tượng gì xảy ra nếu Trái Đất không chuyển động quanh trục, 
nhưng vẫn chuyển động quanh Mặt Trời 

Nếu Trái Đất vẫn chuyển động tịnh tiến quanh Mặt Trời, nhưng không chuyển 
động quanh trục, thì lúc đó trên Trái Đất vẫn có ngày đêm, nhưng một năm chỉ có 
một ngày đêm, ngày sẽ dài sáu tháng và đêm cũng dài sáu tháng đối với tất cả mọi 
nơi trên Trái Đất. 

Ban ngày (dài sáu tháng) mặt đất sẽ tích một lượng nhiệt rất lớn và nóng lên dữ 
dội. Trong khi đó ban đêm (dài sáu tháng) mặt đất lại tỏa ra một lượng nhiệt rất 
lớn, làm cho nhiệt độ hạ xuống hết sức thấp. Trong điều kiện nhiệt độ chênh lệch 
như vậy, sự sống trên bề mặt Trái Đất như hiện nay không thể tồn tại được. 

Ngoài ra, sự chênh lệch về nhiệt độ cũng gây ra một sự chênh lệch rất lớn về khí 
áp giữa hai nửa cầu ngày và đêm, dẫn đến việc hình thành những luồng gió mạnh 
không sao tưởng tượng nổi trên bề mặt Trái Đất. 

Bài 10 

CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 
1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất 

... Lớp trung gian của Trái Đất, còn có tên là bao Manti. Phạm vi từ đáy vỏ Trái 
Đất tới độ sâu 2900 km. Ở ranh giới phía giữa của bao Manti, nhiệt độ là 2000 - 
2500°, áp suất là 1,4 triệu atmôphe. Bao Manti có lẽ được cấu tạo bởi các đá siêu 
bazơ như đunít và pêriđôtít giàu ôlicin và pirôxen... Trong lớp tmng gian của Mặt 
Đất, Manti trên không đồng nhất về mặt cấu tạo, vì vậy rất có thể nó là nơi bắt 
nguồn của các quá trình kiến tạo, tâm động đất và lò măcma. Cùng với vỏ Trái Đất 
nó tạo nên quyển kiến tạo... 

Một trong những đặc điểm quan trọng của Trái Đất là một hành tinh còn đang hoạt 
động. Từ một thiên thể nóng bỏng ban đầu, mặt ngoài (lớp vỏ) của Trái Đất nguội 
dần tạo thành lóp vỏ cứng của Trái Đất, dày khoảng 30 km. Lóp vỏ này gồm nhiều 
mảng ghép lại, gọi là "các mảng nền", có khoảng bảy mảng lớn và hơn chục mảng 
nhỏ. Chúng trôi trượt, va đập vào nhau ở bên trên. Lớp bao vẫn còn nóng chảy ỏ 
nhiệt độ 1.000°c, dày khoảng 2900 km với thành phần chủ yếu là sắt (90%) và các 
nguyên tố nhẹ (10%)... 

Sự trôi trượt và chuyển dịch liên tục của các mảng nền trên lớp bao làm cho bề mặt 
Trái Đất luôn biến đổi không ngừng... Các hoạt động bên trong của Trái Đất hên 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


tục gây nên các hiện tượng núi lửa phun, động đất và tạo nên các dãy núi cao, các 
vết nứt sâu, các vực biển,... Cùng với các lực tác động bên ngoài như xói mòn đất 
đai, địa hình của nước, của gió, của sóng biển, sự bồi đắp đồng bằng ven biển, sự 
vỡ vụn của đá do nhiệt độ không khí biến động... đã làm thay đổi bề mặt Trái Đất 
và vẫn còn đang tiếp diễn cho tới ngày nay. 

2. Thuyết kiến tạo giải thích lớp vỏ Trái Đất (thạch quyển) cấu tạo nên các lục điạ 
và đại dương gồm 7 mảng lổn lại có các mảng nhỏ. Những đại mảng có chiều dày 
từ một vài km tới 80 km lại nằm trên lớp vật chất dẻo, đàn hồi (Manti) nên dễ dàng 
di chuyển theo chiều ngang chiều dọc vái tốc độ tối đa đạt đến 18 cm/ năm. Các 
mảng địa lục có thể di chuyển xích lại gần nhau, hoặc xa dần. 

Các mảng xích gần nhau, va chạm nhau. 

- Nếu 2 mảng đều nằm dưới đại dương, khi va chạm vào nhau thì một mảng đâm 
chúc xuống và đội mảng kia lên. Mảng đâm chúc bị chìm sâu trong lớp Manti, sâu 
tới vài trăm km làm cho ngoài rìa bị nóng lên, chảy ra và hậu quả là : 

+ Gây nên sự động đất rất mạnh ở nơi xảy ra sự va chạm giữa hai mảng. 

+ Sinh ra hố sâu dưới đại dương như hố sâu Phi líp pin, hố sâu Ma ri an (quần đảo 
Ma ri an) sâu trên 11 km . 

+ Sinh ra các đảo Vòng Cung cách xa bờ lục địa vài trăm km. Các đảo Vòng Cung 
đều là các đảo núi lửa. Đó là các bộ phận của các mảng bị đội lên, vỡ ra, trong khi 
đó có mảng bị chìm, nóng chảy cung cấp dung nham cho núi lửa hoạt động. 

- Những mảng trên lục địa khi va chạm cũng sinh ra các hiện tượng động đất, núi 
lửa như trường hợp khi cả hai mảng đều nằm dưới đại dương. 

Các mảng chuyển động xích lại nhau cũng có thể ở dạng cọ sát vào nhau theo 
hướng ngược chiều nhau. 

VD : Mảng Bắc Mĩ chuyển động theo hướng Nam - Đông nam, trong khi mảng 
Thái Bình dương nằm sát nhau lại theo hướng Bắc - Tây bắc, chuyển dịch có tốc 
độ 5 cm/ năm. Cứ như vậy sẽ có một ngày thành phố Lốt-Angiơ-lét và thành phố 
XanPranxitcô (Mĩ) sẽ không còn là hai thành phố cạnh nhau nữa mà là cách xa 
nhau. 

b) Các mảng nền dịch xa nhau 

Hai mảng dịch chuyển xa nhau sinh ra hố ngăn cách là nơi yếu của vỏ Trái Đất và 
từ đó có sự xâm nhập của các mác ma nóng chảy trong lòng Trái Đất đi lên, tạo 
thành các dãy núi ngầm ở đáy đại dương, điển hình là dãy núi ngầm nằm ở giữa 
Đại Tây Dương chạy hướng Bắc - Nam. Dãy núi này là kết quả của sự di chuyển 
xa dần của mảng Âu Á với mảng Bắc Mĩ, giữa mảng Phi vói mảng Nam Mĩ. Đảo 
Ai-xơ-len là đảo núi lửa nằm ở đầu phía Bắc dãy núi ngầm này, đất trên đảo bị nứt 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


toác, vết nứt dài nhiều km, mỗi năm lại rộng vài milimét. Các chuyên gia kiến tạo 
cho rằng trên bản đồ Kiến tạo mảng Âu - Á nằm xa đường tiếp xúc giữa các mảng 
nên không xảy ra các trận động đất lớn như ở Cô-bê, ỏ Xa-kha-lin thuộc vào kh u 
vực nằm trên đường tiếp xúc giữa các mảng. 

Dãy núi Hy-Ma-Lay-A ngày nay thuộc dãy núi trẻ nhất và cao nhất thế giới. Dãy 
núi này được hình thành cách đây 25 triệu năm do sự dịch chuyển gần lại nhau của 
mảng Âu - Á và mảng Ân - úc. Sự dịch chuyển gần lại nhau xảy ra theo nhiều 
chu kì mạnh xen lẫn chu kì yên tĩnh. Thời kì mạnh Hymalaia được nâng lên cao 
tới 17,2 cm/năm. Tuy nhiên trong 25 triệu năm tạo sơn, sức phá hoại của ngoại lực 
cũng đã phá huỷ với cường độ lớn, nếu không dãy núi sẽ cao gấp hai lần ngày 
nay... 


Bài 12 

TÁC ĐỘNG CỦA NỘI Lực VÀ NGOẠI Lực 
TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 

1. Động đất 

Nguyên nhân trực tiếp gây nên động đất là do nham thạch ở nơi đó bị đứt gẫy. 
Hầu hết các trận động đất xảy ra đều do nham thạch ở dưới đất xảy ra những đứt 
gãy mới, hoặc là những đứt gãy vốn có nay lại xảy ra chuyển động ma sát. Rất 
nhiều trận động đất mạnh đều xảy ra ở những nơi dưới đất có đứt gãy. Khi nham 
thạch ở dưới đất, nơi đó đã chịu lực tói mức gần bị phá vỡ, thì tác dụng lực hút của 
Mặt Trăng, sự thay đổi áp lực khả năng thúc đẩy sự phá vỡ thêm, và có tác dụng 
dẫn đến động đất. 

Trước đây người ta quan niêm động đất là một hiện tượng thiên tai, hiếm xảy ra. 
Song ngày nay, nhờ các máy địa chấn, người ta ghi được mỗi năm có tới 100.000 
trận động đất, trong đó những trận động đất mà con người cảm nhận được là 
10.000 lần (10%). ở Nhật - một quốc gia xảy ra nhiều động đất thì cứ tmng bình 
7,5 năm lại có 1 lần động đất mang tính phá hoại. 

Trên thế giới, hiện tượng động đất tập trung ở những ncd có sự tiếp xúc giữa các 
mảng của lớp vỏ Trái Đất và tạo nên các vành đai rõ rệt như vành đai Thái R ình 
Dương bao gồm dọc theo Tây Bắc Mĩ, Tây Nam Mĩ, bờ đông của lục địa thứ 2 
chạy qua miền núi An- pin- Côcadơ ở Nam Âu qua dãy núi Hymalaya ở Bắc Ân 
Độ. Vành đai này có tên là Vành đai Âu - Á. 

Hầu hết các trận động đất trên thế giới đều tập tmng ở 2 vành đai trên, Vành đai 
Thái Bình Dương chiếm 80%, Vành đai Âu - Á 15% số trận động đất trên thế 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


giới. Còn lại 5% là ở các vành đai phụ : Vành đai Đại Tây Dương, Vành đai Đông 
Phi nơi có đường đứt gãy lớn sinh ra nhiều hồ và Hồng Hải. 

2. Động đất sinh ra sóng thẩn 

Vành đai núi lửa Thái Bình Dương rất lớn, nó chiếm 1/2 diện tích Trái Đất. Ở đáy 
Thái Bình Dương có rất nhiều vùng đất lõm sâu tói trên 8000 m, khe biển sâu nhất 
tcd 11034 m. Ở đó vỏ Trái Đất rất mỏng, rất nhiều vùng dày không đến 10 km, 
trong khi độ dày tmng bình của vỏ Trái Đất ở đại lục bao quanh lên tới khoảng 35 
km. Đặc điểm kết cấu của vỏ Trái Đất như vậy đã làm cho Thái Bình Dương là nơi 
tập trung núi lửa. 

Trong khoảnh khắc, mặt nước biển vồng lên gây sóng. Đó là giai đoạn một của 
hiện tượng xảy ra trên bờ mặt của tâm động đất cách bờ biển vài cây số. Ở ngoài 
khơi, mặt nước biển vồng lên, rút nước vùng ven bờ thấp đi so với mặt nước bình 
thường khoảng 10 m. Vào giai đoạn 2, nước rút ra lập tức quay vào bờ tạo nên 
những sóng lớn có thể cao tới 10 m và có sức phá hoại ghê gớm mà người ta gọi là 
sóng thần. 

Khi sóng thần xô vào bờ, gặp đáy bờ nông thì độ cao của sóng tăng lên tràn qua cả 
những lèn đá cao 30 m rồi đổ vào sâu trong đất liền. Còn ở ngoài khơi, sóng thần 
có thể xuất phát lan tmyền vái tốc độ 800 krn/h, độ dài của sóng có thể tới 100 
km. Vì sóng dài như vậy nên khi có sóng thần các tàu biển cũng không cảm nhận 
nổi. Sóng thần có thể tmyền đi rất xa, xuyên qua Thái Bình Dương và đi tới những 
vùng khác của đại dương thế giới. Ví dụ năm 1883, núi Kra ca tao ở Inđônêsia 
hoạt động và sinh ra sóng thần. Khi mới phát sinh, sóng có độ dài 524 km, lên 
xuống trong chu kì 10 h và truyền đi với tốc độ 189m/s. Sóng tmyền tới bờ biển 
nước An h sau 32h30’. 

Sóng thần do động đất sinh ra đã gây nên những thiệt hại không kém động đất. 
Năm 1724, động đất ở Lima, thủ đô Pêm sinh ra sóng thần. Sóng cao 27 m, quét 
vào bờ, tàn phá cả thành phố và cảng Calô. Ngọn sóng cao hơn cả các thành quách 
và nhà cửa, 23 chiếc tàu lớn neo đậu trong cảng bị phá tan tành, có những tàu bị 
sóng hất vào trong bờ rất xa. Thành phố Lima đổ nát, lại bị sóng thần đưa cát, 
cuội, sỏi lấp kín các nhà cửa, đường xá và các công trình công cộng. Thành phố có 
4900 người thì chỉ có 200 người thoát chết. 

Ngày 21 - 5 - 1960, động đất xảy ra ở Chi lê và cũng sinh ra sóng thần ập vào 
thành phố Van-đi-vi -a, rối sau đó sinh ra sóng phản hồi đi tới bên kia Thái B ìn h 
Dương với tốc độ 700 km/h quét vào bờ biển Haoai, Niu Dilân, Ôxtrâylia, Philipin, 
Đài Loan. Sóng thần làm 1/4 dân cư Chilê (2 triệu người) mất nhà cửa. Ở bờ biển 
Nhật Bản, nhà cửa, tàu biển bị hất vào xa trong bờ từ 1 đến 2 km, hơn 2000 tàu 
thuyền bị đắm trong các bến cảng. 

3. Nhật Bản và Hawai có nhiều núi lửa 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


+ Vị trí Nhật Bản vừa đứng ở bên bờ Thái Bình Dương. Nhật Bản cùng với quần 
đảo Aleutian, quần đảo Kuril và quần đảo Philipin cùng với bờ biển phía tây của 
châu Mĩ nối thành một đường vòng cung, tạo nên "Vành đai núi lửa Thái Bình 
Dương" nổi tiếng. Trong dải đất này phân bố tới hơn 200 núi lửa sống, là vùng núi 
lửa hoạt động nhiều nhất, mãnh hệt nhất trên thế giới. Trên thực tế những đảo này 
thường là những núi lửa dưới đáy biển "nhô đầu" lên khỏi mặt nước, dưới chân núi 
có rất nhiều khe sâu, ncd đấy chính là dải đất mà vỏ Trái Đất có thay đổi đặc thù 
về dày mỏng, đồng thời lại có những đứt gãy to lớn. Vì vậy măcma rất dễ theo vết 
đứt gãy tràn lên trên, tạo thành từng đợt từng đợt núi lửa phun. 

+ Quần đảo Hawai ở tmng tâm Thái B ìn h Dương cũng là một dải đất mà vỏ Trái 
Đất dưới biển không ổn định ; núi lửa từ đáy biển sâu 4000 - 5000 m phun lên tích 
lũy lâu dài tạo nên quần đảo này. Đảo Hawai - đảo lớn nhất trong quần đảo là do 
năm núi lửa nóng chảy hợp lại mà thành. Độ đặc tính của dung nham ở đây nhỏ 
nên miệng núi lửa có thể thường xuyên thông suốt, vì vậy núi lửa tương đối "yên 
tĩnh lịch sự", chúng rất ít khi phun mãnh liệt, dung nham thường từ miệng núi lửa 
chảy ra bốn phía, sau khi nguội hình thành đá bazan. Ớ quần đảo này núi lửa phun 
rất nhiều, nhưng ít khi phun lớn, dung nham chảy trên mặt đất tạo thành cảnh sắc 
tự nhiên rất hùng vĩ. Ở miệng núi lửa còn có hồ dung nham. 

Hiện nay trên Trái đất có khoảng 300 núi lửa đang còn hoạt động. Ngoài ra còn vô 
số các núi lửa đã tắt, không còn phun trào dung nham mà chỉ có các suối nước 
nóng, các mạch phun nước nóng hoạt động. 

Hiện tượng phun trào núi lửa Vê - duy - vơ. Núi lửa Vê - duy - vơ (Italia) có độ 
cao 1.260 m với đường kính chân núi khoảng trên 12 km. Trên đỉnh núi là một 
miệng núi lửa có dạng hình phễu đường kính 650 m, dốc đứng ở bề phía trên và ăn 
thông xuống sâu của lớp vỏ Trái đất. Núi lửa Vê - duy - vơ phun trào dung nham 
xảy ra vào những ngày đầu tháng 4/1906. Mới đầu, người ta nghe thấy ở sâu trong 
lòng đất những tiếng lộc cộc như tiếng xe ngựa đi trên một đường lát đá gồ ghề. 
Vài ngày sau, một luồng hcd nước phun mạnh. Nhiều vết nứt xuất hiện. Ngày 6 
tháng 4 thì một tiếng nổ lớn phát ra một cột hơi nước khổng lồ, đường kính lớn tói 
500 m, cao 2000 m. Cột khói khi lên cao bị kiệt sức thì toả ra thành các nhánh 
trông tựa như một cây thông khổng lồ có tán hình lọng. Đêm ngày 7 tháng 4 tiếng 
nổ dữ dội kèm theo một lượng tro lớn phun ra, vùi lấp các làng lân cận và 2 thành 
phố cổ La mã (Pôm pây và Héc Ku la num). Những ngày bầu trời đầy tro thường 
xảy ra mưa lớn, nhiều sấm chớp vì bụi là hạt nhân ngưng kết gây mưa và bụi dẫn 
điện sinh ra sấm chớp. Sau đợt mưa tro là đợt phun ra dung nham có nhiệt độ tới 
1000 - 3000°c. Dung nham chảy vái tốc độ 1 - 2 m/s và tiêu diệt trên dường đi 
mọi vật như rừng cây, thú vật, gia súc... 

Núi lửa Vê - duy - vơ hoạt động đến hết tháng 4, tầng tro phun ra bao phủ một 
vùng rộng lớn với chiều dày tới 1,4 m. Đồng ruộng phải dọn nhiều năm mới trồng 
trọt được. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Bài 13 

ĐỊA HÌNH BỂ MẶT TRÁI ĐẤT 
1. Địa hình núi Cao 

Núi cao là núi có độ cao tuyệt đối trên 2000 m. Trên thế giới có nhiều ngọn núi, 
dãy núi cao từ ốOOOm - hơn 8000 m. Ở vùng duyên hải phía tây của Nam Mĩ có 
ngọn Hu - at - ca - ran (Pêru) cao 6768m, ngọn A - Côngcagoa (Chilê) cao 
6960m.. .Tại Nam Á, nơi có nhiều đỉnh núi cao nhất thế giới, cao tới trên dưới 
8000m tập tmng ở dãy Hi - ma - lay - a mà điển hình là ngọn Êvơret (Chômô - 
lungma) cao 8848m. Việt Nam có ngọn cao nhất là Phanxipăng (3143m). 

Địa hình núi cao có đặc điểm : 

- Quá trình phong hoá vật lí mạnh. Do tác dụng của băng tuyết, sự thay đổi nhiệt 
độ ngày đêm và theo mùa mà đá núi bị vỡ, rơi xuống chân núi tạo nên những nón 
đá cổ. 

- Các sườn núi cao có độ dốc lớn thường 45°, đặc biệt có những sườn dốc đứng. 
Vào mùa mưa hoặc mùa tuyết tan, nước lũ chảy rất mạnh, có khả năng vận chuyển 
các khối đá rất lớn xuống chân núi. 

- Ở miền núi cao có nhiều đứt gãy sinh ra các đoạn tầng, nước chảy theo các đoạn 
tầng này tạo nên các thung lũng hẹp, rất sâu hình chữ V. 

- Càng lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm, vì vậy ở các miền núi cao phát 
sinh ra các đai cao về khí hậu, thổ nhưỡng, sinh vật. 

... Càng lên cao thời tiết càng lạnh. Thực vật chỉ còn là cây bụi thấp, mặt đất cùng 
rêu và địa y. Trên núi cao cuộc sống con người trở nên khó khăn, ngay cả việc nấu 
ăn cũng khó khăn vì áp suất không khí giảm. Nước sôi ở nhiệt độ 85 °c, 90°c, 95 
°c (tuỳ theo độ cao) nên nấu cơm rất lâu c hín . 

2. Địa hình núi trung bình. 

Núi tmng bình có độ cao tuyệt đối từ 1000 - 2000m. Độ dốc sườn núi tmng h ình 
phổ biến là 25° - 35°. Thung lũng các sông chảy qua vùng núi tmng bình đã mở ra 
thành chữ V rộng, đôi nơi có hình chữ u. 

Khí hậu vùng núi tmng bình vào mùa đông có thời tiết rét đậm, mùa hè mát mẻ, 
nơi đây có nhiều thị trấn, ở nước ta thị trấn Tam Đảo ở độ cao 850m (đỉnh núi 
Tam Đảo cao 1591m) là điểm nghỉ mát ở gần thủ đô Hà Nội nên có nhiều khách 
lui tới. Ngoài ra còn thị trấn Sa pa cao 1650m, thành phố Đà Lạt cao 1500m là 
những nơi nghỉ mát nổi tiếng ở nước ta. Tại các nước ôn đới như Pháp, Italia, 

Nga... người ta cũng xây dựng nhiều cơ sở nghỉ mát ở các vùng núi tmng bình. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Tại các quốc gia này vùng núi tmng bình còn là nơi thuận tiện chăn thả các đàn 
gia súc có sừng (bò, dê, cừu) vào mùa hè. 

Ớ các miền núi trung bình, càng lên cao thì áp suất không khí càng giảm khiến lưu 
thông máu trong cơ thể con người dễ dàng hơn. Không khí loãng làm cho thành 
các mạch máu trong cơ thể con người ít bị ép lại, nhờ đó tuần hoàn máu trong cơ 
thể mạnh hơn, con người khoẻ ra, hoạt động nhanh nhẹn. Tại thị trấn Sa pa độ cao 
1650m, áp suất không khí đã giảm đi chỉ còn 650 mm thuỷ ngân (so với Hà Nội là 
760mm). 

Không khí ở miền núi cao tmng bình không những trong lành ít bụi mà còn giàu 
ôxi từ rừng cây toả ra do quang hợp. Chính vì môi trường lành mạnh nên 
tuổi thọ con người ở miền núi tăng lên và tỉ lệ người sống trên 100 tuổi cao hơn ở 
đồng bằng. 

Nói chung, vùng núi trung bình đã có nhiều thuận lợi đối với đời sống con người 
và tại đây đã gặp nhiều bản làng hơn so với vùng núi cao. 

3. Điạ hình đồi núi thấp 

Núi thấp có độ cao tuyệt đối dưới lOOOm. ở những vùng núi thấp sườn núi đã bớt 
dốc đi nhiều, thường chỉ 20 0 - 25 °. Sườn núi bớt dốc là điều kiện thuận lợi 
để người dân canh tác và làm mộng bậc thang ở sườn núi và chân núi. Sông suối 
chảy trên vùng địa hình núi thấp đã mở rộng lòng, hai bên bờ xuất hiện nhiều bãi 
bồi rộng. 

Ở các vùng địa hình núi thấp, lớp đất trên các sườn núi phân diện dày, thường trên 
dưới lm với các tầng A, B, c rõ rệt. Giao thông đi lại ở vùng địa hình núi thấp 
phát triển dễ dàng, làng bản đông hơn so với vùng núi tmng bình. 

Bài 15 

CÁC Mỏ KHOÁNG SẢN 

1. Nham thạch và khoáng sản có gì khác nhau 

... Trong thế giới tự nhiên, ngoài các sinh vật có cuộc sống ra còn có rất nhiều vật 
không có đời sống ở quanh ta tạo thành một thế giới nham thạch, khoáng sản to 
lớn. 

Khoáng sản là những hợp chất hoặc đơn chất của các nguyên tố do tự nhi ên sinh 
ra, có thành phần hóa học, cấu tạo bên trong, có tính chất vật lí, hóa học nhất 
định... Nguyên tố hóa học tạo nên khoáng sản, khoáng sản tập họp lại thành nham 
thạch... Nếu phân tích tỉ mỉ các loại nham thạch như đá vôi, đá bazan, thì sẽ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


thấy các nham thạch đó đều do một loại hoặc mấy loại khoáng sản trộn lại với 
nhau tạo thành. 

Nham thạch là một thể tập hợp do một hoặc nhiều loại khoáng sản tạo thành. Thế 
nhưng thành phần khoáng sản tạo nên một loại nham thạch đều không giống nhau, 
trong phạm vi chung, hàm lượng của các loại khoáng sản có thể nhiều, có thể ít. 
Điều này rõ ràng khác với khoáng sản. 

2. Sự phân bố các khoáng sản trong lòng Trái Đất 

... Các mỏ khoáng sản nằm dưới đất rất phong phú, nhưng sự phân bố của chúng 
không đều. Có nhiều khoáng vật đặc biệt tập trung ở một số vùng và trong nội khu 
vực mỏ thì khoáng vật nơi dày, nơi mỏng. 

Ví dụ : - Vùng Tây tỉnh Tứ Xuyên - Tmng Quốc là một vùng tập tmng kim loại 
quý hiếm. Vùng này có diện tích chỉ chiếm 0,002% toàn thế giới. Nhưng trữ lượng 
mỏ Titan chiếm nhiều hơn tổng trữ lượng Titan toàn thế giới cộng lại. 

- Vùng mỏ Niken ở Shaotôbeili - Canada, trữ lượng bằng 1/2 của thế giới. 

- Vùng cung Tôlansơwar ở Nam Phi có các vỉa mỏ chiếm 60% mỏ vàng thế giới. 

* Nguyên nhân sự phân bố không đều của các mỏ khoáng sản 

... Theo các nhà địa chất và thiên văn học : sự phân bố không đều các mỏ có liên 
quan với nguồn gốc của Thái Dương hệ, 9 hành tinh lớn của hệ Mặt Trời đều do vô 
số hành tinh lớn nhỏ ban đầu hút lẫn nhau mà hình thành. Trong quá tr ình các 
hành tinh hút nhau, những chất có thà nh phần hóa học tương tự tập tmng lại với 
nhau, cuối cùng khi hình thành quả Đất nó sẽ trở thành phần nào đó của quả Đất. 
ban đầu những chất này ngưng kết với nhau không phân bố đồng đều trong lòng 
quả Đất. Nhưng qua sự diễn biến lâu dài của vỏ quả Đất, sự phân bố các chất này 
phát sinh chuyển dời, tuy nhiên vẫn không hoàn toàn đảo lộn vị trí vốn có, cho nên 
sự phân bố của chúng cơ bản vẫn giữ nguyên thời kì ban đầu hình thành. 

Đó chính là nguyên nhân sự tạo thà nh các mỏ khoáng vật khổng lồ trên thế giới 
nói riêng và sự tạo thành các khoáng vật không đồng đều ở khắp nơi trên Trái Đất 
nói chung... 

3. Hồng ngọc - khoáng sản quỷ giá có nguồn gốc nội sinh 

Hồng ngọc là một loại đá quý hiếm. Trên thị trường quốc tế có những viên hồng 
ngọc đắt gấp vài chục lần so với vàng cùng một trọng lượng. Ở nước ta cũng đã 
tìm thấy những viên hồng ngọc lớn mà thế giới chỉ có vài viên cùng cỡ. Những 
viên ngọc cỡ đó có giá tộ hàng triệu đô la trên thị trường quốc tế. 

Vậy hồng ngọc là gì ? Tại sao nó quý hiếm như vậy ? Chắc nhiều người chúng ta 
sẽ hết sức ngạc nhiên khi biết rubi (một loại hồng ngọc rất có giá trị) chỉ là ôxít 
nhôm (A1 2 0 3 ) có pha trộn một phần ôxít crôm (Cr 2 0 3 ). Chính ôxít crôm này tạo 
nên màu đỏ mà có Cr 2 0 3 được thay thế bằng Fe 2+ , Fe 3+ ti tan thì viên ngọc lại có 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


màu xanh và có tên gọi là xaphia. Như vậy mbi và xaphia đều có gốc là ôxít 
nhôm, còn màu xanh hay đỏ là do các tạp chất crôm, sắt, titan lẫn vào. Trong thiên 
nhiên, sự tạo thành hồng ngọc cũng như các loại đá quý hiếm khác thường xảy ra 
ở dưới sâu trong lòng đất, từ những phản ứng hoá học hết sức phức tạp... 

Vì nắm được quá trình hình thành các đá quý trong thiên nhiên nên con người có 
thể chế ra được hồng ngọc (đá đỏ), xaphia (đá xanh) nhân tạo... Tất nhi ên ngọc 
nhân tạo có giá trị kém hơn so với ngọc thiên nhiên, nhưng dù sao ngọc nhân tạo 
cũng đáp ứng được nhu cầu công nghiệp và hạ bót cơn sốt về đá quý trên thị 
trường thế giới. 

Ngoài hồng ngọc và bích ngọc trong thiên nhiên còn có các loại hồng ngọc màu 
trắng, xanh nhạt, xanh da trời, tím, vàng, màu ám khói... chúng đều sinh ra từ các 
tầng, vỉa đá nằm sâu trong lòng đất, nằm ở các ổ trong các lớp đá biến chất, để kết 
tinh, đá xâm nhập núi lửa... Vì các hạt ngọc có độ cứng rất lớn nên chúng không 
bị phong hoá như các đá khác. Kể từ khi mới được hình thành cho đến nay, tuổi 
của mỗi viên ngọc thường từ hàng trăm triệu năm trở nên. 

Bài 17 

LỚP Vỏ KHÍ 

I. VAI TRÒ CỦA LỚP VỎ KHÍ Đối VỚI sự SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT 

Khí quyển biến đổi năng lượng Mặt Trời và các tia vũ trụ tác dụng lên vỏ Trái Đất 
về các mặt lí, hóa, duy trì sự sống... Lớp khí quyển bao quanh Trái Đất như kính 
của nhà kính giữ ấm cho bề mặt Trái Đất. Nếu không có khí quyển nhiệt độ sẽ hạ 
xuống tới - 20°c. Khí quyển điều hòa sự phân bố nhiệt, ẩm (các dòng không khí) 
dùng làm tấm chắn chống lại các thiên thạch bằng cách làm chúng bốc hơi ở tít 
trên không tmng trên Trái Đất. Bảo vệ các vi sinh vật khỏi phải chịu đựng những 
liều lượng nguy hại của bức xạ tử ngoại. Không có khí quyển Trái Đất sẽ là một 
thế giới chết giống như Mặt Trăng... Các chất có khả năng hấp thụ một phần ánh 
sáng Mặt Trời, giữ ấm cho bề mặt Trái Đất gọi là khí nhà kính, trong đó có khí 
C0 2 và một số khí khác. Khí C0 2 đặc biệt quan trọng, có tác động trực tiếp đến sự 
sống. 

Nhưng lượng khí C0 2 và các chất khí nhà kinh tăng lên sẽ dẫn tói khả năng hấp 
thụ năng lượng Mặt Trời tăng, khí hậu Trái Đất thay đổi. 

Phải bảo vệ khí quyển chống ô nhiễm 

Cần thiết phải bảo vệ tầng ô dôn trong khí quyển. Tính chất toàn cầu của sự ô 
nhiễm dần khí quyển gây lo ngại cho toàn nhân loại. Có nhiều thỏa ước quốc tế và 
khu vực nhằm kiểm soát hiệu ứng nhà kính và chấm dứt chất thải các chất khí gây 
phá hủy tầng ô dôn. 


HIỆU ÚNG NHÀ KÍNH LÀ GÌ 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Ở những nước trên vĩ độ cao, mùa Đông nhiệt độ rất thấp, thời tiết cực kì lạnh lẽo, 
ảm đạm, cây cỏ tiêu điều. Nhưng ở trong nhà kính lại ấm áp vẫn trồng được rau cỏ 
tươi tốt, quang cảnh tràn đầy sức sống. Tại sao lại như vậy ? Nguyên nhân là thủy 
tinh có tính chất khiến cho bức xạ ánh sáng Mặt Trcd đi vào nhà kính, nhưng lại 
ngăn nhiệt ra khỏi nhà kính, do đó nhiệt độ trong nhà kính ngày càng ấm lên. 

Trái Đất ngày nay cũng giống như một ngôi nhà đang ngày càng ấm lên. Bầu 
không khí bao quanh Trái Đất, ngoài khí ôxi, Nitơ còn có vi lượng các chất khí 
khác, như khí C0 2 , Mê tan, cloroMuoroCacbon (CFC). Những khí này có tác dụng 
như tấm thủy tinh, chúng có thể để cho bức xạ sóng ngắn Mặt Trời đi qua, đốt 
nóng Quả Đất khiến cho nhiệt độ tăng lên; đồng thời lại hấp thụ bức xạ sóng dài từ 
Mặt Đất phát ra. Tức là năng lượng bức xạ dễ dàng đi vào, còn đi ra rất khó. Hiện 
tượng này như trong tình trạng nhà kính, người ta gọi chúng là “hiệu ứng nhà kính”. 
Trong hiệu ứng nhà kính khí co, đóng vai trò chính, những khí khác chỉ có tác 
dụng khoảng 1/8, người ta gọi chúng là khí nhà kính. 

Hiệu ứng nhà kính dẫn đến nhiệt độ trên Trái Đất tăng cao. Từ năm 1850 đến năm 
1988 nồng độ khí C0 2 trong không khí đã tăng lên 25%. Những năm 80 của thế kỉ 
XX, nhiệt độ tmng bình của Trái Đất so vói thế kỉ trước đã tăng lên 0,6°c. Phát 
hiện này đã gây nên sự quan tâm rộng rãi của loài người. Loài người sử dụng một 
lượng lớn nguồn năng lượng hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí đốt khiến cho 
hàm lượng khí C0 2 trong khí quyển tăng lên nhanh chóng... Cứ thế tiếp tục thì đến 
những năm 30 của thế kỉ XXI, nhiệt độ tmng bình trên Trái Đất sẽ cao hơn so với 
hiện nay từ 1,5 - 4,5°c. Nếu nhiệt độ Trái Đất tiếp tục tăng lên thì hệ thống sinh 
thái toàn câu sẽ mất cân bằng, tạo nên hàng loạt tai họa do nước biển sẽ ấm và 
dâng lên, mực nước biển sẽ tăng cao 0,2 - 0,4m cộng với băng hà tan thì mực nước 
biển sẽ lại còn dâng cao hơn, có khả năng dìm nhiều thành phố duyên hải xuống 
đáy biển. Các đồng bằng lớn mầu mỡ ven biển sản xuất lương thực sẽ ngập c hìm 
trong nước mặn. Các thiên tai như gió lốc, mưa bão, sóng thần, hạn hán sẽ xẩy ra 
dồn dập, đem lại những tổn thất không thể lường cho nông nghiệp, lâm nghiệp, 
chăn nuôi, ngư nghiệp và các nghề khác cũng như cuộc sống con người - “Tai họa 
đó chỉ đứng sau chến tranh hạt nhân”. 

Sự gia tăng nhiệt độ do hiệu ứng nh à k ính có tác động mạnh mẽ tói nhiều mặt của 
môi trường Trái Đất. 

Đối mặt với hiện trạng Trái Đất ấm dần lên, các nhà khoa học đã đưa ra những đối 
sách: 

- Dùng biện pháp để thích ứng với sự biến đổi của khí hậu môi trường. Ví dụ, ở 
vùng duyên hải xây dựng các con đê ngăn ngừa nước biển dâng cao ; cải tiến chất 
lượng của nông sản để thích ứng với biến đổi của khí hậu. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Hạn chế những hoạt động của con người gây tác hại với môi trường. Ví dụ, hạn 
chế lượng thải khí C0 2 , cải tiến nguồn năng lượng, không dùng than đá và dầu mỏ 
là chủ yếu, ra sức khai thác nguồn năng lượng Mặt Trời, hạt nhân, sức gió... 

Ngoài ra còn trồng cây gây rừng tăng thêm sức hấp thụ khí C0 2 của thực vật khiến 
cho hàm lượng khí C0 2 trong không khí giảm thấp, từ đó ngăn ngừa Trái Đất tiếp 
tục ấm lên. 

Người ta đã lợi dụng biển để giảm thấp hiệu ứng nhà kín h bằng cách thải co, 
xuống đáy biển có loài tảo sinh sống, tảo biển sẽ hấp thụ C0 2 trong quang hợp và 
nhờ áp lực nước biển lớn ỏ độ sâu hơn 600m, C0 2 biến thành thể lỏng chìm sâu 
hơn xuống đáy biển. 

TẠI SAO PHẢI BẢO VỆ TẦNG Ô DÔN ? 

Khí ô dôn gờm 3 nguyên tử ôxi (O 3 ). Hàm lượng khí ô dôn trong không khí rất 
thấp chiếm một phần triệu, chỉ ở độ cao 25 - 30km khí ô dôn mới đậm đặc 
hơn (chiếm tỉ iệ l/ioo.oòo trong khí quyển). Tầng khí quyển ở độ cao này là tầng 
ô dôn. 

Tầng ô dôn rất mỏng, có thể ngăn cản tia tử ngoại, trong ánh sáng Mặt Trời. Khi 
tầng ô dôn bị phá hoại thì một lượng lớn tia tử ngoại sẽ chiếu thẳng xuống gây tác 
hại cho con người và các sinh vật sống trên Trái Đất. về lâu dài, tia tử ngoại chiếu 
xạ một cách quá mức sẽ phá hoại diệp lục trong lá cây, ảnh hưởng đến quang hợp 
của thực vật, khiến cho nông sản bị thất thu. Tia tử ngoại tăng lên nhiều còn làm 
giảm chức năng miễn dịch của cơ thể, gây nên hệ thống miễn dịch mất điều hòa 
dần các loại bệnh, thậm chí dẫn đến bệnh ung thư da và bệnh bạch tạng. Hiện nay 
số người chết vì ung thư ước khoảng 10 vạn, người bị bệnh bạch tạng càng nhiều 
hơn. Theo dự tính của các nhà khoa học, nếu giảm đil% khí ô dôn thì lượng tia tử 
ngoại của ánh Mặt Trời sẽ tăng lên 2%, tỉ lệ ung thư tăng lên 5 - 7%, tỉ lệ bệnh 
bạch tạng sẽ tăng lên 0 , 2 % - 0 , 6 %. 

Tia tử ngoại nhiều còn làm hại cả sinh vật phù du sống trong nươc biển tận độ sâu 
20 m (tôm, cá, cua và các loài ốc) từ đó mà làm mất cân bằng sinh thái biển. 

Năm 1985 đội khảo sát Nam cực của Anh đã phát hiện ở Nam cực có một “lỗ 
thủng tầng ô dôn “ rất lớn. Ở lỗ thủng này hàm lượng khí ô dôn thấp hơn rất nhiều 
so với mức bình thường. 

Năm 1987, các nhà khoa học Đức phát hiện trên bầu trời Bắc cực cũng có một lỗ 
thủng tầng ô dôn tương tự. về sau người ta biết n hi ều nơi trên thế giới tầng ô dôn 
bị phá hoại. Vậy ai là kẻ đã phá hoại tầng ô dôn ? Tuyệt nhiên đa số các nhà khoa 
học đều cho rằng nguyên nhân ch ín h là chất cloroHurocacbon (CFC) do hoạt động 
của con người thải vào không khí. 

Từ tủ lạnh, máy điều hòa không khí, ô tô cho đến máy tính, máy cứu hỏa đều dùng 
đến khí CFC. Các chất này khuếch tán vào tầng ô dôn, dưới sự chiếu xạ mạnh của 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


tia tử ngoại, các phân tử của chúng sẽ phân giải thành các nguyên tử Clo bay lơ 
lửng. Các nguyên tử clo rất hoạt tính, nó phản ứng với phân tử ôdôn và một phân 
tử ôxi đã biến thành hai phân tử ôxi. Nồng độ ô dôn không ngừng giảm thấp, cuối 
cùng hình thành các lỗ thủng. 

Hiện nay bảo vệ tầng ô dôn đã trở thành một bộ phận bảo vệ môi trường quốc tế.. 
Rất nhiều nước đã cấm hoặc hạn chế sử dụng khí CFC, một số nước đã nghiên cứu 
chế tạo ra tủ lạnh xanh “không dùng khí CFC”. 

PHẢI BẢO VỆ KHÍ QUYỂN, CHỐNG Ô NHIÊM 
Thành phần không khí trong sạch tương đối đơn giản. Nhưng môi trường tự nhiên 
mà con người sinh sống luôn luôn biến đổi. Khi trong bầu khí quyển có một loại 
khí nào đó tăng lên khác thường, hoặc có một số thành phần khí mói được tăng lên 
thì sẽ hình thành không khí bị ô nhiễm. 

Thiên nhiên thường phát sinh những biến động lớn, như núi lửa hoạt động phun ra 
vô số bụi và khí sunpurơ, cháy rừng sản sinh ra nhiều khói bụi, các hợp chất của 
ôxít lưu huỳnh, hợp chất của ôxít nitơ, do đó gây ô nhiễm không khí. Cho dù hoạt 
động của thiên nhiên khác thường và dồn dập đến mấy thì các tạp chất do chúng 
gây ra lẫn vào không khí cũng vẫn chưa đáng kể mấy vì bản thân thiên nhiên có 
khả năng tự làm sạch, cho nên các chất ô nhi ễm do các hiện tượng thiên nhiên gây 
ra vẫn chưa tác hại lớn đối con người. 

Ngày nay nói đến ô nhiễm không khí chủ yếu là do những hoạt động sản xuất và 
đời sống của con người gây nên. Các nh à kh oa học phát hiện, tối thiểu có 100 loại 
tạp chất gây nguy hại cho môi trường, trong đó có khí sunfurơ, hợp chất ôxít nitơ. 
Các tạp chất gốc Flo, Clo gây nguy hại lớn nhất cho con người. 

Không khí là nhân tố môi trường quan trọng để duy trì sự sống của con người. Một 
người lớn mỗi ngày cần thở khoảng 12 - 20m 3 không khí, gấp 10 lần lượng thức ăn 
và nước uống. Vì vậy ô nhiễm không khí nguy hại rất lớn đối với con người. Nó 
thường gây ra các bệnh như viêm phổi, hen suyễn, viêm phế quản và u phổi. 

Rất nhiều hoạt động của con người, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 
và giao thông vận tải đã gây ô nhiễm rất nghiêm trọng đối với không khí. Hàng 
năm số hạt bụi do sản xuất công nghiệp thải ra đạt 500 triệu tấn. Trên những hạt 
bụi có rất nhiều kim loại và các chất vô cơ, hữu cơ độc hại. Tổng khối lượng khí 
suníurơ trong không khí không vượt quá 11 triệu tấn, còn khí suníurơ do con 
người thải ra không khí đã vượt quá 10 lần số lượng trên. Toàn thế giới vì đốt than 
mà thải ra những hợp chất ôxít lưu huỳnh đã đạt 200 triệu tấn. Điều đó dẫn đến 
nhiều nơi trên thế giới bị mưa axít, gây cho nhiều cánh rừng bị hủy hoại. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Bầu không khí bị đầu độc, chất lượng môi trường bị giảm sút đã trở thành mối 
quan tâm chung của nhân loại. 


Bài 18 

THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ 

1. Biển là máy điểu tiết khí hậu khổng lồ 

... Nguyên nhân chủ yếu gây cho khí hậu trên Trái Đất biến đổi vô cùng phức tạp 
là tình trạng bầu không khí chịu nhi ệt Mặt Trcữ và trong không khí chứa bao nhiêu 
hơi nước. Không khí ở một vùng nào nhiều hơi nước thì ẩm ướt, hoi nước ít sẽ cảm 
thấy khô ráo. 

Nhiệt lượng trong không khí do Mặt Trời cung cấp là chủ yếu. Nhưng nó còn phải 
thông qua trạm trung chuyển mới có thể ảnh hưởng đến sự ấm áp của quả Đất. Vì 
bức xạ của Mặt Trời là bức xạ sóng ngắn, khi chiếu qua bầu khí quyển, một phần 
rất ít nhiệt độ được không khí trực tiếp hấp thụ, đại bộ phận chiếu xuống mặt đất, 
khiến cho bề mặt quả Đất nóng lên... bức xạ nhiệt chính là loại bức xạ rất thích 
hợp cho không khí. Không khí hấp thụ loại nhiệt này để nâng cao nhiệt độ của nó. 
Qua đó có thể thấy không khí tăng nhiệt độ bắt đầu từ bên dưới. 

Biển chiếm 71% bề mặt quả Đất, tức là chủ yếu cung cấp nhiệt độ cho không khí . 
Hơi nước trong không khí chủ yếu đến từ biển. Đó là vì khi nước biển bốc hơi sẽ 
có một lượng hơi nước lớn từ biển đi vào không khí . Hằng năm có một lớp nước 
biển dày khoảng lOOcm chuyển thà nh hơi nước, tức là hằng năm có khoảng 3.600 
tỉ m 3 nước biển bốc thành hơi nước. 

... Như vậy biển cung cấp chủ yếu nhi ệt lượng và hơi nưóc cho không khí. Do đó 
người ta ví biển là máy điều tiết khí hậu khổng lồ. 

Bên cạnh đó cũng phải đặc biệt chú ý đến các dòng hải lưu. Trong điều hoà khí 
hậu, biển có tác dụng then chốt, nhưng những dòng hải lưu làm tăng sự điều tiết 
khí hậu tới mức lí tưởng. Bởi ở xích đạo quanh năm bức xạ của Mặt Trời rất mạnh, 
còn hai vùng cực Trái Đất bức xạ của Mặt Trời rất yếu, nhưng nhờ các dòng hải 
lưu vận động, đưa nhiệt lượng thừa ở vùng nhiệt đới và xích đạo liên tục chuyển 
xuống các vùng biển ở vĩ độ cao và hai cực Trái Đất, khiến cho khí hậu giá buốt ở 
đó được hưởng gián tiếp độ ấm của Mặt Trời. Nếu ví biển là máy điều tiết khí hậu 
thì các dòng hải lưu là những ống vận chuyển của máy điều tiết đó. 

2. Khí hậu ảnh hưởng tới sắc tố da của con người 

... Sự hình thành và phát triển các chủng người vừa chịu ảnh hưởng của nhân tố xã 
hội, vừa chịu sự khống chế của điều kiện tự nhiên. Màu da chính là kết quả rõ nhất 
về sự thích ứng thiên nhiên của con người. 

Sự hình thành người da đen có liên quan với khí hậu nóng vùng nhiệt đới. Châu 
Phi nằm vắt qua đường xích đạo, Mặt Trời nóng như lửa, khí hậu gay gắt. Con 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


người sống ở đó lâu dài, da bị hun đen, tóc xoăn, mắt, môi và răng rất trắng, trán 
dô ra, môi dày và lật ra ngoài, sống mũi tẹt thấp, mũi ngắn, râu ít. Da đen chủ yếu 
vì trong da chứa tế bào sắc tố đen rất nhạy cảm vái ánh nắng Mặt Trời. 

Dưới sự chiếu sáng mạnh mẽ của ánh nắng, tốc độ tạo nên sắc tố đen rất nhanh, số 
lượng nhiều, vì vậy da hiện rõ màu đen. 

Ngược lại nếu ánh nắng Mặt Trời yếu ớt thì tốc độ tạo các hạt màu đen chậm, số 
lượng ít nên màu da trắng. 

Nếu hàm lượng sắc tố đen ở tầng phát sinh vừa phải, hoặc là các hạt phân bố đồng 
đều thì da trở thành màu vàng hoặc vàng nhạt. Vì vậy ngưcd sống ở điều kiện khí 
hậu nóng thì da màu đậm, còn những người sống ở vùng vĩ độ cao thì da nhạt. 

... Những đặc điểm trên cơ thể của người da đen là sự thích nghi tương ứng của cơ 
thể với khí hậu nóng bức ở vùng nhiệt đói và bán nhiệt đới. Miền Bắc châu Âu ánh 
nắng yếu ớt, khí hậu giá lạnh, những người sống lâu dài trong môi trường như thế 
thì da hiện màu trắng. 

Các chủng tộc người tuy màu da khác nhau, nhưng cấu tạo các tố chất của cơ thể 
thì giống nhau, không có sự hơn, kém về trí tuệ v.v... Vì vậy phân biệt chủng tộc là 
sai lầm. 

3. Tại sao phải nghiên cứu hiện tượng Enninô và Laninô! 

- Enninô là gì ? Là vùng xích đạo đông và trung Thái Bình Dương, cứ 3 - 5 năm 
lại xuất hiện một lần nhiệt độ nước biển tăng cao trong phạm vi lớn. Có những 
năm nhiệt độ nước biển tăng cao hơn 4°c gọi là “bình nước sôi” của Thái Bình 
Dương. 

Nhiệt độ nước biển tăng cao trong phạm vi lớn thể hiện rõ nhất ở vùng duyên hải 
Milô, hơn nữa phần nhiều bắt đầu từ trước lễ thánh, cho nên người Milô gọi nó là 
Enninô, có nghĩa là lễ thánh sinh con trai (con chúa Giê su). 

Những năm trước hiện tượng Enninô chỉ gây biến động thời tiết, khí hậu cho các 
nước trong và ven biển nam Thái Bình Dương. 

Nhưng kì Enninô 1982 - 1983 và 1997 - 1998 thì quy mô toàn cầu và không chừa 
một lãnh thổ nào trên Trái Đất. Đó là những hậu quả của hiệu ứng nhà kính do con 
người gây ra, diễn biến Enninô càng phức tạp, kéo dài thì mức tàn phá càng khủng 
khiếp. 

1982 - 1983 gây nạn hạn, cháy rừng và bão táp ở úc, bão tố dữ dội tàn phá các 
đảo của châu Đại Dương nằm từ vĩ độ 8° Nam đến 30° Nam, ở Ấn Độ, Nam Mĩ 
v.v... Thiệt hại vật chất hàng trăm tỉ đô la. Riêng hạn hán ở Etiôpia làm 60.000 
người chết vì đói và bệnh tật. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Khu vực xích đạo đông và trung Thái Bình Dương loài cá và sinh vật phù du chết 
hàng loạt vì nhiệt độ nước biển tăng cao. Xác chim chết, cá và phù du sống dựa 
vào cá chết làm cho bãi biển hôi thối gây độc và ô nhiễm rất nặng. 

Mấy năm gần đây người ta phát hiện trên Thái Bình Dương có hiện tượng ngược 
lại với hiện tượng Enninô : có năm nhi ệt độ nước biển thấp hơn năm trước 4°c. 
Dưới tác động của nước biển nhiệt độ thấp, khu vực miền Tmng và Tây nước Mĩ 
xuất hiện khí hậu khô nóng, hạn. Còn ở Bănglađét thì lại gây lũ lụt nặng nề, ở biển 
Mêhicô bị gió lốc và sóng thần rất lớn. Các nh à khoa học gọi nó là hiện tượng 
Laninô, tức là “con gái”. 

Ngày nay Enninô và Laninô thực sự là một thảm họa. Ngày 26-28/8/97 Hội nghị 
về chương trình nghiên cứu khí hậu Trái Đất họp ở Giơnevơ đã tập trung bàn về 
Enninô. Song cơ chế của những biến động thất thường về thòi tiết khí hậu, những 
thiên tai do Enninô gây ra, tuy đã được biết rõ, nhưng đưa ra được biện pháp dự 
báo thời tiết chính xác sớm để phòng chống, giảm tổn thất là việc còn rất khó 
khăn. Đó chính là mục đích của các nhà khí tượng học muốn nghiên cứu Enninô 
và Laninô. 

4. Vì sao Liên Hợp quốc phải kí kết công ước khung về sự thay đổi của 
khí hậu. 

Ngày 9-5- 1992 thế giới đã kí kết “Bản công ước khung về sự thay đổi khí hậu 
của Liên hợp quốc” tại New York (Mĩ), qua đó ta thấy sự thay đổi khí hậu ả nh 
hưởng sâu sắc tới môi trường sinh tồn của nhân loại. Đầu thế kỉ 18, sau cuộc cách 
mạng công nghiệp của châu Âu, do sử dụng một lượng than đá và dầu mỏ để làm 
chất đốt, làm cho hàm lượng cacbon trong không khí trên toàn cầu đã có xu hướng 
tăng cao như dạng sóng. Dựa vào số liệu quan trắc được thì gần 100 năm lại đây : 
nhiệt độ không khí đã tăng lên 0,5°c. Nếu cứ phát triển theo tốc độ này. Các nhà 
khoa học dự đoán đến năm 2050 nhiệt độ không khí trên toàn cầu sẽ cao hơn hiện 
nay 3 °c, mặt đất trung bình ở các vùng duyên hải lên cao từ 40 - 70 cm, ven biển, 
tam giác châu các sông lớn, các vùng trũng của đồng bằng bị nước biển tràn vào. 
Những bãi biển đẹp sẽ không còn, cảng biển, ruộng muối, bãi nuôi trồng hải sản 
sẽ biến mất, một số tuyến hàng hải, đập nước đê ngăn mặn, chống úng sẽ không 
còn giá trị nữa. 

Do nhiệt độ không khí tăng, lượng bốc hơi ở mặt đất lại tăng lên, đất đai mất nước 
ngày càng nghiêm trọng, vùng khô hạn sẽ bị sa mạc hoá. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


VD : Dim-ba-buê, Mô-dăm-bích, Dăm-bi-a và phía Bắc của Nam Phi. Các 
giếng nước ở đây ngày càng cạn kiệt, hoàn cảnh sinh tồn của các động vật hoang 
dã ngày càng trở nên tồi tệ... 

Khí hậu nóng lên và sẽ kéo theo một số dịch bệ nh và bệnh truyền nhiễm hoành 
hành trở lại. 

Năm 1994 một số vùng của Ân Độ đã xuất hiện hên tục trong 90 ngày liền nhiệt 
độ không khí cao tới 38 °c. Một số chuột từ chốn hoang vu đã vào trốn trong thành 
phố như vùng Xu rat đã mang theo dịch bệ nh viêm phổi, thổ tả, thiệt hại tới 2 tỉ 
đôla. 

Năm 1995 một số vùng duyên hải nước Mĩ đã xuất hiện nhiệt độ cao, muỗi vằn Ai 
Cập đã vượt bức bình phong ven biển xâm nhập vào Cốt-xta-ri-ca. Sau đó vào 
châu Mĩ La tinh. Tháng 9 năm 1995 xuất hiện bệnh sốt xuất huyết làm 14 vạn 
người bị lây nhiễm dẫn đến tử vong khá nhiều. 

Như vậy khí hậu nóng đã gây bao hậu quả nặng nề, do vậy Liên hợp quốc không 
thể không kí kết một công ước trước sự thay đổi của khí hậu nhằm hạn chế lượng 
chất đốt than đá và dầu mỏ, giảm khí các bon rúc bay vào tầng khí quyển, kiềm 
chế nhiệt độ không khí đang dần lên cao, nhằm làm cho môi trường sinh thái toàn 
cầu phát triển theo chiều hướng tốt hơn. 

Bài 19 

KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT 

1. Gió được hình thành nhưthếnào ? 

Ánh nắng Mặt Trời đốt nóng Mặt Đất, do t ính chất bề mặt khác nhau, chịu nhi ệt 
không đều nên nhiệt độ không khí các vùng nơi cao, nơi thấp. Chỗ nhiệt độ cao 
không khí nở ra, mật độ giảm thấp, khí áp giảm xuống ; chỗ nhiệt độ thấp không 
khí co lại mật độ tăng lên, khí áp tăng cao. Vì có sự chênh lệch áp suất không khí 
giữa hai vùng, ta gọi là độ chênh áp suất không khí, nên sản sinh ra luồng gió 
mạnh từ vùng áp suất cao chạy xuống vùng áp suất thấp, giống như nước lòng 
sông chảy từ chỗ cao về chỗ thấp. Gió được hình thành như vậy. Do đó câu tục 
ngữ “Nóng quá sinh gió” là rất có lí. 

2. Vòng tuần hoàn trong khí quyển 

Trái Đất được bao bọc một bầu không khí gồm 4 tầng : Tầng đối lưu, tầng bình 
lưu, tâng giữa, tầng nhiệt. Ớ tầng đối lưu lượng bức xạ Mặt Trời đến được Trái Đất 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


không đều do hình dáng cầu của Trái Đất, do sự phân bố đất liền và đại dương, đã 
hình thành nên các khối khí khác biệt nhau về nhiệt độ và khí áp. Các kh ối khí này 
thường di chuyển từ nơi có khí áp cao (trung tâm áp cao) đến nơi có khí áp thấp 
(trung tâm áp thấp) tạo thành các cơn gió xoáy. Tmng tàm áp cao được hình thành 
khi có một khối không khí lạnh, đậm đặc hơn từ trên cao hạ xuống mặt đất. còn 
tmng tâm áp thấp hình thành khi có một khối khí nóng bốc lên cao. Các kh ối kh í 
khi bốc lên đến một độ cao nào đó, gặp lạnh, hcd nước chứa trong không khí sẽ 
ngưng tụ lại thành mây hoặc thành mưa. Từ xích đạo về phía hai cực sự di chuyển 
các khối khí đã tạo nên các vòng tuần hoàn trong khí quyển và chế độ hoạt động 
của nhiều loại gió. 

- Vùng nhiệt đới, gió Tín phong nóng ẩm thổi từ hai chí tuyến về xích đạo. Gặp 
nhau ở xích đạo, chúng bốc lên cao, tạo nên một hệ thống mây đặc trưng ở đây. 
Không khí tiếp tục di chuyển trên cao ngược về hai phía chí tuyến, trở nên khô 
nóng dẩn, chúng hạ xuống mặt đất ở khoảng giữa các vĩ độ từ 15° đến 30°, sau đó 
lại tiếp tục di chuyển về phía xích đạo, tạo thà nh một vòng tuần hoàn không khí 
khép kín, còn gọi là vòng Hatlây (mang tên nhà vật lí Halley người Anh - người 
đã giải thích nguyên nhân hình thành gió TÚI phong vào năm 1735) 

- Ở vùng ôn đới (các vĩ độ trung bình từ 30 - 65°) gió Tây ôn đới thổi từ 2 chí 
tuyến về phía hai cực, cũng tạo nên một vòng tuần hoàn không khí (còn gọi là 
vòng Pheren( tên nhà vật lí Pháp Ferrel đã giải thích gió Tây năm 1856). Gió Tây 
ôn đới đem dến cho Tây Âu khí hậu ôn đới hải dương ấm áp, nhưng lại đem đến 
bờ biển phía Đông của Bắc Mì khí hậu ôn đái lục địa với mùa hè nóng bức và mùa 
đông lạnh lẽo kèm theo những trận bão tuyết. 

- Ở vùng cực (từ phía trên vĩ độ 65°). Gió Đông cực thổi từ cực về, mang theo 
những trận bão tuyết dữ dội với thời tiết khô lạnh và một mùa hè ngắn, mùa đông 
dài vô cùng lạnh lẽo, có nơi nhiệt độ hạ thấp - 86°c. Trái ngược với vùng ôn đới, 
bờ Đông các lục địa ở vùng cận nhiệt và vùng cực có khí hậu hết sức ấm, dễ chịu 
hơn bờ Tây. 

Như vậy : hoạt động của các loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới và gió Đông cực ở 
từng bán cầu đã tạo nên 3 vòng tuần hoàn khép kín làm chuyển động toàn bộ khí 
quyển, tạo nên sự trao đổi nhiệt giữa xích đạo và 2 cực, có tác động lớn đến khí 
hậu toàn Trái Đất. 

3. Vùng "Vĩ độ ngựa" trên Trái Đất 

... Từ xa xưa, các thương nhân châu Âu đã biết lợi dụng TÚI phong thổi đều đặn 
quanh năm để giương buồm vượt biển đi buôn bán vói Ân Độ theo đường vòng qua 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


cực Nam châu Phi. Vì vậy, TÚI phong còn có tên là gió Mậu dịch. Cuối thế kỉ XV, 
đoàn thuyền của Crixtốp Côlông (Tây Ban Nha) cùng nhờ gió đó mà đi về phía 
Tây tìm ra châu Mĩ. Lúc đó họ vẫn tưởng quần đảo Tmng Mĩ là miền Đông Ân 
Độ. Các thủy thủ trên thuyền rất ngạc nhi ên khi thấy gió luôn đưa họ đi về phía 
Tây. Đến lúc cây cối trên các đảo họ đi qua cũng ngả cành về phía Tây, đó chính 
là hướng của TÚI phong. 

Tín phong tuy thổi từ dải cao áp chí tuyến về hạ áp xích đạo nhưng bản thân dải 
cao áp (vùng vĩ độ 30° - 35° ở mỗi nửa cầu) lại thường xuyên lặng gió, trời luôn 
trong xanh, không một gọn mây. 

Những thứ mang trên các thuyền buồm của châu Âu có cả ngựa. Mỗi khi đi qua 
vùng lặng gió, thuyền thường phải chờ hằng tuần may ra mới có một đợt gió thổi 
qua để dong thuyền đi tiếp được. Nhiều lần phải đợi gió quá lâu, nên ngựa hết cỏ 
ăn, đã bị chết đói và khát. Các thủy thủ đành vứt ngựa xuống biển. Xác ngựa nổi 
lềnh bềnh trên mặt nước. Vì vậy, sau này vùng lặng gió đó được mang cái tên kì 
quặc là vùng “vĩ độ ngựa”. 

Ngoài hai vành đai lặng gió ở các vùng chí tuyến ra, còn có một vùng nữa được coi 
là vùng lặng gió. Đó là vùng hạ áp xích đạo. Tuy nhiên, vùng xích đạo không hoàn 
toàn lặng gió, mà vẫn thường có gió nhẹ, hay đổi chiều. Trời cũng luôn có mây, 
buổi chiều và tối thường có mưa giông, nên vùng này cũng khác hẳn với vùng “vĩ 
độ ngựa”. 


Bài 20 

HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ, MƯA 

1. Sự phân bố mưa trên bể mặt Trái Đất 

... Sự phân bố mưa trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau (như 
nhiệt độ, khí áp gió, địa hình...). 

Ở vùng xích đạo, không khí nóng thường xuyên bốc lên cao tạo thành mây, nên ở 
đây có nhiều mưa, mưa quanh năm. Trung bình mưa 1000 - 2000mm/năm. 

Lượng không khí nóng thường xuyên bốc lên cao ở xích đạo di chuyển, di chuyển 
tới khoảng các vĩ tuyến 30 - 40, bị lạnh và chìm xuống, không khí thường xuyên 
chuyển động từ trên xuống, do đó rất khó có điều kiện tạo ra mưa, vì vậy vùng này 
ít mưa và là vùng rất khô hạn. Trong lục địa, đây là những vùng có nhiều sa mạc 
nhất thế giới, như sa mạc : Xahara (châu Phi), Gô bi (châu Á), Victoria 
(Ôxtrâylia). 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


... Từ các vùng chí tuyến có những luồng không khí chuyển về phía 2 cực, không 
khí lạnh dần nên hơi nước đọng lại thành mưa. Càng đi về phía 2 cực thì càng ít 
mưa vì không khí lạnh mất dẩn hơi nước và hanh khô. 

.. .Tại 2 miền cực, có áp cao phủ lên quanh năm, nhiệt độ lại rất thấp, mặt đất 
đóng băng nên bốc hơi kém, vì thế ở đây hầu như không có mưa... 

2. Vì sao mưa đá chỉ xuất hiện vào mùa nóng, mùa đông không có mưa đá 

... Cuối xuân đầu hè, có lúc buổi sáng thời tiết còn đang đẹp, trước và sau buổi 
trưa đã xuất hiện mưa đá. Tuy rằng lúc đó nhiệt độ không khí vẫn còn cao, những 
tinh thể băng rơi xuống có thể là h ìn h cầu, hình chóp hoặc hình thể không có quy 
tắc. Mùa đông nhiệt độ rất thấp nhưng lại không có mưa đá, vì sao vậy ? 

Mưa đá và mưa giông cùng một lò sinh ra, chúng đều do mây mật tích sinh ra. Sự 
khác nhau ở chỗ là khi hình thành mưa đá các dòng không khí đi lên, đi xuống 
tương đối mạnh. Loại mây mật tích gọi là mây mưa đá, mây mưa đá chỉ hình 
thành vào mùa nóng, rất ít khi xảy ra vào mùa đông. Mây mật tích là do không khí 
đối lưu cực mạnh mà hình thành. Nó là sản phẩm của sự bất ổn định của không 
khí, mà không khí bất ổn định nhất là vào mùa nóng ẩm, nắmg chói chang là dễ 
xảy ra nhất. Lúc đó lượng hơi nước chứa trong không khí rất nhiều mà tầng khí 
quyển thấp lại dễ bị mặt đất đã được mặt trời thiêu đốt, tạo thành một khối không 
khí hình trụ trên lạnh, dưới nóng hết sức không ổn định, do đó đã sinh ra đối lưu 
mạnh và phát triển thành mây mật tích có thể sinh ra mưa đá được... 

... Trong loại mây mật tích, luồng khí đi lên rất mạnh đủ sức để giữ những hạt 
mưa đá có kích cỡ lớn, không khí đi lên đi xuống, những tinh thể băng bé được bổ 
sung thêm năng lượng, lớn dần hình thành những tinh thể băng trong suốt và 
không trong suốt. Khi đạt tới độ lớn nhất định, những luồng khí đi lên không 
đủ sức giữ nó lại và rơi thành mưa đá. Đó là nguyên nhân hình thành mưa đá vào 
mùa nóng. 

Mùa đông lượng nhiệt mặt trcd mà mặt đất thu được rất yếu không tạo ra được sự 
đối lưu mạnh, không khí lại khô ráo, do đó khó hình thành những đám mây mật 
tích cao, dày nên không đủ sức giữ những tinh thể băng trong quá trình hình thành 
mưa đá. Do vậy trong mùa lạnh không thể có mưa đá. Mưa đá có thể dự báo được 
và con người có thể phá huỷ được. Nguyên do trước khi mưa đá rơi, sẽ xuất hiện 
tầng mây tích băng, nó gần giống tầng mây giông, nhưng đáy tầng mây này, có 
màu đổ sẫm. Khi hạt băng bị đẩy lên tới đỉnh tầng mây lại rơi xuống, chúng phát 
ra tiếng ầm ì tựa hồ như tiếng cối xay. Đó chính là điều báo trước mưa đá. Hiện 
nay nhờ sự phát triển của rađa và kĩ thuật vô tuyến điện, nên việc dự báo mưa đá 
ngày càng được hoàn thiện. Con người cơ thể nhờ tên lửa và pháo mặt đất xua tan 
mưa đá và những đám mây tích băng, cũng có thể dùng máy bay rải lốt tua bạc 
vào tầng mây tích băng, làm cho băng hoá giải thành nước, hoặc trở thành các tinh 
thể nhỏ, không thể hình thành mưa đá. 

Có điều kì lạ là trong mây đóng băng, có lúc người ta đã phát hiện ra những tảng 
băng đá rất lớn, có tảng băng bằng cái chậu rửa mặt to, nặng vài chục Kilôgam. Có 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


tảng băng bằng một chiếc xe tắc xi hay bằng một gian nhà nhỏ. Đó là những khối 
băng khổng lồ, nhưng tảng băng này có phải từ vũ trụ bay vào không ? Đó vẫn còn 
là điều bí mật. 

MƯA CÓ MẦU SẮC 

Mưa có thể chia thành mấy loại: mưa rào, mưa dầm, mưa phùn, mưa giông... Nói 
chung hạt mưa không có mầu, trong suốt. Nhưng thực tế trong thiên nhiên đã có 
nhiều lần xuất hiện những cơn mưa mầu sắc. 

Mùa hè năm 1763 tại vùng núi Ngư Doanh thuộc dãy Tiểu Hưng An của Tmng 
Quốc, có một trận mưa màu vàng. Giọt mưa vàng sáng lấp lánh, mưa rơi xuống 
nóc nhà, mặt đất, sau khi tạnh mưa khắp nơi hiện rõ mầu vàng óng. 

Năm 1608, trên bầu trời miền Prôvăngxơ của Pháp giăng đầy mây đỏ sẫm. Rất 
nhanh sau đó, một cơn mưa màu huyết dụ đã tuôn xuống. Mọi người đều kinh 
hoàng, vì phải trải qua cơn “mưa máu” này. Không ai không biết chuyện gì xẩy ra. 
Sau này người ta mới rõ, một cơn lốc Đại Tây Dương khi tràn qua sa mạc Bắc Phi 
đã cuốn theo một lượng bụi đất cát đỏ lên không trung, cuốn vào tầng mây mưa, 
hòa cùng những giọt nước mưa, rơi xuống bầu trcd nước Pháp. 

Ngày 21 đến 23 táng 2 năm 1903, ở châu Âu, rất nhiều quốc gia, cả miền Nam 
nước Anh trời oi ả suốt mấy ngày liền, tầm nhìn giảm hẳn xuống. Trên một diện 
tích khoảng chừng hơn 50.000km 2 đã có một cơn mưa màu đỏ dội xuống. Lượng 
tro bụi màu đỏ rơi xuống miền Nam nước An h trên thực tế ít nhất cũng lên tới 10 
triệu tấn. Lớp bụi này được cuộn lại từ châu Phi theo gió xoáy đi đến tận vùng đất 
thuộc nước Anh. 

Ngày 14 tháng 1 năm 1862 lịch sử đã ghi lại trận mưa đen đáng sợ. Tại vùng 
Abơcvin của Anh đã đổ xuống một trận mưa đen : mây đen dầy đặc, cuồn cuộn 
vượt qua biển từ hướng đông đổ xuống, giọt mưa đen như mực tàu. Mưa từ các nóc 
nhà chảy xuống hợp với nhau thành dòng nước đen xì. Quần áo bị n hi ễm bẩn phải 
tẩy mới trắng như cũ. Sau cơn mưa, mọi người phải dùng nước nóng mới rửa sạch 
các vết bẩn trên tường nhà và đường phố. 

Mùa xuân năm 1954 nước Mĩ cũng đã trải qua một cơn mưa xanh. Đó chính là do 
phấn hoa của cây bạch dương và cây du bị gió cuốn vào mây, theo các giọt nước 
mưa roi xuống. 


MƯA NHÂN TẠO 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Làm mưa nhân tạo trên thế giới hiện nay mói chỉ có lịch sử 50 năm. Nhằm giảm 
nhẹ thiên tai, hạn hán, để nâng cao sản lượng cây trồng, người ta đã rắc vào trong 
đám mây chất xúc tác, thúc đẩy cho nó rơi xuống thành mưa. 

Như vậy muốn làm mưa nhân tạo, trước hết người ta phải nghiên cứu đối tượng 
làm ra mưa nhân tạo, đó là mây. 

Ta biết mây là do hơi nước ngưng kết mà thành. Mây lại có thể chia ra làm hai loại 
mây lạnh (nhiệt độ thấp hơn 0°C), mây nóng (nhiệt độ trên 0°C) - Mây lạnh trong 
thiên nhiên chỉ có thể rơi xuống thành mưa cần phải có đủ các giọt mây vừa quá 
lạnh vừa có các tinh thể băng cùng tồn tại. Do vậy, đối với đám mây lạnh đã có 
giọt mây, nhưng lại thiếu những tinh thể băng thì ngưcd ta đã dùng máy bay, tên 
lửa hoặc pháo để rắc vào đám mây những chất xúc tác, tạo điều kiện cho những 
giọt mây dễ biến thành mưa. Loạt hạt nhân băng thường dùng hiện nay là Bạc iốt 
tua (argent iodide) 

- Mây nóng trong tự nhiên không thành mưa được là do các đám mây đó tuy có 
nhiều giọt mây nhỏ, nhưng lại thiếu những giọt nước nhỏ. Do vậy, muốn làm mưa 
nhân tạo các đám mây nóng, người ta sử dụng các chất xúc tác hút ẩm như : muối 
ăn, muối canxium-cơlorit; những chất xúc tác này có thể dùng máy bay, tên lưa, 
pháo, khí cầu đưa nó lên mây. Ngoài ra còn có các máy móc bắn pháo kích thích 
nó thúc đẩy các giọt mây gặp nhau kết lại trở thành mưa. 

Hiện nay con người mới chỉ làm được mưa nhân tạo cục bộ trên một số kh u vực có 
đầy đủ điều kiện thời tiết có lợi. Công việc nghiên cứu đang tiến triển, nhưng để 
phối hợp chống hạn hiệu quả theo ý muốn thì còn có nhiều công tác thí nghiệm, 
nghiên cứu cần làm. 

MƯA ĐÁ THẬT TAI HẠI 

Các viên băng gọi là mưa đá được tạo nên trong các trận giông tố lớn. các luồng 
không khí thẳng đứng mạnh mẽ trong một đám mây giông đẩy các tảng băng lên 
và xuống trong lòng đám mây. Với mỗi chuyển động lên cao, hạt mưa lại thu nhận 
được thêm một lóp băng khác. Chúng tiếp tục lớn lên tới khi chúng không thể lên 
cao thêm do đã quá lớn. Giông bốc lên càng mạnh bao nhiêu thì hạt mưa đá càng 
lớn bấy nhiêu. Chính vì ư do đó mà mưa đá thực sự là tai họa cho đời sống và sản 
xuất của con người. Người ta ghi lại được các viên đá với khối lượng lớn hơn 700 
gam. Các viên đá có kh ối lượng như vậy cần có một tốc độ bốc lên cao lớn hơn 
150km/giờ. Mưa đá nặng hạt có thể gây chết người. Còn mọi trận mưa đá đều gây 
thiệt hại nghiêm trọng ,đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp. Một trong các trận 
mưa đá tệ hại nhất vào tháng 7 năm 1984 ở nước Đức, xảy ra ở Muních thiệt hại 
vật chất ước tính lên tới 1 tỉ đô la. Nhiều vùng rộng lớn của nước Mĩ luôn bị mưa 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


đá đe dọa. Đặc biệt có một vùng là một dải đất kéo dài từ Texas tới Montana được 
biết như là “hành lang mưa đá”, thường xuyên phải chịu các trận mưa đá nghiêm 
trọng. Nông dân ở vùng này phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc bảo hiểm chống 
mưa đá. Chỉ riêng ỏ Mĩ, một trận mưa đá có thể thiệt hại tài sản 500 triệu đô la Mĩ 
và gây thiệt hại mùa màng khoảng 300 triệu đô la Mĩ... Trong giao thông, lái xe 
trong trận mưa đá là cực kì nguy hiểm bởi vì xe dễ trượt, kính chắn gió bị mưa đá 
đập vỡ. Mức độ thiệt hại do mưa đá phụ thuộc vào tốc độ gió trong mưa đá. Mưa 
đá có thể dự báo được và con người có thể phá hủy được. Nguyên nhân trước khi 
mưa đá rơi xuống sẽ xuất hiện đám mây tích băng, nó gần giống như tầng mây 
giông, nhưng đáy tầng mây này có mầu đỏ sậm. Khi hạt băng bị đẩy lên tới đỉnh 
tầng mây, lại rơi xuống, chúng phát ra tiếng ì ầm tựa hồ như tiếng cối xay. Đó 
chính là điềm báo trước mưa đá. Hiện nay nhờ sự phát triển của ra đa và kĩ thuật 
vô tuyến điện, nên việc dự báo mưa đá ngày càng hoàn thiện. Con người có thể 
nhờ tên lửa và pháo mặt đất xua tan mưa đá và những đám mây tích băng. Cũng có 
thể dùng máy bay rải lốt tua bạc vào tầng mây tích băng, làm cho băng hóa giải 
thành nước, hoặc trở thành các tinh thể nhỏ, không thể hình thành mưa đá. 

Có điều kì lạ là trong đám mây đóng băng, có lúc người ta đã phát hiện ra những 
tảng băng rất lớn, có tảng băng bằng cái chậu rửa mặt to, nặng vài chục kilôgam. 
Có tảng băng bằng một chiếc xe tắc xi hay bằng một gian nhà nhỏ. Đó là những 
khối băng khổng lồ, những tảng băng này có phải từ vũ trụ bay vào không ? Đó 
vẫn còn là điều bí ẩn. 

3. Tìm hiểu kinh nghiệm của dân gian Việt Nam trong dự báo thời tiết 
qua các câu ca dao 

“Chớp đẳng đông nhay nháy, gà gáy thì mưa " 

- Từ tháng 7 đến tháng 12, vùng ven biển Đông nước ta thường xuất hiện vào buổi 
chiều tối đám mây nóng ẩm, gây sớm chớp. Quá nửa đêm (gà gáy sáng) đất liền 
trở lạnh, khối không khí ẩm tiến vào đất liền sẽ ngưng tụ thành mưa. 

“ Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa ” 

Buổi chiều mùa hè thường xuất hiện những đám mây, nếu độ ẩm kém, ánh Mặt 
Trời phản chiếu thường có mầu vàng (ráng vàng) báo hiệu không khí khô, nhẹ, thu 
hút gió thổi đến. Nếu độ ẩm lớn, ánh Mặt Trời phản chiếu thẳng có màu đỏ (ráng 
đỏ) dễ gây mưa. 

" Chuồn chuồn bay thấp thì mrn 

Bay cao thì nắng bay vừa thì râm ” 

- Chuồn chuồn là loại côn trùng, trên bộ cánh có nhiều khoang không khí nhỏ 
chứa không khí. Nếu độ ẩm lớn cánh chuồn nặng nên chỉ bay thấp, ngược lại nếu 
không khí khô cánh chuồn chuồn sẽ nhẹ dễ bay lên cao. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Bài 22 

CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 
1. Tại sao phân chia bề mặt Trái Đất thành các đới khí hậu ? 

... Sự phân chia bề mặt Trái Đất thành các đới khí hậu, vì góc độ chiếu sáng của 
ánh nắng Mặt Trời khác nhau trên bề mặt Trái Đất. Do đó ở những vùng có vị trí 
địa lí khác nhau nhận được lượng nhiệt chênh nhau rất rõ rệt. Hay nói cách khác 
sự phân chia nói trên căn cứ vào một nhân tố là sự phân bố bức xạ của Mặt Trời. 
Vì vậy cách phân chia này chỉ có giá tậ về mặt lí thuyết. 

Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo là nguyên nhân sinh ra các đới khí 
hậu. Nếu trục Trái Đất thẳng đứng trên quỹ đạo, thì sự phân bố lượng bức xạ của 
Mặt Trời trên bề mặt Trái Đất sẽ chỉ phụ thuộc vào góc chiếu trên bề mặt cầu của 
Trái Đất. Quanh năm Mặt Trời chiếu thẳng góc vói mặt đất ở xích đạo, còn vùng 
cực lúc nào cũng nhận rất ít lượng nhiệt và ánh sáng. Tóm lại là không có cơ sở để 
phân chia thành các đới khí hậu được. 

Nhờ độ nghiêng của trục Trái Đất, nên vùng được ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng 
góc trên mặt đất mở rộng lên đến các chí tuyến (23° 27’ Bắc và Nam). Bức xạ 
nhiệt của Mặt Trời không tập trung quanh năm ở xích đạo, mà được phân bố rộng 
ra toàn vùng nội chí tuyến. Đáy là vùng nh ận được nhiều nhiệt của Mặt Trời nhất 
trên Trái Đất, nên nóng quanh năm gọi là nhiệt đói. 

... Do sự khác nhau về góc độ chiếu sáng, nên đã sinh ra sự khác biệt về khí hậu 
giữa các vùng. Vì vậy sinh ra các đới khí hậu khác nhau trên bề mặt Trái Đất. 

Bài 23 

SÔNG VÀ HỒ 


I. TÌM HIỂU SÔNG 

1. Lượng nước sông ngòi từ đâu đến 

Lượng nước sông chủ yếu đến từ các nguồn nước sau : 

- Thứ nhất, nguồn nước chủ yếu cung cấp cho sông là nước mưa và tuyết rơi. 
Trong bầu khí quyển có rất nhiều hoi nước. Khi áp suất không khí giảm thấp hoặc 
nhiệt độ cao thì hơi nước tồn tại trong khí quyển với trạng thái khí. Một khi nhiệt 
độ giảm thấp hoặc áp suất khí quyển tăng cao thì hơi nước sẽ ngưng kết thành mưa 
hoặc thành tuyết rơi xuống mặt đất. Nước rơi xuống phần lớn sẽ theo địa hìn h 
phân ra chảy vào sông, ngòi, ao, hồ. Do dó, những vùng có lượng mưa lớn, lượng 
nước sông sẽ nhiều và ngược lại. 

- Thứ hai, đó là nước dưới lòng đất. Nước dưới lòng đất có thể phân thành tầng 
nước cạn và tầng nước sâu. Nước tầng cạn thông thường là các loại nước được tích 
lũy hai bên bờ sông, chúng chảy ra hòa nhập vào nước sông. Nước tầng sâu là 
nước thâm nhập sâu dưới lòng đất, tích lũy qua thời gian trường kì, chầm chậm 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


chảy ra nhập vào nước sông. Thực ra thì nước dưới đất chủ yếu là do nước mưa rơi 
xuống, gián tiếp từ lưu vực hoặc không trung. Tác dụng chủ yếu của vỏ Trái Đất ỏ 
đây là sự điều tiết và cân bằng. 

- Thứ ba, còn có nguồn nước cung cấp quan trọng là lượng nước do băng tuyết tan 
ra, bao gồm băng tuyết tan chảy theo mùa và băng tuyết thường xuyên tan chảy. 

Sự tích trữ nước của ao hồ cũng là một yếu tố bổ sung lượng nước vào sông ngòi. 
Hồ thường ở vùng núi, thường có thể là ngọn nguồn của sông ngòi hoặc chỉ có thể 
là trạm trung chuyển, tập trung nước của các nhánh sông rồi đổ vào dòng chảy 
chính. 

2. Lưu vực dòng sông 

... Một con sông mạnh nhất thế giới, chảy qua những khu rừng mưa nhiệt đới rộng 
lớn nhất thế giới, đó là sông Amadôn với bao điều bí ẩn. về chiều dài, sông 
Amadôn đứng hàng thứ hai sau sông Nin châu Phi, nhưng được tôn vinh là “vua 
các dòng sông” do lượng nước khổng lồ của nó. Vái trên 200 sông nhánh lớn nhỏ, 
sông Amadôn tạo ra lưu vực khổng io, trải rộng từ vĩ độ 5° B đến 20° N, đường 
xích đạo chạy sát phía Bắc cửa sông. Như vậy, lưu vực sông hoàn toàn nằm trong 
vùng khí hậu xích đạo và n hi ệt đới ẩm, bầu trời luôn đầy mây và mưa. Các sông 
nhánh ở hai bên xích đạo lần lượt nhận nước vào hai mùa khác nhau nên sông 
Amadôn luôn đầy nước, sông thường sâu 50m - 91 m. Vào mùa hè mực nước 
dâng cao thêm 15 m. Tàu, thuyền thông thương dễ dàng trên 200 sông nhánh. Mặt 
sông Amadôn rất rộng, mùa hè (tháng 5-6) mặt nước rộng 40 - 50 km, có nơi 
rộng đến 100 km, mùa cạn (tháng 8, 9) mực nước xuống thấp nhất mặt nước vẫn 
rọng 5 km trở lên. 

Sông Amadôn nổi tiếng là “vua các dòng sông” là do lượng nước chảy khổng lồ. 
Lượng nước chảy có thể tạo ra nguồn năng lượng rất lớn, ước tính 300 triệu kw 
(sông Hồng - Việt Nam có 1 triệu kw. Song cửu Long : 3 triệu kW). cửa sông 
Amadôn rộng 320 km, dài 230 km, là nơi có lượng nước chiếm đến 1/5 tổng lượng 
nước sông ngòi thế giói... 

3. Thủy chế sông bất trị 

... Sông Mixixipi là con sông có lưu lượng nước trang bình rất lớn 20.000 m 3 /giây. 
Vào mùa lũ mực nước dâng cao 18 m trên sông MLxixipi với lưu lượng vọt lên đến 
56.000 m 3 /giây. Vì lưu vực sông rộng, sông chảy qua nhiều miền khí hậu kh ác 
nhau nên chế độ lũ sông đặc biệt. 

Nhánh sông bên phải có lũ trong mùa hè (từ tháng 2 hoặc tháng 3 đến tháng 7 là 
thời kì băng và tuyết núi cao tan). 

Nhánh sông bên trái lại có lũ vào mùa thu do mưa mang lại. 

Với đặc điểm trên, sông Mixixipi cũng gây ra nhiều lũ lụt và cũng là con sông bất 
trị trên thế giới... 

n. TÌM HIỂU VỂ Hổ 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


- Hồ đầm trên toàn thế giới có diện tích là 6,2.10 fi km 2 chiếm khoảng 4,4% diện 
tích các châu lục. Tổng lượng nước trong các hồ đầm là 187,8.10 3 km 3 tức là chiếm 
khoảng 0,0136% tổng lượng nước của thủy quyển, trong đó phần nước ngọt là 
102,4.10 3 km 3 chiếm khoang 0,0128% tổng nước ngọt. 

- Nguồn gốc hồ. 

+ Hồ có nguồn gốc đứt gãy lớn ( hồ kiến tạo) như các hồ Baikal, Tanganyika.. 

+ Hồ có nguồn gốc hoạt động của núi lửa : như các hồ Crater, T’rưng... 

+ Do sụt trần hang Karst; như các hồ Salekhard, Ba Bể... 

+ Các bồn địa thấp : như các hồ Eyre, Tehatd.. 

+ Bồi tụ do băng : như các hồ Gấu lớn, sai ma Ovenéga.. 

+ Bồi tụ do sông : như các hồ Tây, Hoàn Kiếm 
+ Do phù sa biển, như phá Tam Giang... 

+ Do gió : như là hồ LobNor.. 

+ Nhân tạo : như hồ Hoà Bình, Yali, Rybin... 

1. Phần Lan có tên gọi là nước nghìn hổ 

... Đó là quốc gia có nhiều hồ nhất trên thế giói (gần 100.000 cái hồ) do lịch sử 
phát triển địa chất, trước đây mấy chục vạn năm, Phần Lan bị các tầng băng bao 
kín như Greenland, các tầng băng đó thường xuyên vận động một cách chậm chạp. 
Sự vận động đó sinh ra sức đào bới rất mạnh. Do độ cứng, mềm khác nhau trên 
mặt đất nên mặt đất sau khi bị đào bới trở thành lồi lõm. 

Sau đó một vạn năm, khí hậu Phần Lan ấm dần lên, tầng băng bao phủ mặt đất bị 
nhiệt nung nóng tan thành nước. Băng tan làm xuất hiện rất nhiều hố lõm, những 
hố lõm chính là điều kiện để hình thành hồ. 

Ngày nay mùa băng tuyết tan hằng năm lượng nước băng một phần chảy vào hố 
lõm tạo thành nhiều hồ. Những hồ do sông băng hoạt động tạo nên gọi là hồ 
băng tan. 

Ớ Canada cũng có tình trạng gần giống như vậy nên ờ Canada cũng rất 
nhiều hồ. 

2. Vì sao tuổi thọ của nhiều hồ nước không dài ? 

... Cần biết lịch sử phát triển cuộc sống của hồ. Hồ được sinh ra thường từ những 
vùng đất trũng bị ngăn chặn trên mặt đất. Những vùng trũng này có cái được tạo 
thành từ những nơi vỏ Trái Đất tụt xuống, hoặc đứt gãy, hoặc do sông băng bào 
mòn, có cái do núi lở chặn đứng một đoạn sông v.v... 

Ở các vùng ẩm ướt nguyên nhân chủ yếu làm cho hồ tiêu vong là do bùn đất từ các 
sông mang đến tích tụ lại và sự sinh trưỏng nhanh chóng của thực vật trong hồ... 
Theo tính toán, tốc độ trầm tích của bùn cát là vô cùng đáng sợ. 

Ví dụ : Hồ đẹp nổi tiếng thế giới là hồ Gieneve ở Thụy Sĩ, theo tính toán mỗi năm 
sông ngòi xung quanh mang tới hồ một lượng bùn cát là 4,2 triệu tấn, với lượng 
bùn cát lớn như vậy chỉ cần 21.000 năm nữa là có thể hoàn toàn lấp đầy cái hồ có 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


dung tích 890 triệu m 3 này. Đồng thời lau, sậy rong rêu... ven hồ nhanh chóng phát 
triển vào lòng hồ, lòng hồ trở nên nhỏ và nông biến thành đầm lầy, cuộc sống của 
hồ kết thúc... 

3. Vì sao trên cao nguyên, trên núi cao lại có hồ, ao 

Trên đồng bằng có nhiều hồ ao, nhưng ở trên một số cao nguyên, trên núi cũng có 
nhiều hồ ao. 

Cao nguyên Tây Tạng là một cao nguyên cao nhất, rộng nhất của Trung Quốc. 
Trên những triền núi cao từ 4000 - 5000m so với mực nước biển, trên cao nguyên 
nhấp nhô có đến hàng ngàn cái hồ chằng chịt như sao trên trời. Theo thống kê, 
diện tích mặt hồ tói 30.974km 2 . Trên những cánh đồng cỏ mênh mông trên cao 
nguyên là của Nội Mông. Hồ ao chi chít giữa các đồi cát. Kì lạ hơn trên đỉnh cao 
chót vót của cao nguyên Vân Quý (Tmng Quốc) như đỉnh Bạch Đầu Sơn cao 2200m 
so với mực nước biển có một hồ diện tích 9,3km 2 sâu 373m gọi là Thiên Trì. 

Vậy vì sao trên những vùng đất cao như vậy cũng có hồ, phần lớn có ở những vùng 
trũng lại vết tích bào mòn của các dòng sông băng. Những hồ trên cao nguyên Tây 
Tạng phần lớn hình thành trên cơ sở lún thụt do vỏ Trái Đất vận động kèm theo do 
ảnh hưởng của sự hoạt động của các dòng sông băng mà tạo thành. 

Trong thời gian địa chất cách đây 2 triệu đến 3 triệu năm, trên cao nguyên đã có 
nhiều lần hoạt động của sông băng, sông băng tựa như chiếc cày sắt cày trên mặt 
đất, khoét sâu thành những vùng trũng chứa nước trên mặt đất. Còn một số hồ ao 
do những trầm tích của dòng sông đã làm tắc nghẽn các lòng sông mà tạo thành. 
Sau đó khí hậu ấm lên, băng tan, nước băng tan đọng lại ở vùng trũng mà thành 
hồ... 

Các hồ ở cao nguyên Nội Mông, phần lớn là do khí hậu khô, gió rất mạnh, bề mặt 
đất thì đất cát quá tơi xốp chịu những trận cuồng phong đã trào xoáy khoét sâu 
xuống và tích nước tạo thành hồ. 

Những hồ ở cao nguyên Vân Quý (Trung Quốc) còn do những tầng nham thạch 
vôi trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, bị bào mòn lâu ngày mà hình thành. Một số 
hồ ỏ những vùng núi cao thường do nguyên nhân các dòng sông bị trầm tích làm 
tắc nghẽn dòng nước, không chảy nữa mà thành hồ. 

Hồ Thiên Trì ở núi Bạch Đầu Sơn (như đã nói ở trên), xưa kia vốn là một miệng 
núi lửa, đã phun nhiều dung nham và những mảnh vụn của các nham thạch khác, 
phần lớn rơi xuống xung quanh miệng núi lửa ngày càng nhiều chất xung quanh 
thành hình như cái phễu. Năm 1702, trong lần phun trào cuối cùng, miệng núi lửa 
đã chứa nước thành hồ. 


4. Nước hồ lại có nơi mặn, nơi nhạt 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


... Nước là loại dung môi, trong các loại dung dịch nước đều có chứa thành phần 
muối (khoáng chất). Nếu hàm lượng chỉ bằng 0,3% thì gọi là nước ngọt, lượng 
muối từ 0,3% đến 2,47% gọi là nước lợ, lượng muối từ 2,47% trở lên thì gọi là 
nước mặn. Hồ nước mặn nói ở đây là nước hồ có hàm lượng muối hơn 2,47%. 

Vậy thì vì sao có hồ nước ngọt, có hồ nước mặn. 

+ Hồ nước ngọt nguyên do nước trong hồ phần lớn là nước sông đổ vào, nước sông 
ngòi trong quá trình chảy đã hoà tan lượng muối có chứa trong các nham thạch và 
đất đai mà dòng nước chảy qua, ngoài ra nước ngầm trong sông cũng chứa một 
lượng muối. Những hồ mà chảy ra ngoài theo một cửa khác nó sẽ mang theo muối. 
Những hồ mà chảy thông thoát thì khó tích tụ được muối. VD như hai hồ lớn nhất 
của Trung Quốc là hồ Động Đình và hồ Phiêu Dương, những con sông lớn như 
sông Giang Tây, Hồ Nam đều chảy vào những hồ này. Hai hồ này lại 
chảy vào sông Trường Giang, do vậy hồ Phiêu Dương và hồ Động Đình đều là hồ 
nước ngọt. 

+ Hồ nước mặn : những hồ mà không lưu thông được mà khí hậu thì lại hết sức 
khô, lượng nước bốc hơi mất khá nhiều, hàm lượng muối càng ngày càng cao, do 
đó nước hồ ngày càng mặn. Ở vùng thảo nguyên hay hoang mạc, do lượng nước 
chảy vào, mưa xuống tích lại, bốc hoi lại mạnh, địa thế bằng phẳng, nước không 
lưu thông thì phần lớn là hồ nước mặn. 

VD : Hồ nước mặn Sao han ở lòng chảo Sài - Đạt Mộc ở tỉnh Thanh Hải và SaKa 
Trung Quốc đều là hồ nước mặn nổi tiếng. 

... Ngoài ra theo quan điểm địa chất học, thì hồ nước mặn trong thời đại địa chất 
nó vẫn là một phần của biển. Sau nước biển rút thì lòng hồ lắng đọng một lượng 
lớn muối biển. 

Hồ nước mặn còn là do những nham thạch kết tinh sau khi bị phong hoá, những 
tinh thể muối được thoát ra, hoặc là nước ngầm đã hoà tan muối ở trong các trầm 
tích thời cổ mang theo chảy vào hồ. 

Nước ỏ hồ mặn không dùng để uống, nhưng có đủ các loại muối, như muối ăn, 
ma-nhê, xô-đa, sodium, xuynphat, muối kali, thạch cao, hàn the v.v... đó là 
những nguyên liệu quan trọng trong ngành hoá chất. 

+ Còn các loại hồ : Phía Tây của hồ là nước ngọt, phía đông của hồ là nước mặn, 
bạn có cảm thấy lạ không ? Đó là hồ Ban-kha-so (Tmng Quốc). 

Hồ Ban-kha-so nằm ở miền trung châu Á, nó không có đường thông ra biển, là hồ 
không có lối thoát, ở đấy khí hậu khô nóng, nước bốc hơi mạnh, lượng muối chứa 
trong hồ nhiều cho nên nước trong hồ mặn. Nhưng phần phía Tây của hồ lại có 
sông I—li chảy vào. Sông I-li bắt nguồn từ núi cao, mang theo nguồn nước ngọt do 
băng tan, đã làm nước ngọt hơn nước hồ phía Tây, cho nên phần phía Tây nước hồ 
Ban-kha-so nước ngọt là vì thế. Nhưng nước có thể chảy, cớ sao nước hồ phía Tây 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


thì nhạt, nước hồ phía Đông lại mặn vi hình dạng của hồ Ban-kha-so hẹp và dài, 
phía Đông và Tây cách nhau hơn 600km, còn Nam và Bắc hồ khoảng 70 đến 
80km. Ớ giữa lại có bán đảo nhô về phía Bắc, đã cản trở sự lưu thông dòng nước 
giữa Đông và Tây. Mặt khác nước hồ lại có thời kì đóng băng dài trên 5 tháng liền. 
Do đó sự lưu thông nước giữa Đông và Tây khó khăn ; nước phía Đông hồ vẫn 
mặn, không vì nước phía Tây hồ nhạt mà nó nhạt đi. 

5. Giá trị của hồ 

Hồ, ao, đẩm... có ảnh hưởng lớn tói nước sông ngòi. Hồ đầm trong lưu vực thường 
tập trung nước cung cấp cho sông ngòi. Các hồ đều có quan hệ thuỷ văn đối với 
nước sông ngòi và có tác dụng điều tiết dòng chảy rõ rệt. 

VD : Biển hồ ở Campuchia đối với sông Mê Kông, Ngũ hồ ở Bắc Mĩ đối với sông 
Xanh lô răng... 

Trong tự nhiên các hồ đầm lớn cũng làm sinh ra chế độ khí hậu ôn hoà hơn vùng ở 
ven hồ. Nhiệt độ và khí áp ở vùng giữa mặt hồ và mặt đất xung quanh hồ chênh 
nhau, cũng làm sinh ra gió nhỏ, ban ngày thổi từ hồ vào, ban dêm từ đất thổi ra. 
Cũng như sông ngòi, hồ, ao, đầm có quan hệ mật thiết với các hoạt động kin h tế. 
Một trong những hình thức quần cư của loài người là tập trung thành làng xóm ở 
ven các hồ, làm nhà sàn trên mặt nước. Hồ đầm là nơi nuôi trồng thuỷ sản, cung 
cấp thực phẩm cho dân cư ven hồ, cung cấp muối mỏ và một số loại khoáng sản 
cho các hoạt động công nghiệp. 


Bài 24 

BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 

1. Nước biển lúc ban đầu từ đâu đến, vì sao nó không cạn 

Nước biển nhiều như vậy từ đâu mà có. Theo tính toán, mỗi năm lượng nước từ 
biển bốc hơi lên tới 447980 km 3 . Phần lớn khối nước này (ước khoảng 411600 
km 3 ) ngưng đọng thành mưa trên vùng trời biển cả, rồi lại rơi xuống biển ; phần 
còn lại rơi trên lục địa. Sau đó cũng chảy qua mặt đất hoặc chảy ngầm dưới đất về 
biển. Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại, c hính vì vậy mà biển bao giờ cũng rất 
nhiều nước và không bao giờ cạn. 

Vậy lúc ban đầu nước biển ấy từ đâu mà có ? 

Hầu hết nước trên Trái Đất được chứa ở biển cả. Vì vậy phải tìm lòi giải đáp từ câu 
hỏi “Nước trên Trái Đất từ đâu mà có” ? 

Khi Trái Đất hình thành, nước được phân li từ một số vật chất vũ trụ, còn sau khi 
Trái Đất đã hình thành thì nước từ trong Trái Đất trào ra không ngừng tích tụ lại 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


trên mặt đất. Điều đó có thể chứng minh khi núi lửa ngày nay hoạt động. Quy mô 
nước từ trong lòng đất phun ra hiện nay vẫn còn lớn, một lần núi lửa phun lượng 
hơi nước do nó phun ra có thể tới mấy triệu kg. Từ đó có thể thấy được trong quá 
trình phát triển lâu dài của lịch sử Trái Đất, lượng nước sinh ra như vậy là 
rất nhiều. Nói chung, người ta cho rằng đó c hính là nguồn chủ yếu của nước trên 
Trái Đất. 

Biển cả có nhiều nước còn có hên quan rất lớn tới trọng lượng của Trái Đất, vì nó 
có thể giữ nước lại không cho bốc hơi lên bầu khí quyển. Ngoài ra sự thay đổi 
nóng lạnh của khí hậu Trái Đất có ảnh hưởng nhiều tới sự tăng, giảm lượng nước 
biển. Trời lạnh nước trên Trái Đất đóng băng, lượng nưóc chảy về biển giảm bớt, 
biển nông. Khi trời ấm băng tuyết trên đất tan thành nước, phần lớn chảy về biển, 
nước biển đầy lên... 

2. Vì sao nước biển mặn 

Trong nước biển, hàm lượng muối natricloma (Nacl) rất nhiều, chiếm khoảng 
77,8%, nên nước muối có vị mặn hơi chát, ngoài ra còn có các chất khác như 
magiê, canxi, asen... làm cho nước biển ngoài vị mặn còn có vị đắng, chát, ở 
nhiều vùng trong đại dương, nồng độ muối trong nước biển vượt trên 35% (35g//). 
Như vậy, trong nước biển chiếm khoảng 2/3 toàn Trái Đất, tổng lượng muối là hết 
sức lớn. Nếu đem toàn bộ lượng muối này gom lại có thể làm cho toàn bộ lục địa 
tăng cao hơn 150m... 

... Theo tính toán của nhiều nhà khoa học, muối biển có thể tới 31 - 46.10 15 tấn. 
Nếu nhu cầu hàng năm của thế giới vào khoảng 50 - 75.10 6 tấn/năm, đây quả là 
một kho tài nguyên khổng lồ. Nếu đem rải số lượng muối này lên bề mặt toàn cầu 
thì sẽ có một lớp dày khoảng 45m và chỉ riêng trên các lục địa sẽ lên tới 153m. Sự 
bay hơi của muối biển là 12tấn/năm/km 3 , tổng lượng này bị các sinh vật hấp thụ, 
nhưng nước sông ngòi lại hoà tan các ion muối trong đất đá và mang trở lại biển 
và đại dương. Do đó, lượng muối này vẫn giữ được cân bằng. 

Lượng muối nhiều như vậy trong nước biển từ nơi đâu đến ? Chủ yếu nó có từ 
nham thạch, thổ nhưỡng trong tự nhiên trải qua quá trình phong hoá, mưa rơi bị 
bào mòn. Thành phần muối được tan ra theo dòng chảy của sông ngòi ra đến biển, 
chầm chậm khuếch tán trong nước biển làm nước biển trỏ lên mặn. Ngoài ra, còn 
có một phần muối đến từ sự phun trào của núi lửa dưới đắy biển... 

3. Biển cả bảo vệ sự sinh tồn của mọi sinh vật trên Trái Đất 

Biển lằ kho lương thực tương lai của loài người. Chỉ riêng loài tảo đã có thể cung 
cấp một lượng lương thực gấp hơn 20 lần tổng sản lượng lúa mạch hiện nay của 
toàn thế giới. Hằng năm biển cung cấp cho loài người 3 tỉ tấn cá. Theo tính toán, 
khả năng biển cung cấp thực phẩm cho con người gấp 1000 lần so với lục địa 
(riêng cá, biển cung cấp 3 tỉ tấn cá/năm). 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


Biển là kho dầu khổng lồ. Trữ lượng dầu mỏ dưới đáy biển khoảng 300 tỉ tấn 
chiếm 40% tổng trữ lượng dầu mỏ thế giới... ngoài ra biển là một nguồn khổng lồ 
các chất muối vô cơ. 

Biển chứa năng lượng thủy triều rất lớn. Theo tính toán, nguồn năng lượng thủy 
triều toàn thế giới có khoảng hơn 1 tỉ kw ... 

Môi trường biển ngày nay bị phá hoại nghiêm trọng, gây sự lo lắng bất an cho 
những người có hiểu biết trên thế giới. Con người gây ô nhiễm biển bằng các cách, 
trong đó : 

- 0 nhiễm dầu mỏ là phổ biến nhất, hằng năm thải ra biển lượng dầu mỏ là 
2-20 triệu tấn. Ô nhiễm dầu mỏ khiến hàng vạn chim hải âu bị chết, các sinh vật 
phù du, tôm cá... đều không sống nổi. 

- 0 nhiễm chất thải công nghiệp, đặc biệt các chất thải chứa thủy ngân, Cađimi, 
đồng, chì và nhiều kim loại nặng khác... 

- Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là thuốc trừ sâu... 

Tóm ỉại: Nước ô nhiễm của công nghiệp, dân dụng, nông nghiệp, chất thải của 
ngư dân và các phế thải sản xuất, của các cuộc thử vũ khí hạt nhân và ô nhiễm 
nhiệt, cũng khiến môi trường biển ngày càng xấu thêm. 

... Ngoài ô nhiễm nghiêm trọng ra, con người còn đánh bắt các loài cá vô tội vạ, 
khiến cho tài nguyên biển bị tổn thất lớn, nhiều loài cá có nguy cơ bị tiêu diệt... 

... Biển là môi trường sinh tồn quan trọng của loài người, bảo vệ biển là bảo vệ môi 
trường chung của nhân loại, bảo vệ tương lai của loài người... 

4. Biển là máy điều tiết khí hậu khổng lổ (Có thể tham khảo phần phụ lục ở 
bài 18) 

5. Trên các dòng biển nóng, lạnh có một số loài cá thích sống tập trung Dòng 
biển nóng hoặc lạnh thích nghi cho từng loại cá : Theo dòng biển nóng có cá mòi, 
cá ngừ, cá hồi, theo dòng biển lạ nh có cá tuyết, cá trích. 

Dòng biển quay tròn nên đôi khi cũng tạo ra bãi cá do tập trung nhiều rong rêu. 
Đặc biệt cá rất thích những nơi có nước biển khác nhau về nhiệt độ, độ mặn khác 
nhau, pha trộn lẫn nhau vì nơi đây xảy ra các phản ứng lí - hóa, tập trung nhiều 
loại thức ăn, khoáng chất khác nhau. 

Ví dụ : Dòng lạnh Labrađo, Ôiasiô ở hàn đới xuống gặp dòng nóng Gơnxtrim và 
Cưrasiô ở nhiệt đới lên. Biển bắc Đại Tây Dương và quanh đảo Hôccaiđô, đảo 
Sakhalin ở Bắc Thái Bình Dương là nơi đánh cá nhộn nhịp nhất (cá trích, cá ngừ, 
cá xácđin, cá hồi, cua khổng lồ...) ở Thái Bình Dương, dòng nước xích đạo (Bắc và 
Nam) xuất phát từ Caliphoónia chảy sang phía Tây và phân nhánh ở ngoài khơi 
Philíppin là nơi cá tập trung khá nhi ều. Đặc biệt giữa hai dòng Bắc xích đạo, Nam 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


có phân lưu xích đạo là dòng nước bù trừ - đã mang theo rất nhiều đàn 
cá thu. 

6. Vùng biển lạnh ở vĩ độ cao có rất nhiều cá 

... ở vùng biển lạnh, hiện tượng ôxi hóa tiến hành khá chậm do nhiệt độ thấp, các 
chất dinh dưỡng, các loại muối khoáng đặc biệt là muối phốt phát tích lũy rất 
nhiều. Do vậy, phiêu sinh động, thực vật phát triển rất nhanh tạo ra chuỗi thức ăn 
của nhiều loại cá. Vào cuối hè đầu thu, lớp nước trên mặt biển lạnh và nặng nên 
chìm xuống đẩy lóp nước ấm và nhẹ ở dưới sâu lên (nước trời) mang theo nhiều 
chất dinh dưỡng như phốt phát, lưu huỳnh, phiêu sinh thực vật... Gặp ánh sáng, 
phiêu sinh vật phát triển mạnh thu hút nhiều loại cá tạo ra dây chuyền thức ăn : cá 
con ăn phiêu sinh vật, cá lớn ăn cá con... Vào mùa hè, cá voi lũ lượt kéo lên vùng 
biển lạnh. Vào mùa này các loại phiêu sinh vật, các loại giáp xác (tôm, cua nhỏ) 
thừa mứa. Mỗi con cá voi ngốn hàng tấn thức ăn trong những tháng ở biển lạnh, 
cuối thu sang đông, cá voi quay về vùng biển nhiệt đới để sinh đẻ và nuôi con... 

Ớ Việt Nam ... loại dòng lạnh từ Bắc xuống Nam thường xuyên chảy sát bờ biển 
Việt Nam. Mạnh nhất vào mùa Đông có sự hỗ trợ của gió mùa đông bắc. Tới Huế, 
dòng lạnh này tách ra một nhánh phụ chảy ngược lên phía Bắc vào vịnh Bắc bộ, 
nhánh chính mạnh hơn chảy tiếp xuống phía Nam. Tới địa phận tỉnh Bình Thuận 
dòng này chìm xuống sâu đẩy lớp nước tương đối ấm hơn từ dưới đáy lên, mang 
theo nhiều thức ăn cho tôm, cá... 


Bài 25 

THỰC HÀNH : 

Sự CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BlỂN trong đại dương 
1. Những dòng sông của đại dương 

- Khối nước của đại dương vận động không ngừng theo chiều đứng cũng như theo 
những mặt phẳng ngang để tạo nên các dòng đối lưu, những dòng nước mặt và 
dòng nước đáy làm biến đổi về đặc t ính vật lí của các khối nước. Các dòng biển 
còn tham gia vào việc phân bố lại mọi sự sống trong đại dương và gây ả nh hưởng 
lớn đến điều kiện khí hậu của nhiều vùng đất ven bờ. 

Chẳng hạn, đối với châu Âu, dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương có ảnh hường 
mạnh mẽ tới khí hậu. Dòng này là sự tiếp tục của dòng Gơnxtơrim chạy từ eo 
Florida về phía Đông Bắc. Dòng Bắc Đại Tây Dương chảy theo hướng Tây Nam - 
Đông Bắc qua Tây Bắc châu Âu có tác dụng làm cho nước và không khí trên các 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


biển ấm lên. Nhờ vậy, về mùa đông các biển Baren. Nauy và phân đông bắc Đại 
Tây Dương tuy ở vĩ độ cao vẫn không bị đóng băng. Nước biển bốc hơi mạnh, lại 
được gió Tây đưa vào đất liền làm cho toàn bộ châu Âu, đặc biệt phần Tây Âu về 
mùa này có thời tiết ấm và ẩm ướt. Không những thế, sự ấm nóng của dòng biển 
nóng Bắc Đại Tây Dương còn tạo mù dày đặc, bao phủ một vùng ven biển rộng 
lớn của khu vực Bắc Âu vào những tháng mùa lạnh trong năm. 

Những dòng hải lưu xuất hiện là do ma sát của gió thổi trên mặt đại dương, do sự 
chênh lệch về nhiệt độ, độ muối, kéo theo là sự thay đổi trọng lượng riêng của các 
lóp nước mặt, buộc chúng phải chìm xuống ở nơi này để rồi lại nổi lên ở một nơi 
khác. Cuối cùng, những dòng hải lưu xuất hiện do lực hấp dẫn của các thiên thể 
trong vũ trụ đối với Trái Đất trước hết là Mặt Trăng và Mặt Trời. 

2. Dòng biển nóng, dòng biển lạnh quan trọng ở Thái Bình Dương và Đại 
Tây Dương 

Những dòng nước từ xích đạo mang khối nước ấm xích đạo lên các vĩ độ cao gây 
ra bởi gió Tín phong chảy từ đông sang tây, khi bị chặn lại bởi các lục địa và các 
cung đảo, chúng buộc phải thay đổi hướng chảy của mình lên phía Bắc rồi chuyển 
sang Đông Bắc ở bán Cầu Bắc hoặc xuống phía Nam rồi Đông Nam ở bán Cầu 
Nam do hiệu suất Coriolit. 

+ Ớ Thái Bình Dương, dòng biển nóng lớn và mạnh nhất là dòng Korosivo, được 
khởi đầu từ dòng Bắc xích đạo chảy lên phía bắc qua Hoàng Hải; đến Nam biển 
Nhật Bản thì lệch sang hướng Đông Bắc để đật đến vùng khối biển Caliphornhia 
thược Bắc Mĩ. 

Còn ngược với dòng biển nóng trên là dòng biển lạnh Oaisio, từ Bắc Băng Dương, 
qua eo biển Bê-Rinh rồi men theo bờ lục địa châu Á chảy vào Nhật Bản. 

+ Trên Đại Tây Dương, có dòng biển nóng nổi tiếng là dòng Gơnxtơrim, khởi đầu 
từ vịnh Mexic, khi qua Đại Tây Dương dòng lệch sang hướng Đông Bắc đem nước 
ấm từ xích đạo lên phía Bắc Băng Dương. Dòng này rât mạnh, có lưu lượng hàng 
năm đạt 2,5 triệu km 3 , chảy với tốc độ 9,2km ; trải ra trên một bề rộng đến 30km 
và sâu tới 700m. 

Ngược với dòng trên là dòng biển lạnh Labrado. Dòng này chảy men theo bờ lục 
địa Bắc Mĩ xuống các vĩ độ thấp hơn. 

Đương nhiên, nước nóng khi lên vùng cận cực bị mất nhiệt và lạnh dần rồi hoà 
trong khối nước băng giá của Bắc Băng Dương. Trong quá trình giảm nhiệt, nước 
có trọng lượng riêng lớn, lại chìm xuống để h ìn h thành nên những dòng nước lạnh 
chảy ngẩm dưới đáy, hướng về xích đạo. 

- Phía Nam xích đạo cũng có những dòng hải lưu tương tự, song hướng của chúng 
hoàn toàn đối lập với các dòng chảy ở bán cầu Bắc để tạo nên hệ thống dòng chảy 
trên Ân Độ Dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương phía bán cầu Nam. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


3. Vai trò của các dòng hải lưu đối với đời sống của biển và đại dương 

Các dòng biển nóng, lạnh như những con sông lớn chảy cuồn cuộn trên một đại 
dương, mang khối nước có nhiệt độ và độ muối khác nhau từ vùng này đến vùng 
khác cách xa nhau hàng ngàn dặm. Đấy cũng là những đại lộ thênh thang cho các 
loài sinh vật biển có thể tiến hành các cuộc du ngoạn từ đại dương này sang đại 
dương xa xôi khác, từ đới khí hậu này đến đới khí hậu khác. 

Ranh giới hay nơi “chạm trán” (các Front) giữa các dòng biển nóng, lạnh là những 
vùng rất náo động. Ớ nơi nào có sự hội tụ của những dòng hải lưu thì ở nơi đó 
nước hỗn hợp chìm xuống kéo theo là những loài sinh vật sống ở tầng mặt cũng bị 
cuốn xuống vùng nước sâu, áp suất lớn, nếu không thích nghi môi trường mới 
chúng bị chết. Ớ những nơi dòng hải lưu tách xa nhau thì nước dưới sâu nổi lên, 
mang theo muối nitơ, muối phốtpho từ phía dưới, thúc đẩy sự phát triển phong phú 
của thực vật phiêu sinh, do đó cácloài động vật phù du, các loài cá nổi, cá dữ tập 
tmng rất đông đảo trong các lớp nước tầng mặt. Dòng hải lưu rõ ràng đóng vai trò 
quan trọng trong đời sống của biển và đại dương. 

Mớc-phi - nhà hải dương học - đã mô tả hấp dẫn hiện tượng của các vùng dòng 
biển nóng, lạnh gặp nhau ở ven biển Columbia : “...Tầu khảo sát A-Sơ-Côi đang 
thả trôi theo dòng biển. Đêm nhiệt đói tối mù mịt thì đột nhiên một tiếng động kì 
lạ vang lên. Mặc dù trcri lặng, mặt biển vẫn sôi sục và ngầu bọt. Trên mặt biển, vô 
số các sinh vật phát quang làm bừng lên ánh sáng chói lọi. Hàng ngàn, hàng vạn 
con cá tung tăng bơi quanh mạn tàu, múa lượn điên cuồng và đôi lúc lại nhảy vượt 
lên. Thỉnh thoảng những chiếc vây cá mập hay những tấm lưng đen của loài hải 
báo, cá voi, cá kìn h lại nhô lên mặt nước biển. Trong cuộc gặp gỡ náo nhiệt, cá và 
loài động vật biển khác đã xâu xé, ngấu nghiến lẫn nhau. Đến sáng, biển lại êm 
đềm trỏ lại, chỉ những dải bọt và vết gợn lớn trên biển chứng tỏ đây đã là một vùng 
“chạm trán” giữa hai dòng hải lưu lớn...”. 


Bài 26 

ĐẤT. CÁC NHÂN TÔ HÌNH THÀNH ĐẤT 
1. Sự thoái hoá của đất 

Người ta ít nói đến vấn đề này hơn là nói về sự nóng lên của Trái Đất hoặc sự ô 
nhiễm của không khí . Tuy nhiên, người ta nhận thấy tính màu mỡ của đất trồng 
trong 110 quốc gia với dân số 1 tỉ người ở châu Phi, châu Á và châu Mĩ La tinh đã 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


bị xói mòn mạnh do sự giảm sút của lớp phủ thực vật, do sự khai thác đất quá mức, 
do sự tận dụng quá mức đồng cỏ chăn nuôi. Bị bóc trần, đất đai không chống đỡ 
nổi sự xói mòn lâu dài của gió, mưa đưa đến hậu quả nặng nề là sự tổn thất lớn của 
sản lượng lương thực. Với liều lượng quá cao về phân bón và thuốc trừ sâu, với 
những trận mưa có chứa hóa chất và chất thải nguy hiểm, đã làm đất đai bị ô 
nhiễm một cách khó đảo ngược nổi. Giải pháp nào đây ? Phải đề phòng từ gốc, 
phải cho mọi người thấy rõ hậu quả của tình trạng đất đai bị thoái hóa và không 
khí bị ô nhiễm. 

2. Vai trò của con người đối với độ phì trong lớp đất 

Đất là tài nguyên quý giá của loài người. Tổng số diện tích đất trên toàn thế giới 
(theo tài liệu thống kê 2001) là 14.900 triệu ha. Trong đó, diện tích dất không bị 
băng phủ là 13.564 triệu ha. Việc sử dụng đất tại các khu vực và từng quốc gia phụ 
thuộc vào điều kiện tự nhiên, tr ình độ khoa học kĩ thuật và tình hình phát triển 
kinh tế. Tại các nước phát triển, có tói 70% diện tích đất có tiềm năng ca nh tác đã 
được đưa vào sử dụng ; Trong khi đó ở các nước đang phát triển, con số đó mới chỉ 
đạt khoảng 36%. Ớ khu vực châu Á, tỉ lệ này đạt 92% còn ở Mĩ La tinh chỉ có 
15% (so với tiềm năng diện tích đất nông nghiệp). 

Hiện nay trong số trên 1600 triệu ha đất đã đưa vào sản xuất nông nghiệp có 
khoảng 14% diện tích đất cho năng suất cao, 28% năng suất tmng bình và 58% 
năng suất thấp. Rõ ràng là đất xấu (cho năng suất thấp) đã chiếm tỉ lệ lớn. Tài 
nguyên đất đang đứng trước t ình trạng suy thoái cả về số lượng và chất lượng. 
Nguyên nhân chủ yếu là do việc sử dụng đất không hợp lí và quá mức (khai thác 
các đồng cỏ, chặt rừng làm rẫy, khai thác gỗ, củi...) 

Hàng năm trên thế giới có khoảng 21 triệu ha đất bị suy thoái một phần hoặc hoàn 
toàn đến mức không trồng trọt được nữa ; 66 triêu ha đất bị nhiễm mặn do tưới 
tiêu không hợp lí, 6 - 7 triêu ha bị xói mòn mạnh. 

Do sự phát triển của quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá trên thế giới, ngày 
nay đã có nhiều diện tích đất nông nghiệp ở đồng bằng, thung lũng phải sử dụng 
vào các mục đích khác. Ớ nước ta, hàng năm con số đất bị mất cho việc xây dựng 
nhà cửa khoảng trên 10.000 ha, từ 1978 đến nay đã có trên 130.000 ha đất được sử 
dụng cho thuỷ lợi, 62.000 ha cho giao thông và 21.000 ha cho xây dựng công 
nghiệp. 

Sự suy thoái về số lượng đất nông nghiệp trên thế giới đã làm giảm mức bình quân 
tính theo đầu người rất nhanh chóng. Năm 1800 là 1,42 ha/ngưcd. Năm 1970 còn 
0,34 ha/người. Năm 1993 chỉ còn 0,26 ha/người và dự kiến đến năm 2008 chỉ còn 
0,18 ha/người. Ớ Việt Nam, t ìn h h ình sử dụng đất canh tác chưa hợp lí. Một diện 
tích đất không nhỏ đã bị xói mòn và thoải hoá. Một diện tích lớn đất xấu chưa 
được cải tạo, trong đó có 460.000 ha đất cát. Diện tích đất tính theo đầu người ỏ 
Việt Nam quá thấp. Diện tích đất Việt Nam là hơn 35 tiêu ha (đứng vào thứ 58 



Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


trên thế giới) nhưng diện tích bình quân đầu người chỉ là 0,5 ha (đứng thứ 159 trên 
thế giới) về đất nông nghiệp lại càng ít hơn. Tổng tiềm năng dự trữ đất nông 
nghiệp là 10 - 11 triệu ha. Hiện nay đã sử dụng vào nông nghiệp là 7 triệu ha, 3/4 
trong số đó là trồng cây và chỉ còn 0,08 - 0,09 ha/người. 

+ Trong các vấn đề bảo vệ và phục hồi độ phì cho đất thì chống sự xói mòn đất là 
dạng chủ yếu và quan trọng nhất bởi tính không phục hồi của nó và những tác 
động phụ khác như bùn lắng làm ách tắc các dòng chảy, ảnh hưởng xấu tới giao 
thông, thuỷ điện và nghề cá. Xói mòn diễn ra mạnh mẽ nhất ở những nơi khí hậu 
có 2 mùa khô, ẩm trong năm, làm cho đất bị mất mùn và các chất dinh dưỡng 
khoáng, ngày càng nghèo kiệt, thậm chí trơ sỏi đá. Nước mưa chảy tràn trên mặt 
đất tạo sự rửa trôi trên mặt, tạo ra các kh e rãnh, mương xói.... gây nên sự hạ thấp 
mực nước ngầm, làm lớp phủ thực vật nghèo và có thể biến mất, tăng hiện tượng 
sụt lở, trượt đất... 

Để chống lại hiện tượng xói mòn, bảo vệ đất cần có nhiều biện pháp khác nhau : 
Thuỷ lợi, nông nghiệp và lâm nghiệp. Biện pháp lâm nghiệp tác dụng rất lớn đối 
với việc chống xói mòn. Phải bảo vệ rừng, nhất là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, 
hạn chế tối đa phá rừng làm nương rẫy. 

Biên pháp nông nghiệp : Là tăng lượng hữu cơ và chất dinh dưỡng cho đất, thâm 
canh nông lâm kết hợp... Biện pháp thuỷ lợi tác động thẳng vào đất nhằm làm 
giảm độ dốc, cải tạo bề mặt sườn, giữ nước giữ ẩm cho đất... xây các hồ đập chứa 
nước. 

+ Bảo vệ đất, chống sự mặn hoá toàn cầu có tới 950 triệu ha (1/3 diện tích đất có 
thể trồng trọt) bị nhiễm mặn. Đất nông nghiệp thường bị mặn hoá do nước tưới bị 
bốc hơi, cần áp dụng biện pháp tưới nước hợp ư cung cấp lượng nước vừa đủ cho 
cây sử dụng, như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, tưới ngầm. 

+ Chống sự hoang mạc hoá. Đất đai bị hoang mạc hoá chiếm tới 1/3 diện tích lục 
điạ (48 triệu km 2 ). Khu vực bị hoang mạc hoá mạnh nhất là châu Á - Thái Bình 
Dương. Hoang mạc hoá đang đe doạ cuộc sống của hơn 850 triệu đến 1,2 tỉ người 
(năm 2000). Tại nhiều vùng của châu Phi, châu Á, Phía Tây Nam Mĩ... mỗi năm 
trên thế giới có khoảng 21 triệu ha bị hoang mạc hoá. Đây là nhiệm vụ cấp bách 
của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do việc sử dụng quá mức 
các đồng cỏ, chặt phá rừng, chăn thả súc vật bừa bãi khiến cho lóp phủ thực vật 
không còn khả năng phục hồi. Hiện nay trên thế giới, người ta tính cứ một phút 
trôi qua có 10 ha đất bị hoang mạc hoá. ở Việt Nam vùng Ninh Thuận, Bình 
Thuận là vùng điển hình cho điều kiện hoang mạc hoá. Hoang mạc hoá làm giảm 
sức sản xuất của đất. Để ngăn chặn hoang mạc hoá, ngoài những biện pháp cơ bản 
như : Thực hiện luân canh đồng cỏ, cấm chặt rừng, trồng cây giữ đất, tăng độ che 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


phủ cho đất, chống nạn cát bay đang được tiến hành rất có triển vọng. Nâng cao 
nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ đất và nước, có ch ín h sách hỗ trợ giảm đói 
nghèo. Thiết lập một hệ thống quốc tế ứng phó khẩn cấp với hạn hán với trang bị 
đầy đủ về lương thực, thực phẩm, y tế, tài chính, giao thông. 

Bài 27 

LỚP Vỏ SINH VẬT, CÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN sự 
PHÂN BỐ THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT 

1. Con người bảo vệ và huỷ diệt các giống loài trên Trái Đất 

-... Người bảo vệ và hủy diệt các giống loài trên hành tinh xanh. Ngày nay trước 
những nguy cơ có tính hoàn cầu, con người đã tìm đủ mọi cách để bảo vệ các 
giống loài, giữ gìn tồn tại muôn màu của thiên nhiên, bảo vệ sự sống trên Trái Đất. 
Những nỗ lực để giảm hiệu ứng nhà kín h đang làm Trái Đất nóng lên. Những tổ 
chức bảo vệ các động vật sắp tuyệt chủng, bảo vệ môi trường sống... được thành 
lập và hoạt động tích cực khắp nơi... 

Những nỗ lực chống thiên tai, chống dịch bệnh, cứu đói, ngăn chặn nội chiến bùng 
nổ ở nhiều nước, bảo vệ trẻ em chống mọi nguy cơ đến từ nhiều phía của Liên Hợp 
Quốc diễn ra khắp nơi trên thế giới. 

Tất cả điều đó cho thấy con người ngày càng trở nên ngưcri bảo vệ kiên cường tất 
cả các giống loài trên hành tinh xanh. 

Nhưng đồng thời con người cũng là người hủy diệt hành tinh xanh một cách tàn 
bạo nhất do có ý thức hay không có ý thức. Đối với tài nguyên sinh vật thì sự tuyệt 
chủng các loài là một quá trình không thể đảo ngược. Loài người vĩnh viễn mất đi 
một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Tình trạng suy 
giảm đa dạng sinh học của Trái Đất vẫn đang tiếp tục tăng. Do mất rừng, ô n hi ễm 
thuốc trừ sâu, săn bắt của loài người, hàng ngày có 150 loài, hàng năm có 40.000 - 
50.000 loài bị tiêu diệt... Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm các loài là huỷ diệt 
rừng, làm mất đi nơi cư trú của chúng. Tốc độ mất rừng ngày càng tăng, đặc biệt là 
rừng nhiệt đới chiếm tới 50% số loài sinh vật trên Trái Đất... Từ năm 1600 đến 
nay, theo thống kê đã có 162 loài chim bị tiêu diệt, 381 loài chim bị đe doạ tiêu 
diệt, 100 loài thú bị tiêu diệt và 255 loài thú đang bị đe doạ tiêu diệt. 

Ví dụ : Con bò nguyên thuỷ cuối cùng đã bị tiêu diệt năm 1628 ; Ngựa hoang thảo 
nguyên châu Âu bị tuyệt chủng trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất; Loài bồ 
câu di trú ở Bắc Mĩ đông hàng tỉ con đã bị tiêu diệt vào năm 1920 ; Loài chim 
Atilan ở Goatemala bị tiêu diệt năml987. Nạn tránh bắt cá quá mức đang bị đe 
doạ nguồn lợi thuỷ hải sản. 

Theo số liệu của Quỹ bảo vệ thiên nhiên hoang dã (WWF), chỉ trong vòng 15 năm 
đàn voi thế giới đã từ 1,5 triệu con bị sụt giảm chỉ còn 1/3 do bị săn bắn lấy ngà. 
Giá ngà voi rất cao trên thị trường thế giới (từ 200 - 500 đôla/kg). Cùng rơi vào 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


thảm cảnh như voi, hổ cũng bị săn lùng vì bộ xương và bộ da, gấu bị săn lùng vì 
cái mật và thịt, nhất là chân gấu làm món ăn đặc sản. Việc phá rừng, môi trường 
sống của động vật hoang dã, là lá phổi của loài người đã diễn ra với nhịp điệu 
chóng mặt. Cho đến nay con người đã thanh toán xong 95% rừng nguyên thủy 
châu Á để lấy gỗ, lấy đất canh tác và tiến sang tàn phá rừng Amadôn ờ Nam Mĩ và 
rừng xích đạo châu Phi. Cần lưu ý là hệ thống sông ngòi vùng Amadôn tàng trữ 
1/3 lượng nước ngọt và rừng Amadôn sản sinh tới 1/3 lượng ôxi cho toàn thế giới. 
Thế mà tốc độ phá rừng ngày càng khốc hệt hơn. Theo WWF, trong năm 1997 con 
người đã để thiêu cháy trụi 2 triệu ha rừng Amadôn ở Braxin, 17.000 ha rừng ỏ 
Côlômbia, 2400 ha ở Kenya, 2 triệu ha ở Inđônêxia, 500.000 ha ở úc v.v... 

Nhiều động vật quý, thậm chí có nhiều giống, loài mà con người chưa hề biết đến, 
đang bị hủy diệt và ngày càng tăng nguy cơ bị hủy diệt. Khói bụi của các đám 
cháy rừng che kín cả những kh u vực rộng lớn ở Đông Nam Á, ở úc, ở Nam Mĩ..., 
mà ngoài việc gây ô nhiễm không khí, ô n hi ễm môi trường sống, còn gây nạn đói 
mà quỹ lương thực thế giới (FAO) ước t ính sẽ tác động tới 37 nước ở năm 1998. 
Con người trước sự nóng lên của Trái Đất và những thảm họa của nó đã được biết 
rất rõ từ các khí thải gây hiệu ứng nhà kinh do con người thải ra, đã biết tập hợp 
nhau lại bàn biện pháp cứu Trái Đất. Con người đã vì sự sống của mình, vì môi 
trường sống tốt đẹp và đa dạng của mình, trở thành người hiệp sĩ bảo vệ hành tinh 
xanh của muôn loài. Nhưng cũng vì cuộc sống, vì lợi ích của riêng mình hoặc của 
riêng dân tộc mình đã trở thành kẻ hủy diệt Hành tinh xanh một cách tàn bạo nhất. 
Để có một hệ cây rừng và lượng ôxi cần cho sự sống trong khí quyển như ngày 
nay, thiên nhiên phải mất hàng tỉ năm, nhưng để hủy diệt chúng, con người chỉ cần 
vài trăm năm. 

2. Những biện pháp bảo vệ tính đa dạng sinh học 

Như vậy, nếu không có những biện pháp khẩn cấp thì sang Thế kỉ XXI thế giới có 
thể mất đi hơn một triệu loài sinh vật, lớn hơn mọi sự tuyệt chủng trong lịch sử địa 
chất. 

Cho đến nay nhân loại đã có nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ t ính đa dạng 
sinh học : năm 1989 thế giới có 3514 khu bảo tồn với diện tích gần 4 triệu km 2 , 
hiện nay có hơn 8.500 công viên quốc gia và khu vực bảo tồn (7,8 triệu km 2 ) 
chiêm 5% diện tích các châu lục. 

Nhiều Công ước và tổ chức quốc tế ra đời nhằm bảo vệ các loài sinh vật có nguy 
cơ bị tuyệt chủng như : WWF ; CITES (Hiệp định quốc tế về buôn bán các loài có 
nguy cơ bị tuyệt chủng). Các chuyên viên nghiên cứu cho rằng, để bảo vệ các loài 
thú như các hội nghị quốc tế quy định thì cần phải dành diện tích cho các khu bảo 
tồn đến 20% diện tích các châu lục. 

Chiến lược bảo vệ thiên nhiên toàn cầu năm 2000 và các giai đoạn tiếp theo đã chỉ 
ra ba mục tiêu chính của tất các biện pháp bảo vệ thiên nhiên là : đảm bảo sử dụng 
lâu dài các giống, loài, các hệ sinh thái, khuyến khí ch các quá trình phát triển sinh 
thái, bảo vệ đa dạng sinh học. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nghiêm Tố Viển - Thế giới khoa học - NXB Văn hoá thông tin. 

2. Nguyễn Hữu Danh - Tìm hiểu hệ mặt trời - NXB Giáo dục. 

3. Nguyễn Hữu Danh - Tìm hiểu thiên tai trên trái đất - NXB Giáo dục. 

4. Người dịch : Nguyễn Văn Mậu - Quả đất - NXB Văn hoá thông tin. 

5. Trần Anh Châu - Địa chất học đại cương - NXB Giáo dục. 

6. Nguyễn Kim Chương - Địa lí tự nhiên đại cương — NXB Giáo dục. 

7. Lê Huỳnh - Bản đồ học - NXB Giáo dục. 

8. XV.Kalexnik - Những quy luật địa tí tự nhiên - NXB Khoa học kĩ thuật 
Hà Nội. 

9. Hoàng Ngọc Oanh - Nguyễn Văn Âu - Khí quyển thuỷ quyển - NXB Giáo dục. 

10. Đoàn Mạnh Thế - Những mẩu chuyện tí thú về điạ tí tự nhiên - NXB Giáo dục. 

11. Lê Minh Triết - Ngô Trương San - Các lục địa trôi dạt về đâu - NXB Khoa học 
Kĩ thuật Hà Nội. 

12. Nguyễn Quang Riêu - Sông Ngân khi tỏ khi mò - NXB Văn hoá thông tin. 


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


mimi* 


Trang 

Lời nói đẩu ...„.A,..3 

Chương I. TRÁI ĐẤT 

Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất.5 

Bài 2 Bản đồ. Cách vẽ bản đồ .11 

Bài 3 Tỉ lệ bản đổ .16 

Bài 4 Phương hướng trên bản đổ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí.21 

Bài 5 Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ .28 

Bài 6 Thực hành : Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học.33 

Bài 7 Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả .38 

Bài 8 Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.43 

Bài 9 Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa .51 

Bài 10 Cấu tạo bên trong của Trái Đất.55 

Bài 11 Thực hành : Sự phân bô các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất .60 

Chương II. CÁC THÀNH PHẦN Tự NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT 

Bài 12 Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình 

bề mặt Trái Đất .65 

Bài 13 Địa hình bề mặt Trái Đất.72 

Bài 14 Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo).79 

Bài 15 Các mỏ khoáng sản.82 

Bài 16 Thực hành : Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn .86 

Bài 17 Lớp vỏ khí . 88 

Bài 18 Thòi tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.92 

Bài 19 Khí áp và gió trên Trái Đất.98 

Bài 20 Hơi nước trong không khí. Mưa.102 

Bài 21 Thực hành : Phân tích biểu đổ nhiệt độ, lượng mưa .107 

Bài 22 Các đới khí hậu trên Trái Đất.110 

Bài 23 Sòng và hổ ..116 

... 122 

Bài 25 Thực hành : Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương.128 

Bài 26 Đất. Các nhân tố hình thành đất.130 

Bài 27 Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưỏng đến sự phân bố thực vật, động vật 















Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 

trên Trái Đất ..........134 

Phần phụ lục 

Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất.141 

Bài 2 Bản đổ và cách vẽ bản đồ.148 

Bài 4 Phương hướng trên bản đổ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí.149 

Bài 5 Hệ thống kí hiệu trên bản đồ.150 

Bài 7 Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả.151 

Bài 8 Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.155 

Bài 9 Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa .157 

Bài 10 Cấu tạo bên trong của Trái Đất.159 

Bài 12 Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt 

Trái Đất .. .”.... ĩ. ... 161 

Bài 13 Địa hình bề mặt Trái Đất.164 

Bài 15 Các mỏ khoáng sản.166 

Bài 17 Lốp vỏ khí .167 

Bài 18 Thòi tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.171 

Bài 19 Khí áp và gió trên Trái Đất.175 

Bài 20 Hơi nước trong không khí. Mưa.177 

Bài 22 Các đối khí hậu trên Trái Đất.181 

Bài 23 Sông và hồ.182 

Bài 24 Biển và đại dương.187 

Bài 25 Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong Đại dương.190 

Bài 26 Đất. Sự thoái hóa của đất.192 

Bài 27 Lốp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật 

trên Trai Đất ..'...195 

Tài liệu tham khảo......197 













Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 


THIẾT KÊ BÀI GIẢNG 

ĐỊA LÍ 6 

NGUYỄN CHÂU GIANG 

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
NGUYỄN KHẮC OÁNH 
Biên tập : 

PHẠM QUỐC TUẤN 
NGUYỄN THỊ NGỌ QUYÊN 
Vẽ bìa : 

NGUYỄN TUẤN 
Trình bày : 

LÊ ANH TÚ 
Sửa bản in : 

PHẠM QUỐC TUẤN 


In 1.000 cuốn, khổ 17 X 24cm, tại Công ty TNHH Bao bì và in Hải Nam. 
Quyết định xuất bản số: 115 - 2007 / CXB/107 -7GT- 26/HN. 

In xong và nộp lưu chiểu quý III/2007. 




Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 



